. Lịch sử phát triển và sử dụng máy bơm cấp và tháo nước 
. Khái niệm chung về máy bơm và trạm bơm 


. Đặc tính của bơm cánh quạt, nguyên lý làm việc của máy 


bơm li tâm 


. Định luật đồng dạng của máy bơm và ứng dụng 
. Khí thực 

. Các trường hợp làm việc của máy bơm 

. Các loại máy bơm khác 

. Hệ thống công trình trạm bơm 


. Nhà máy của trạm bơm - Phần 1 

. Nhà máy của trạm bơm - Phần 2 

. Công trình lấy nước và tháo nước của trạm bơm 

. Các chỉ tiêu kinh tế và vấn đề khai thác trạm bơm 


Lịch sử phát triển và sử dụng máy bơm cấp và tháo nước 
TÓM LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG MÁY BƠM 
CẤP VÀ THÁO NƯỚC 


TÓM LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG 
MÁY BƠM CẤP VÀ THÁO NƯỚC 


Ngay tỪ thời cổ xưa, do điều kiện sản xuất và đời sống đòi hỏi, con 
người đã biết dùng nhỮng công cụ thô sơ như coọng quay, xe đạp nước 
..V.v.. để đưa nước lên các thửa ruộng có độ cao chênh lệch. Những công 
cụ nầy vận chuyển chất lỏng dưới áp suất khí quyển. Sau đó người ta đã 
biết dùng những pitông đơn giản như ống thụt làm bằng tre gỗ để 
chuyển nước dưới áp suất dư ...Các máy bơm thô sơ hoạt động dưới tác 
động của sức người và sức kéo của động vật do vậy năng lực bơm 
không cao, hiệu suất thấp. 


Vào thế kỷ một, hai trước công nguyên, người Hy lạp đã sáng chế ra 
pitông bằng gỗ. Tới thế kỷ 15, nhà bác học người Ý là D. Franxi đã đưa 
ra những khái niệm về bơm li tâm. Sang thế kỹ 16 lại xuất hiện loại máy 
bơm rô to mới. Cho đến thế kỷ17, một nhà vật lý người Pháp áp dụng 
những nghiên cứu của D. Franxi chế tạo ra được một máy bơm li tâm 
đầu tiên. Tuy nhiên do chưa có nhỮng động cơ có vòng quay lớn kéo máy 
bơm, nên năng lực bơm nhỏ, do vậy loại bơm li tâm vẫn chưa được phát 
triễn, lúc báy giờ bơm rôto chiếm ưu thế trong các loại bơm. 


Đến thế kỷ18, hai viện sỹ Nga la` Euler đã đề xuất những vấn đề lý 
luận có liên quan đến máy thủy lực và Zucôpsky đề xuất lý luận về cơ 
học chất lỏng, kể từ đó việc nghiên cứu và chế tạo máy bơm mới có cơ 
sở vững chắc. Thời kỳ này máy hơi nước ra đời tăng thêm khả năng kéo 
máy bơm. Đầu thế kỹ 20 các động cơ có sỐ vòng quay nhanh ra đời thì 
máy bơm li tâm càng được phổ biến rộng rãi và có hiệu suất cao, năng 
lực bơm lớn 


Ngày nay máy bơm được dùng rất rộng rãi trong đời sống và các ngành 
kinh tế quốc dân. Trong công nghiệp, máy bơm được dùng để cung cấp 
nước cho các lò cao, hầm mỏ, nhà máy... bơm dầu trong công nghiệp khai 


tác dầu mỏ...Trong kỹ nghệ chế tạo máy bay, trong nhà máy điện nguyên 
tỬ ... đều dùng máy bơm. Trong nông nghiệp, máy bơm dùng để bơm 
nước tưới và tiêu úng. Trong đời sống máy bơm dùng cấp nước sạch cho 
nhu cầu ăn uống cỦa con người, gia súc ... 


Hiện nay đã ra đời của những máy bơm rất hiện đại, có khả năng bơm 
hàng vạn m3 chất lỏng trong một giờ và công suất động cơ tiêu thụ tới 
hàng nghìn kW. Ở Nga đã chế tạo được nhỮng máy bơm có lưu lượng Q 
= 40 m3/s, công suất động cơ N = 14.300 kW và có dự án chế tạo động 
cơ điện kéo máy bơm với công suất N = 200.000 kW. 


Ở nước ta, tỪ thời Pháp thuộc đã xây dựng một số trạm bơm tưới nhỏ, 
lớn nhất là trạm bơm ở Sơn La có năng suất 38.000 m3/h, lưu lượng mỗi 
máy bơm Q = 3 m3/s. Sau ngày miền Bắc giải phóng hàng loạt các trạm 
bơm lớn nhỏ đã được xây dựng, trong đó các trạm bơm lớn chủ yếu 
phục vụ cho tưới tiêu. Chúng ta đã xây được những trạm bơm lớn có 
năng lực bơm từ 65.000 đến 209.000 m3/h như Trịnh Xá, Linh Cảm, Cổ 
Đam, Cốc Thành, Hữu Bị ..., lưu lượng mỗi máy bơm đã lắp đặt đạt đến 
8,3 m3/s. Chúng ta đã có một số nhà máy chế tạo bơm như: Công ty chế 
tạo bơm Hải Dương, Công ty cơ khí điện thủy lợi, Nhà máy cơ khí 
Duyên Hải ... sản xuất máy bơm phục vụ cho đất nước. 


Trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, việc chế tạo các máy 
bơm và xây dựng các trạm bơm ở nƯỚc ta sẽ ngày càng thu được những 
thành tựu to lớn hơn. 


Khái niệm chung về máy bơm và trạm bơm 
KHÁI NIỆM CHUNG VẼ MÁY BƠM VÀ TRẠM BƠM 


KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY BƠM VÀ TRẠM BƠM 


KHÁI NIỆM VỀ MÁY BƠM, PHÂN LOẠI MÁY BƠM 


Máy bơm là một loại máy thủy lực, nhận năng lượng từỪ bên ngoài ( cơ 
năng, điện năng, thỦy năng ..vv.. ) và truyền năng lượng cho dòng chất 
lỏng, nhờ vậy đưa chất lỏng lên một đỘ cao nhất định hoặc dịch chuyển 
chất lỏng theo hệ thống đường Ống. 


Người ta chia máy bơm ra nhiều loại dựa vào những đặc điểm như: 
nguyên lý tác động của cánh bơm vào dòng nước, dạng năng lượng làm 
chạy máy bơm, kết cấu máy bơm, mục đích bơm, loại chất lỏng cần 
bơm... Trong đó thường dùng đặc điểm thứ nhất để phân loại máy bơm; 
theo đặc điểm này máy bơm được chia làm hai nhóm: Bơm động học và 
Bơm thể tích. 


Bơm động học: Trong buồng công tác của máy bơm động học, chất lỏng 
được nhận năng lượng liên tục từ cánh bơm truyền cho nó suốt từ cửa 
vào đến cửa ra của bơm. Loại máy bơm này gồm có nhỮng bơm sau : 


Bơm cánh quạt ( gồm bơm: li tâm, hướng trục, cánh chéo ): Trong loại 
máy bơm này, các cánh quạt gắn trên bánh xe công tác ( BXCT ) sẽ 
truyền trực tiếp năng lượng lên chất lỏng để đẩy chất lỏng dịch chuyển. 
Loại bơm này thường có lưu lượng lớn, cột áp thấp ( trong bơm nước 
gọi cụ thể là cột nước ) và hiệu suất tương đối cao, do vậy thường được 
dùng trong nông nghiệp và các ngành cấp nước khác; 


Bơm xoắn: Chất lỏng qua các rãnh BXCT của máy bơm sẽ nhận được 
năng lượng để tạo dòng chảy xoắn và được đẩy khỏi cửa ra BXCT. 
Người ta dùng máy bơm này chỦ yếu trong công tác hút nước hố thấm, 
tiêu nước, cứu hỏa... ; 


Bơm tia: Dùng một dòng tia chất lỏng hoặc dòng khí bên ngoài có động 
năng lớn phun vào buồng công tác của bơm nhờ vậy hút và đẩy chất 
lỏng. Loại bơm này bơm được lưu lượng nhỏ, thường được dùng để hút 
nước giếng và dùng trong thi công: 


Bơm rung: Cơ cấu công tác của bơm này là pít tông-van giao động qua lại 
với tầng sỐ cao gây nên tác động rung cơ học lên dòng chất lỏng để hút 
đẩy chất lỏng. Loại bơm này có lưu lượng nhỏ, thường được dùng bơm 
nước giếng và giếng mỏ; 


Bơm khi khí ép: Loại bơm này nhờ tạo hỗn hợp khí và nước có trọng 
lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước để dâng nước cần bơm 
lên cao. Loại bơm này thường dùng để hút nước bẩn hoặc nước giếng: 


Bơm nước va ( bơm Taran ): Lợi dụng hiện tượng nước va thủy lực để 
đưa nước lên cao. Loại bơm này bơm được lưu lượng nhỏ, thường được 
dùng cấp nước cho vùng nông thôn miền núi. 


Bơm thể tích: Nguyên lý làm việc của loại bơm này là thay đổi có chu kỳ 
thể tích của buồng công tác truyền áp lực hút đẩy chất lỏng. Bơm này có 
những loại sau: 


Bơm pít tông: Pít tông chuyển động tịnh tiến qua lại có chu kỳ trong 
buồng công tác để hút và đẩy chất lỏng. Loại bơm này tạo được cột áp 
cao, lưu lượng nhỏ nên trong nông nghiệp ít dùng, thường được dùng 
trong máy móc công nghiệp; 


Bơm rô to: Dùng cơ cấu bánh răng hoặc bánh vít, cánh trượt đặt ở chu vi 
phần quay của bơm để đẩy chất lỏng. Bơm này gồm có: bơm răng khía, 
bƠm pít tông quay, bơm tấm trượt, bơm vít, bơm pít tông quay, bơm chân 
không vòng nước ... Bơm rô to có lưu lương nhỏ thường được dùng trong 
công nghiệp; 


Ngoài ra còn có rất nhiều loại bơm động học và bơm thể tích khác được 
sử dụng trong thực tế sản xuất và đời sống, sinh viên có thể tham khảo 

trong các tài liệu về máy bơm được xuất bản trong và ngoài nước. Trong 
giáo trình này chúng ta chỉ nghiên cứu loại máy bơm được dùng phổ biến 


cho bơm nƯớc tưới tiêu trong thủy lợi, đó là các loại máy bơm cánh quạt 
còn các bơm khác xin xem bổ sung ở chương VII. 


CÁC THÔNG SỐ NĂNG LƯỢNG CHÍNH VÀ VÙNG SỬ 
DỤNG BƠM 


Thông số năng lượng chính của máy bơm là những số liệu chủ yếu biểu 
thị đặc tính cơ bản của máy bơm bao gồm: lưu lượng Q, cột nước H, 
công suất N, sỐ vòng quay n và đỘ cao hút nước cho phép hs... NhỮng 
thông số này nhà máy chế tạo bơm đã ghi sẵn trên nhãn hiệu máy. Sau 
đây là những thông số chính: 


I. Lưu lượng Q 


Lưu lượng là thể tích khối chất lỏng được máy bơm bơm lên trong một 
đơn vị thời gian Q ( l⁄s, m3/s, m3/ h ). Thể tích có thể là m3 hoặc lit, còn 
thời gian có thể tính là giây -thường đối với máy bơm lớn, hoặc giờ - 
thường dùng đối đối với máy bơm nhỏ hoặc thường dùng lưu lượng cho 
toàn trạm. 


II. Cột nước H 


Cột nước là năng lượng mà máy bơm truyền cho một đơn vị khối lượng 
chất lỏng qua nó. Năng lượng đó bằng hiệu sỐ năng lượng đơn vị của 
chất lỏng ở cửa ra và cửa vào của bơm: 


Hinh 1 -1. 


HẶ= #-?L 12-1 DzZ(1-1 
g K) 2g K) ( ) 


Trong ( 1-1): p1, p2 - áp suất tuyệt đối ở các điểm đặt thiết bị đo; 
v1, v2 - tốc độ nước trong ống hút và Ống đẩy; 
Z = Zm - Zb, khi Zm cao hơn Zb thì Z > 0, ngược lại thì Z < 0. 


Thiết bị đo chân không chỉ ra độ cao chân không Hck ở Ống hút, bởi vậy 
trị số của nó là : 


Hck = #+ — #L hoặc #+ = #+ —Hck ; 
g0 g9 
Thiết bị đo áp lực chỉ ra áp lực dư trong ống đẩy: 
Hak = #2 — #+ hoặc #2 = Hak + #+, 

g9 g g 


Đặt các giá trị trên vào công thức ( 1 - 1 ) ta có : 


H=Hak+Hck+ Z + 


2_ „2 
_ (1 sbÄ 


Cần hiểu rằng khi đặt áp kế thấp hơn chân không kế thì giá trị h sẽ âm. 
Tổng ba thành phần Hak + Hck Z = HM đọc được từ áp kế, chân không 
kế, biểu thị bằng mét cột nước và khoảng cách thẳng đứng giữa các 
điểm đặt dụng cụ đo, HM được gọi là "cột nước áp kế của máy bơm ". 
Tổng cột nước mà máy bơm cần phải sản ra sẽ là: 


H=HM + ®° (1-3) 

^g 
Trong trường hợp ống hút và ống đẩy có cùng đường kính, nên v1 = v2, 
thì cột nước toàn phần của bơm bằng cột nước áp kế của bơm. Nếu áp 
suất trên bề mặt chất lỏng ở hai bể là khác nhau thì máy bơm cần phải 
khắc phục hiệu số áp suất p = p2 - p1 và các tổn thất thủy lực trên 2 
ống, khi đó tổng cột nước máy bơm cần phải sản ra là: 


H =hh + hđ + híth + hưđ + # (1-4) 


III. Công suất N 


Trên nhãn hiệu máy bơm thường ghi công suất trục máy bơm. Đó là công 
suất động cơ truyền cho trục của máy bơm N : 


9,81QH 
N= “”,(KW)(1-5) 
h là hiệu suất của máy bơm. 
Ngoài công suất trục máy bơm còn có công suất thực tế máy bơm truyền 
cho chất lỏng để nâng một lưu lượng Q(m3/s) lên một độ cao H(m ) gọi 
là công suất hữu ích Nhi : 
Nhi = 9,81QH,(KW)(1-6) 
IV. Hiệu suất h ( % ) 


Máy bơm nhận công suất trục do động cơ truyền tới Ñ nhưng một phần 
công suất này bị tiêu hao trong lúc máy bơm chuyển vận, phần còn lại 


mới là công suất truyền trực tiếp cho chất lỏng. Vậy hiệu suất của bơm 


h = Ttz100 (1-7) 


V.Vòng quay n ( víp ) 
n là số vòng quay của máy bơm trong một phút ( v/ p ) 
VI. ĐỘ cao chân không ( Hck ) và đỘ dự trữ khí thực ( h) 


Dùng để biểu thị tính năng hút nước và vấn đề an toàn khí thực của bơm 
sẽ được đề cập cụ thể sau này. 


Máy bơm cần phải vận hành ở chế độ có hiệu suất gần với giá trị cực 
đại. Bơm được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế 
quốc dân: cung cấp nước cho vùng thiếu nước và đưa nước lên khu 
khống chế tưới tự chảy, bơm tiêu nước cho vùng bị ngập, hạ mực nước 
ngầm ..v.v.. Trong lĩnh vức tưới tiêu, bơm cánh quạt được dùng rộng rãi. 
Việc sử dụng đúng loại máy bơm cho phép nâng cao hiệu quả kinh tế, 


giảm đáng kể chi phí năng lượng tiêu thụ vận hành máy bơm. Vì vậy 
khuyên dùng các loại máy bơm theo biểu đồ Hình 1-2 sau đây: 


Hình 1 - 2. Vùng sử dụng các loại máy bơm. 
1- Bơm pít tông, II- Bơm li tâm, HI- Bơm hướng trục, 


IV- Bơm xoắn, bơm tia, bơm rung ... 


C. TỔ MÁY BƠM VÀ TRẠM BƠM 


Máy bơm, động cơ kéo bơm và các thiết bị để truyền công suất từ động 
cơ đến máy bơm hợp lại thành " tổ máy bơm ". 


Tổ máy bơm được nối với các ống hút và ống đẩy tạo thành tổ hợp " 
thiết bị bơm ". Trên ống hút và ống đẩy có thể trang bị khống chế điều 
chỉnh nó như: các van điều tiết, van một chiều, bệ lắp ... và các dụng cụ 
đo nhƯ: chân không kế, áp kế, lưu lượng kế... 


Trạm bơm là tập hợp các công trình và các thiết bị bơm tạo thành, xem 
Hình 1- 3. 


Trong trạm bơm thông thường bố trí một số thiết bị bơm với khả năng 
đóng mở theo yêu cầu về lưu lượng nước cần bơm. Trạm bơm cũng có 
thể gồm chỉ một thiết bị bơm đơn lẻ đặt trên giá đỡ di động hoặc đặt 
trên phao có kèm theo thiết bị khởi động và điều chỉnh chế độ công tác 
của tổ máy bơm. Trạm bơm được phân loại theo những đặc điểm sau: 
theo công dụng của trạm, theo lưu lượng, theo vị trí bố trí tương đối so 
với nguồn lấy nước ( lấy nước bờ, lấy nước lòng sông, lấy nước kênh 
chính, trạm bơm cố định, trạm bơm di động ), theo đặc điểm công trình ( 
lấy nước dưới sâu, lấy nước mặt, kết hợp hoặc không kết hợp giữa 
công trình lấy nước và tháo nƯỚc ) ..v.v.. 


: k Š tên . 
'IANngG ae <6 
VN Ð v|Ìg 
NHÀ 
% sa . 


tà) 
h 


t< => 


vn 
xe. 
TRƯỜNG UY vn 


...yt t9 


Hình 1 - 3. Sơ đồ trạm bơm 


1- nguồn nước; 2- công trình lấy nước; 3, 8-kênh dẫn và tháo nước; 4- bể 
tập trung nước; 


5- nhà máy bơm; 6- ống đẩy; 7- bể tháo. 


Trạm bơm trong trong lĩnh vực nông nghiệp có thể được chia ra nhỮng 
loại: trạm bơm tưới, trạm bơm tiêu, trạm bơm cấp nước nông thôn, trạm 
bơm tiêu nước mưa, trạm bơm hạ mực nước ngầm, trạm bơm phục vụ 
chăn nuôi ..V.V.. 


Trong khuôn khổ của Giáo trình này chúng tôi chỉ đề cập đến máy bơm 
và trạm bơm phục vụ cho tưới tiêu nông nghiệp dùng cho sinh viên ngành 
Thủy lợi - Thủy điện. Với kiến thức chung được trang bị, khi làm việc ở 
một số lĩnh vực máy bơm liên quan khác ngoài ngành, sinh viên có thể tự 
đọc thêm để làm việc. 


Cấu tạo và phân loại bơm cánh quạt 
Phân này trình bày về câu tạo và phân loại bơm cánh quạt 


CẤU TẠO BƠM CÁNH QUẠTPHÂN LOẠI BƠM CÁNH QUẠT 


Bơm cánh quạt do có tính kinh tẾ cao, an toàn, tiện lợi trong vận hành, 
kích thƯớc nhỏ và giá thành tương đối thấp, do vậy nó được sử dụng 
nhiều trong cuộc sống của xã hội hiện đại nói chung và cho tưới tiêu, nói 
riêng. Phân loại bơm cánh quạt nhƯ sau: 


Phân loại theo hình dạng BXCT: bơm li tâm, bơm hƯớng trục, bơm 
hướng chéo; 


Phân loại theo việc đặt trục: bơm trục ngang, bơm trục đứng, bơm trục 
xiên; 


Phân loại theo số lượng BXCT trên 1 trục: bơm một cấp, bơm đa cấp; 


Phân loại theo cột nước: Bơm cột nước thấp ( H < 20 m ), bơm cột nước 
trung bình (H = 20... 60 m ), bơm cột nước cao ( H > 60 m); 


Phân theo loại chất lỏng cần bơm và công dụng: bơm nước có hàm 
lương hạt rắn nhỏ và hỗn hợp chất xâm thực hóa học ít, nhiệt độ nhỏ 


hơn 1000C; bơm chất lỏng chứa nhiều bùn cát và đất hạt cứng: bơm 
nước bẩn; bơm chất lỏng hóa học; bơm giếng khoan. 


MÁY BƠM LI TÂM 


Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của bơm li tâm 


Hình 2 - 1. Bơm một BXCT, trục ngang. 


Chúng ta nghiên cứu sơ đồ bơm 1 BXCT để từ đó nắm các bộ phận 
chính và nguyên lý hoạt động chung của bơm ly tâm. Các bộ phận chính 
của bơm li tâm gồm: BXCT 1 được nối với trục 2. BXCT gồm những 
cánh cong gắn vào đĩa đặt trong buồng xoắn 3. Chất lỏng được dẫn vào 
máy bơm theo ống hút 4, đầu ống hút có van ngược 6 để giỮ nước khi 
bơm ngừng làm việc và có lưới 5 ngăn rác vào bơm. NƯỚớc sau khi qua 
bơm sẽ được đẩy theo ống đẩy 7 lên bể trên. Để làm BXCT quay, trục 
bơm được nối với trục động cơ . Ở phần tiếp giáp giữa trục với vỏ bơm 
ta đặt vòng đệm chống rò 8 để chống rò nước và chống không khí vào 
ống hút. Lắp thiết bị đo chân không B và áp kế M và và lỗ mồi nước 9, 
van điều tiết 10 đặt trên ống đẩy để điều chỉnh lưu lượng và ngắt máy 
bơm khỏi tuyến ống đẩy. Ngoài ra trên ống đẩy thường đặt van ngược 
để tự động ngăn không cho nước chảy ngược từ ống đẩy về lại bơm. 
Trước khi khởi động bơm li tâm, cần đổ đầy nước trong Ống hút và 
buồng công tác ( mồi nước ). 


Sau khi toàn bộ máy bơm, bao gồm Ống hút đã tích đầy nước ( hoặc chất 
lỏng ) ta mở máy động cơ để truyền mô men quay cho BXCT. Các phần 
tử chất lỏng dưới tác dụng của lực li tâm sẽ được dịch chuyển từ cửa 
vào đến cửa ra của bơm và theo ống đẩy lên bể trên ( bể tháo ), còn trong 
ống hút nước được hút vào BXCT nhờ tạo chân không. 


Các loại máy bơm li tâm 


Bơm công xôn ( bơm 1 cấp ) 


( Hình 2 - 2 ): 


Tm 


° \ N4 
<< Ñ: SN 
=z7—.—— 


NI Xu LCx 2 TC 
~`A.grx07/09000000/04`6 va, _— ` 
E— ÄEz2+ 


— 
Nzzz7777Z7:7777772YYyT =sx=<= l 
— 


Ñ== E= L2 
h ¬.ỷŸ` 
== 


ẮẲÏ..Z4 
“x5 


Hình 2- 2. Cấu tạo bơm li tâm công xôn trục ngang. 


1,6- chụp Ống hút và ống đẩy; 2,3,17- vòng chống lần lượt: vòng làm 
chặt, vòng bảo vệ, vòng kín nước; 4- BXCT; 5- nút mồi nước; 7- vỏ máy 
với buồng xoắn; 8- giá góc; 9,14- ống lồng bảo vệ và đẩy; 10- vật chèn; 
11,18- bích động và vỏ của vật chèn; 12- trục; 13-ổ trục bi cầu; 15- bệ 
tựa chứa hộp dầu; 16- nửa khớp nối trục; 19- êcu; 20- nắp ép; 21- lỗ cân 
bằng áp lực dọc trục. 


Bơm li tâm công xôn và bơm công xôn kiểu toàn khối dùng để bơm nước 
sạch hoặc nước ít xâm thực, nhiệt độ bơm không vượt quá 850C. Lưu 
lượng của các loại bơm này khoảng từ 4,5 ... 350 m3/ h, cột nước 9... 95 
m, hiệu suất 45 ... 80%. Bơm và động cơ được nối với nhau bằng khớp 
nối đàn hồi và tổ máy bơm được gắn trên một tấm hoặc giá khung.Riêng 


loại bơm công xôn kiểu toàn khối ( Hình 2 - 3 ) thì trục của bơm và động 
cơ là một và vỏ bơm nối bích với vỏ động cơ thành một khối. 


Trục của bơm công xơn thường đặt ngang ( Hình 2 - 2 ). BXCT của bơm 
làm bằng gang gồm hai đĩa để gắn cánh. Đĩa sau gắn với trục thép 12. Ổ 
trục định hướng bi hình cầu 13 của trục được đặt trong giá tựa gang 15. 
Tải trọng dọc trục truyền từ bánh xe công tác 4 lên trục 12 được giảm 
nhờ lỗ cân bằng áp lực 21 làm tăng tuổi thọ của ổ 13. VỎ gang 7 của bơm 
có rãnh xoắn bên trong để dẫn nước sau khi ra khỏi BXCT đến đoạn hình 
nón khuếch tán nối tiếp với ống đẩy. Để làm chặt vòng chống rò, giảm 
rò nước qua các khe dùng bích động 11 để siết. Nút 5 dùng để mồi nước 
trước khi khởi động máy bơm. 


Nhược điểm cơ bản của bơm công xôn là phải tháo đứng thân bơm. Khi 
tháo bơm loại này phải tách bơm ra khỏi ống hút và ống đẩy. Điều này 
làm tăng khối lượng công tác vận hành. Khi tháo và lắp thiết bị bơm này 
khó đảm bảo độ chặt cần thiết của các mối nối. 


P Ỏ  NN=: 
ẨNY 


Hình 2 - 3. Cấu tạo bơm li tâm công xơn kiểu toàn khối. 


1,6- nối ống hút, ống đẩy; 11,13- tấm bích và trục kéo dài của động cơ 
điện; 


9-vòng bảo vệ: 12- động cơ điện; 15- lỗ cân bằng lực dọc trục. 


BƠm li tâm hai cửa vào ( bơm song hướng ) 


( Hình 2 - 5 ) 


Hình 2 - 4. Nhìn ngoài bơm công xơn Hình 2-5. Nhìn ngoài bơm song 
hướng 


1- của hút vào; 2- cửa ra ( trục đứng ) 1- cửa vào; 2- cửa ra. 


BƠm li tâm hai cửa nước vào dùng để bơm nước tương đối sạch. Lưu 
lượng cua bơm này từ 40... 12500 m3 /h, cột nước từ 8... 130 m, hiệu 
suất từ 70... 90 %. Máy bơm có lưu lượng đến 1250 m3 / h thường động 
cơ điện và máy bơm đặt chung trên một giá khung chung. Khi lưu lượng 
lớn hơn 1250 m3 /h có thể phải đặt máy bơm và động cơ điện trên các 
giá đỠ. riêng. Hình 2 - 6 trình bày cấu tạo của bơm hai cửa trục ngang. 


vĂi À, TRO S | 
ÍSÁ4v//! .\Š ` ⁄xÈ? 
f 2 "#1 lÑ có .iẾ J1 f1 v.Ï 


`ŠL JẠIE PB 
ỨƑPĐA `\ UÀ HỆ crtsf) Jxen §\ 
R01, TẾn.727-222.518 8 IN4222.:-. 10:0 l⁄⁄⁄⁄ ÀÀyN 


` T5 TNITTB. 
nha TU, |" 
U rh£a ĐH € 
jààỷ 
2 Ð Ñ 
LỆ 


Hình 2- 6. Cấu tạo máy bơm hai cửa vào trục ngang. 


Trục máy bơm kiểu này thường đặt nằm ngang. Chất lỏng được bơm, 
sau khi ra khỏi ống hút được phân thành hai dòng và tịnh tiẾn vào tâm 
BXCT 11 từ hai phía, nghĩa là một BXCT làm việc như hai máy bơm đơn. 
BXCT 11 gắn trên trục thép 14 có vòng lót bảo vệ 6 và đai ốc 4. Trục 14 
có chiều quay ngược chiều kim đồng hồ, nếu nhìn từ phía truyền động. 
Ống hút nằm bên trái, ống đẩy phía phải. Cả hai đoạn ống có phương 
nằm ngang và nằm dưới trục bủa bơm. Ở cửa vào, BXCT 11 được đặt 
vòng làm chặt và bảo vệ 10 làm giảm nƯớc rò và bảo vệ thân máy 18 và 
nắp 8 khỏi bị mài mòn. Việc làm giảm nước rò từ máy bơm và ngăn ngừa 
cuốn không khí tỪ ngoài vào nhờ các vòng bít 

cộng với nước có áp dẫn từ ống 7. Khối liền giữa thân máy 18 và giá 
chìa 19 tạo chỗ tựa cho các ổ định hướng 1, 2 và 15. Ngăn 20 dẫn không 
khí làm nguội đến ổ 2, 15 với vòng bôi trơn. Lực dọc do nước tác dụng 


đối xứng từ hai phía BXCT 11 do vậy bị triệt tiêu lẫn nhau. Do vậy tải 
trọng hướng trục không lớn . Các lực không cân bằng còn lại do ổ 1 chịu. 


So với bơm một cấp ( công xôn ) thì bơm hai cửa vào có nhiều ưu điểm: 
cân bằng được lực dọc trục tác dụng lên trục, có hiệu suất cao hơn, 
BXCT đặt ở giữa trục do đó có độ dịch hướng kính nhỏ; có thể tháo thân 
bơm 21 mà không cần phải tách bơm với ống hút ống đẩy, điều này làm 
giảm khối lượng công việc bảo hành và sữa chữa. Vỏ 18, nắp 8 và BXCT 
11 kàm bằng gang, trục bơm bằng thép. 


BƠm li tâm đa cấp 


( Hình 2 - 7 ): 


—- 
-=—— 


TT IHCA?jJj19 565 xâm. 
TIÊN co 2 ⁄⁄ ỉ Th\¬—¿ 
` (H2 —/— == K) : 
24 75 t “cờ SN N ` \, ỡ 
XN gà I4 WH HỆ N HA Nn Aa ÀY 
N HAI TIỂU | I2: #HINN 
ĐỀN l ỨŸ NHÌB NN HÌ Nữ Ộ S2: nh —— IEEiRc: 
JNNNH, 2 DẦU ñ II SUI|  M b é”! 1 
/JÐj©, B88) li Độ bị (03⁄2, „l tế Zz 2À TÀ 
H —+h 1 TS 
725 3 thì Pi NI lu gi THẾ ⁄⁄ N 
Nh HE jÌ '' lÑ vs. di SNÀI 
\ lÚ) | : z bài U 
ĐỀ đi : llIf » l§ U 
bu l"]; SỐ B1 11 10 8 
-j l em] . 
2I 20. 198, 18 Ø l8 Sa HS 


Hình 2- 7. Cấu tạo bơm li tâm đa cấp. 


Bơm li tâm đa cấp dùng để bơm chất lỏng có tạp chất cơ học kích thước 
đến 0,1 mm với hàm lượng không quá 0,1 %. Bơm có từ 3 đến 11 BXCT 


ghép lại trên một trục và có thể tháo rời được. Chất lỏng được bơm lần 
lượt qua các BXCT, nhờ vậy cột nước tăng dần theo số lượng BXCT. 
Lưu lượng của bơm đa cấp từ 30 ... 350 m3 / h, cột nước từ 25 ... 800 m, 
hiệu suất tỪ 60... 73 %. Hình 2 - 7 là bơm có 5 cấp . Chất lỏng từ ống 
hút được vào nắp vào 7, sau đó vào BXCT 16 của cấp thứ nhất, tiếp đến 
chảy qua cơ cấu hướng 2 và kênh đặc biệt rồi vào phần vào của BXCT 
cấp thứ hai, và cứ thế đến BXCT cấp cuối cùng. Cấu tạo của các đoạn 
giống nhau trừ cấp cuối gắn với cửa ra nối ống đẩy. Muốn thay đổi độ 
cao cột nước cần bơm ta thay đổi số lượng BXCT lắp trên trục 17 và 
thanh nối 4. Lực dọc trục phát sinh khi BXCT hoạt động hướng về bên 
trái và khá lớn. Do vậy cần để giảm lực này ta dùng ngõng tựa thủy lực 
gắn trên trục 17; khi chất lỏng từ cấp cuối cùng qua rãnh 19 vào ngăn của 
ngõng tựa thủy lực 24 và ở đây tạo nên một áp lực lớn đẩy trục về bên 
phải, lực dọc trục được giảm nhỏ. Ở một số máy bơm đa cấp người ta 
còn dùng cách lắp số lượng BXCT chẵn và đối xứng để cân bằng lực 
dọc trục do áp lực nước gây ra Ở các cửa vào các BXCT. 


Nguyên lý hoạt động của các bộ phận làm kín nước cũng tương tự như ở 
bơm công xôn và bơm hai cửa vào. Các ổ trục hướng 10 được đỡ bởi gía 
đỡ treo 11. Động cơ điện nối với BXCT qua khớp đàn hồi 9. Các chỉ tiết 
của bơm làm bằng gang, thép các bon và thép không rỈ. Máy bơm đa cấp 
có kích thước và khối lượng nhỏ. Nhược điểm chính của nó là tháo lắp 
theo phương thẳng đứng gây phức tạp cho việc sữa chữa và bảo hành; 
chất lỏng cần bơm phải tương đối sạch và hiệu suất không cao. 


BƠm li tâm loại lớn, trục đứng 


( Hình 2 - 8) 


Hình 2 - 8. Cấu tạo bơm li tâm trục đứng . 


BƠm li tâm trục đứng dùng để bơm nước và các chất lỏng khác có độ 
nhớt và chất hóa học tương tự nước và chứa thành phần bùn cát có thành 
phần hạt kích thước đến 0,1 mm không quá 0,3 %, nhiệt độ đến 350C. 
Lưu lượng bơm từ 1... 35 m3 / s, cột nước từ 15... 110 m, hiệu suất đến 
90%. 


Các bộ phận bơm li tâm trục đứng tương tự như bơm công xơn. Các lực 
thủy lực dọc trục từ BXCT và trọng lực từ phần quay do ổ đỡ của động 


cơ điện trục đứng đặt Ở trên máy bơm đảm nhận. Trục 13 của máy bơm 
được nối với trục động cơ 15. Khi trục dài hơn 3 m thì cần bố trí thêm ổ 
hướng để tránh cong vênh trục truyền tổ máy. Ổ tựa của trục 13 là ổ 
trượt định hướng 11 với bạc làm bằng gỗ ép và được bôi trơn bằng nước 
từ bơm cấp nước kỹ thuật hoặc nước sạch đủ áp lực lấy từ rãnh giữa ổ 
11 và vòng bít 12. Trục 13 quay ngược chiều kim đồng hồ theo hướng 
nhìn từ trên xuống. Nước được hút từ dưới lên vào BXCT. 


MÁY BƠM HƯỚNG TRỤC. 


Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của bơm hƯỚng trục. 


Hình 2 - 8*. Sơ đồ hoạt động của máy bơm hướng trỤc. 


1,6- thân máy bơm và cụm Ổ trục ; 2- BXCT; 3- cánh của BXCT; 4- trục; 
5- cánh hướng dòng: 7,8- biểu đồ tốc độ dòng chảy v = f ( R ) sau cửa ra 
cánh hướng dòng và trước cửa vào BXCT; 9- phần lưu tuyến. 


Trong các máy bơm hướng trục ( Hình 2 - 8* ) chất lỏng chảy qua phần 
chảy dọc theo mặt hình trụ, trục quay của chất lỏng là trục quay. Trước 
cửa vào BXCT 2 và trên cửa ra từ cánh hướng dòng 5 hƯớng của dòng 


chảy trùng với hướng trục quay 4. Máy bơm trục được sản xuất hai 
kiểu: cánh gắn cố định với bầu BXCT và kiểu cánh có thể quay được 
quanh trục của chúng. Máy bơm hướng trục có thể trục đứng và trục 
ngang. Kiểu trục ngang thường dùng với trạm bơm nhỏ. Máy bơm 
hướng trục dùng để bơm nước có thành phầnhạt lơ lửng kích thước đến 
0,1 mm hàm lượng lớn hơn 0,3 %, làm việc với nhiệt đỘ không lớn hơn 
350C. Có thể đặt làm loại bơm này có khả năng làm việc trong môi 
trường nhiệt đỘ cao hơn và chịu được hàm lượng bùn cát lớn hơn quy 
định trên. Bơm hướng trục là bơm có khả năng lưu lượng lớn, cột nước 
thấp, hiệu suất cao. 


Tổ máy bơm hướng trục trục đứng gồm : bơm 2, động cơ điện 3, buồng 
dẫn nước 1, ống đẩy 4, ( xem hình vẽ Hình 2 - 9 ). 


v2 A2 
' SaGE 


Hình 2 - 9. Các sơ đồ bố trí các bộ phận bơm hướng trục trục đứng. 


Các bộ phận của bơm hướng trục. 


Dùng Hình 2 - 10 là cấu tạo của bơm hướng trục kiểu cánh cố định để 
mô tả các bộ phận cấu tạo bơm hướng trục và cách hoạt động của nó. 
Nước tỪ nguồn qua vòng đặt 1 và phần hƯớng chảy vòng 2 để vào cánh 
của BXCT 7. Áp lực thủy tĩnh trong máy tăng lên, phát sinh vận tốc tiếp 
tuyến theo phía quay của BXCT. Cơ cấu hướng 9 biến đổi vận tốc tiếp 
tuyến thành áp lực tỉnh và hướng dòng chảy song song với trục bơm.. Sau 
đó nước chảy qua doạn khuếch tán 14 vào đoạn cong 16, thường đoạn 
này quay dòng chảy 600 rồi nối với ống đẩy.Trục 15 có hai ổ tựa kiểu 
trượt 8 và 17 bạc bằng gỗ ép, bôi trơn bằng nước. Vòng chống rò 18 có 
tác dụng ngăn nước rò từ máy bơm ra. Động cơ điện quay ngược chiều 
kim đồng hồ, nhìn từ trên xuống. 


Bơm hương trục cánh quay khác với bơm cánh cố định là có kích thước 
lớn hơn và bơm được lưu lượng lớn hơn. Cánh của BXCT quay được 
quanh trục riêng của nó nhờ cơ cấu truyền động. Với BXCT có đường 
kính đến 1,1 m thì thường dùng nguyên lý dẫn động điện, còn đối với 
đường kính 1,85 ... 2,6 m dùng dẫn động điện thủy lực để làm Xoay ĐÓC 
cánh. Nhờ thế mà khi máy bơm làm việc ở chế đỘ khác thiết kế máy 
bơm thay đổi góc đặt để đưa bơm về trạng thái làm việc gần thiết kế, 
vùng hiệu suất cao sẽ rộng. 


Hình 2 - 10. Cấu tạo bơm trục kiểu cánh cố định. 


1- vòng đặt; 2- chỉnh hướng: 3- vòng cao su; 4- nắp; 5- buloong: 6,15- 
thân và trục bơm; 7- BXCT; 8,17- ổ trục hướng dưới và trên; 9- vỏ chứa 
cánh hướng dọng: 10- bùloong; 11- khung đỡ; 12- bộ phân chảy vòng; 13- 
nắp quan trắc; 14- nón khuếch tán; 16- đoạn dẫn nước vào Ống đẩy; 18- 
vòng bít; 19- trục động cơ điện. 


MÁY BƠM HƯỚNG CHÉO 


ì máy bơm hƯớng 
hướng trục ( xem 


` 


ệu suất th 
âm và 


hi 
hai loại bơm li t 


Ớc, lưu lượng và 


Z 


õ cột nữ 


xXZ 


x-^ 


VỀ các thông s 


` 


^ 


í trung gian giỮa 


~Z 


chéo chiêm vị tr 


ống 


heo hướng trục dọc Ố 
hỏ hơn 900 
đoạn c 


Ông t 


Ỏng từ nguồn chuyển ở 


2 


Hình 2 - 11 ). Chất I 


ôn 


cơ 
== 
 =' 
`© 
90 XÐ 
S-.š 
Bu 
>œỶ 
- 
œ»(®Ö 
ĐC 
 * 
a 
E' 
o0 Z 
== 
© bọ 
ĐI: 
A © 
= 
= 
xq) 
Km 
B0 c 
='= 
© 

¬".G 
Bi 
Œ®I 
Sim 
5 
». Ề C 
"PB 
2 
.Jø 
”®ø 
= ` 
ca 
: 


án vào Ống đẩy 4. 


⁄Z 


khuếch t 


N 


(g-:>` 
SI 


Z N .= XRT 


k— 
`2 SA 


Hình 2 - 11. Cấu tạo bơm hướng chéo trục đứng. 


F¬—- 


\ 


a) Loại có đường dẫn ra xoắn. b) Loại có cơ cấu hướng dòng. 
Hình 2 - 12. Nhìn ngoài bơm hƯớng chéo. 


Máy bơm hướng chéo được chế tạo hai loại: loại dùng với cột nước 
thấp ( < 20 m) và loại dùng bơm cột nước trung bình ( H = 20... 60 m) 
một cấp hoặc đa cấp, trục ngang hoặc trục đứng. Sau cửa ra BXCT có 
hai dạng kết cấu: loại sau cửa ra là đường dẫn xoắn ( cấu tạo và làm 
việc gần nguyên lý của bơm li tâm hơn ) và loại sau cửa ra là cơ cấu 
hướng dòng ( cấu tạo và làm việc gần nguyên lý bơm hướng trục hơn ). 


Đặc tính của bơm cánh quạt, nguyên lý làm việc của máy bơm li tâm 
Phần này trình bày về Nguyên lý làm việc của máy bơm li tâm 


ĐẶC TÍNH CỦA BƠM CÁNH QUẠT:NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY BƠM LI TÂM. 
Nguyên lý làm việc của bơm li tâm. 
Khi động cơ quay truyền mô men quay làm quay BXCT của máy bơm, cánh bơm truyền năng 


lượng cho chất lỏng đẩy chất lỏng dịch chuyển. Vậy ta hãy lấy một mẫu điểm chất lỏng M để 
nghiên cứu , xem Hình 3 - 1: 


Hình 3 - 1. 


Chất điểm M được xét ở cách tâm quay một đoạn r, vậy mẫu M có kích thước là b.drrd và 
khối lượng dm=_ .b.rd .dr. Khi BXCT quay với tốc độ góc sẽ sinh lực li tâm dF = dm. 2r. Chia 


dF cho diện tích b.rd ta được lực li tâm đơn vị dp = t7” . 2. r.dr. Vậy áp suất chênh lệch 
giỮa cửa ra và cửa vào BXCT sẽ là: 
: 'Ê _dE _ x. 02(r3—r]) 
=— =. — — =—=- — 2 1/.. 
DP=P,_— Pìị mù đọ brdj sẽ Ji prdr — øu J TH R jớc xụ Về 9) 


Từ công thức ( 3 - 1 ) ta rút ra nhận xét: 


- Chênh lệch áp lực giữa cửa ra và cửa vào P tỷ lệ thuận với bình phương tốc đỘ góc và đường 
kính cửa ra D2, tỷ lệ nghịch với đường kính cửa vào D1 của BXCT. Do vậy, tăng vòng quay của 
bơm (n ) hoặc tăng đường kính cửa ra, giảm đường kính cửa vào sẽ tăng được áp lực chất lỏng 
cần bơm; 


- Do ngoại vi BXCT không bị bịt kín nên áp lực ở ngoại vi nhỏ hơn áp lực cửa ra P2 do vậy 
nƯớc sẽ văng ra khỏi BXCT để vào ống đẩy. Đó cũng chính là nguyên lí làm việc của bơm li 
tâm là nhờ tạo ra lực li tâm khi BXCT quay để bơm nước. 


- Ngoài những nhận xét trên ta còn nhận thấy: P còn phụ thuộc vào khối lượng riêng của lưu 
chất. Ở điều kiện chuẩn, khối lượng riêng của không khí chỉ bằng z khối lượng riêng của 
nước, vì vậy để bơm được nước thì trước khi chạy máy bơm cần phải đổ đầy nước trong 


buồng công tác của máy bơm ( mồi nước ). 


Thành lập phương trình cơ bản của máy bơm li tâm 


Quan sát sự chuyển động của chất lỏng trong BXCT ta thấy chất lỏng vào cửa vào theo hướng 
song song với trục bơm và đi ra theo hướng thắng góc với trục ( Hình 3 -2 ). 


Chất lỏng trong BXCT chuyển động theo không gian phức tạp: vừa quay theo BXCT với vận 
tốc theo Ứ vừa chuyển động tương đối theo khe cánh với vận tốc tương đối Ứ. 


Hình 3 - 2. Dạng cánh và tam giác tốc đỘ. 


Tổng hợp hai thành phần vận tốc này lại chúng ta có vận tốc tuyệt đối Ở= Ở -+ WỬ, biểu diễn 
chúng thành một tam giác khép kín gọi là " tam giác tốc độ ". Ở cửa vào ta ký hiệu các thành 
phần với chỉ số 1, ở cửa ra kí hiệu chỉ số 2. 


Các thành phần vận tốc hƯớng kính : C1r = C1sin 1 và C2r = C2sin 2; 
Các hình chiếu vận tốc lên vận tốc theo: C1u = C1cos 1 và C2u = C2cos 2. 


Việc thành lập phương trình cơ bản của máy bơm li tâm với chuyển động không gian phức tạp 
của dòng chảy là rất khó thực hiện, do vậy viện sỹ Nga Euler đã đưa ra một số giả thiết sau 
đây cho dễ thiết lập: 


- Coi dòng chảy trong khe cánh quạt là tập hợp nhiều dòng nguyên tố hợp thành. TỪ đó suy ra: 
quỹ đạo của chất điểm dòng chảy sẽ song song tuyệt đối với hình cong cánh quạt, tốc độ 
tương đối của chất điểm dòng chảy sẽ tiếp tuyến với cánh quạt và có cùng giá trị khi chúng 
cùng nằm trên một vòng tròn đồng tâm, dòng chảy sẽ là dòng đối xứng qua trục bơm. 


Để phù hợp với giả thiết này ta tưởng tượng BXCT phải có số lượng cánh quạt là vô cùng ( Z = 
8 ), cánh quạt vô cùng mỏng và khe cánh rất hẹp và dài. 


- Chất lỏng qua cánh quạt mà ta nghiên cứu là chất lỏng lý tường. Nghĩa là chất lỏng không 
nhớt nên không có ứng suất tiếp sinh ra giữa các lớp chất lỏng và như vậy sẽ không có tổn thất 
ma sát thủy lực 


- Chất lỏng chảy ổn định. Giả thiết này có thể tìm được sau khi khởi động bơm một thời gian 
trong trường hợp môi trường bên ngoài không đổi. 


Với giả thiết của Euler ta tiến hành thành lập phương trình cơ bản cho máy bơm giả tưởng có 
số cánh vô hạn, cánh có bề dày vô cùng mỏng, bơm chất lỏng lý tưởng. Để rút ra phương trình 
ta áp dụng định luật về sự thay đổi mô men động lượng. Trong trường hợp này có thể phát biểu 
là: ĐỘ biến thiên mô men động lượng L của chuyển động chất lỏng trong một đơn vị thỜi gian 
dọc theo trục quay của BXCT bằng mô men ngoại lực, nghĩa là bằng mô men xoắn M của cánh 
tác dụng lên chất lỏng: L=L2-L1= M. 


Xét một khối chất lỏng có khối lượng riêng chuyển động từ cửa vào 1 đến cửa ra 2 với lưu 
lượng Q ( xem Hình 3 - 2 ) ta có: 


Mô men động lượng ở cửa vào 1 là: L1= . Q.C1.l1Z QClrlcos1= QC1ur1 
Mô men động lượng ở cửa ra 2 là:L2= . Q.C2.12=Z QC2r2cos2= QC2ur2 
Vậy độ độ biến thiên mô men động lượng tương ứng sẽ là: 

L=L2-L1=  Q(C2ur2- C1ur1 ) và = M. 
Mở rộng cho toàn BXCT tacó: L= Q(C2ur2-Cl1ur1}= M=M. 
Nhân hai vế của công thức trên với cùng tốc đỘ góc, ta có: 

Q(C2ur2 - Clur1 } =M(*) 


Vìr. =U và vì công suất N=M và= gQH8l, trong đó ký hiệu H8l biểu thị cột nước của bơm 
có số cánh vô hạn, chất lỏng lý tưởng, cho nên công thức ( * ) sẽ là: 


Q(C2uU2 - CIuU1)= gQ H8l ( **) 
Chuyển vế và giản ước ( ** ) ta rút ra được phương trình cơ bản ( phương trình Euler) như sau: 
H8l = P (U2C2u -Ù1€1u}(3-<1) 
Nhận xét phương trình cơ bản Euler ( 3 -1 ) 
- Phương trình Euler không có mặt trọng lượng riêng nghĩa là không phụ thuộc vào một lưu 
chất cụ thể nào, vậy nó dùng chung cho nước và mọi lưu chất khác như xăng, dầu, không khí 
..V.V... 


- Khi lập phương trình ta chỉ xét hai điểm cửa vào và cửa ra mà không xét đến hình dạng cánh, 
do vậy phƯơng trình ( 3 - ) dùng được chung cho mọi loại bơm cánh quạt. 


- Để tăng cột nước của bơm H8 thì có thể có những biện pháp như: tăng U2 ( hay cũng chính là 
tăng hay vòng quay n hoặc D2 của bơm ), tăng C2u nhưng tăng C2u cũng có nghĩa là giảm góc 

2, trường hợp 2 = 0 thì Q= D2b2C2r=  D2b2C2sin 2 = 0 là không được. Do vậy trong chế 
tạo thường lấy 2 = 8... 150 là tốt nhất. 


- Thiết kế cửa vào khe cánh BXCT không xảy ra dòng chuyển động xoay nghĩa là thành phần 
C1u = C1sin 1 = 0 để nâng cao cột nước, do vậy người ta chế tạo bơm li tâm có góc 1 = 90 0. 


Trường hợp này phương trình ( 3 - 1 ) sẽ là: 


H8 = © (U2C2u ) (3 - 2) 


Phương trình ( 3 - 1 ) áp dụng cho bơm thực tế 


Phương trình Euler ( 3 - 1 ) được thành lập trên cơ sở những giả thiết đã nêu là cơ sở để áp 
dụng vào chế tạo máy bơm thực tế. Hiện nay các máy bơm li tâm có số cánh từ 6... 12, khe 
cánh ngắn, cánh có độ dày nhất định mới chịu được lực ... do vậy dòng chảy không thể bám sát 
vào cánh vì vậy có xoáy nước hƯớng trục phát sinh. Người ta đã có nhiều nghiên cứu so sánh 
kết quả giữa lý thuyết và thực nghiệm. 


Hình 3 - 3. Sơ đồ chuyển động tương đối của chất lỏng trong các 
ránh BXCT có cánh quạt hữu hạn. 


LI- chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay; III- biểu đồ phân bố vận tốc tương đối W và 
áp suất tĩnh p cm trong mặt cắt ngang ở các rãnh giữa các cánh BXCT. 


Mỗi cánh của BXCT bơm li tâm đều "áp" vào chất lỏng làm cho chất lỏng chảy vòng. Bởi vậy 
áp lực tĩnh ở mặt trước sẽ lớn hơn ở mặt sau. Trên cơ sở của phương trình Bernulli đối với 
chuyển động tương đối thấy rằng dọc mặt trước cánh, chất lỏng chuyển động với vận tốc 
tương đối sẽ nhỏ hơn mặt sau của cánh. Chuyển động tuyệt đối của rãnh giỮa các cánh, nhìn 
bình đồ là chuyển động quay với tốc độ góc bằng tốc đỘ góc của BXCT, đồng thời do có lực 
quán tính sinh ra chuyển động tịnh tiến của chất lỏng chống lại chuyển động quay này.Tổng 
hợp hai dạng chuyển đông trên chúng ta nhận được biểu đồ gần đúng của vận tốc tương đối W. 
Chuyển động quay tương đối của chất lỏng trong rãnh có khác tốc độ tương đối trung bình: Ở 
cửa ra: W2 quay ngược với chiều quay cửa BXCT, còn ở cửa vào lại quay cùng chiều với 
BXCT ( xem II, Hình 3 - 2 ). 


Hiện tượng thủy động xẩy ra trong BXCT rất phức tạp và chưa có lời giải thỏa đáng cuối cùng. 
Bởi vậy chưa thể thành lập được phương trình đúng về sự phụ thuộc của cột nước vào sỐ 
lượng cánh. Người ta vẫn phải sử dùng phương trình Euler với số cánh vô hạn nhưng đưa thêm 
vào hệ số hiệu chỉnh K có kể đến thực tế là số cánh Z. hữu hạn. Trong thực tế thường dùng 
công thức của K. Pờplâyder sau đây để tính cột nước lý tưởng HI số cánh hữu hạn: 


HI =K H8l (3 - 3) 
Trong đó hệ số hiệu chỉnh K được xác định nhƯ sau: 


K= —nzzmz(3-4) 


1+2 SG GIÓ, 


ZI-~‡l 
° 


Hệ số K cũng có thể lấy gần đúng theo tài liệu sau đây, tùy thuộc vào tỷ tỐc ns: 


ns ( 

v/ph 40 50 75 100 125 150 175 200 250 
) 

K 0,78 0,8 0,81 0,82 0,805 0,77 0,715 0,675 0,55 


Ảnh hưởng của góc 2 đối với việc chọn hình dạng cánh quạt 
Ý nghĩa vật lý của phương trình cơ bản ( 3 - 1 ) 


Để tìm hiểu vấn đề này ta biến đổi phương trình ( 3 - 1 ) theo các đơn giản sau: 


A đc 
Cu U 
Từ tam giác tốc độ 
ta viết các công thức lượng giác về thành phần vận tốc cho cửa vào và cửỬa ra BXCT sau: 
WỆ = Cệ + UỆ — 2C+ycos ơi và rút ra Cu 


Wệ = CỆ + Uậ — 2CsuÙacos œavà rút ra CauÙa, sau đó thay các giá trị này vào phương trình 
cơ bản (3 - 1 ) ta có dạng mới của nó: 


đ;-d‡ „ t2-ưỉ 
2g 2g 


w?-W? 
Hy; = P0) 


Ta xem xét ý nghĩa của các thành phần vận tốc trong công thức ( 3 - 5 ): 


- Từ dạng chung của phương trình Bernulli viết cho dòng nguyên tố bất kỳ của chuyển động ta 
2 * “ -~ “ ~“ F^ 

CÓ: : + = hãng số, trong đó thành phân thứ nhất là tĩnh năng ( ký hiệu là Ht ), còn thành 

phần thứ hai là động năng ( ký hiệu là Hđ ). TỪ đây suy ra : 


£ -^ 2 ˆ . ~“ 2 ⁄ ? 
Ap lực toàn phân của một dơn vị chất lông trước khi vào BXCT là Hị = H;, + _ : 

` = 2 ^ ^ Z ` 
Tương tự, áp lực toàn phân sau khi ra khói BXCT là Hạ = H;, + — . Vậy cỘt nước toàn phân 


do cánh quạt của bơm li tâm tạo ra là: 
(501= Sri 
Hộy = Hàn Hị = (Hụ=(Hội)E“ ø cLó6) 


Vậy thành phần thứ nhất của phương trình ( 3 - 5 ) là áp lực động hay cột nước động còn ( Ht2 
- Ht1 ) là áp lực tĩnh hay cột nước tĩnh. 


- Giả sử bịt cửa ra của BXCT, vậy khi bánh xe công tác quay với vận tốc U ( m/s ) sẽ sinh ra lực 
= = mm?r. Trong đó khối lượng đơn vị r — P và lực l¡ tâm trên sẽ bằng 
„.= , Khi lực l¡ tâm T dịch chuyển theo hướng bán kinh một đoạn dr sẽ sinh ra một công 
tương ứng dA = Tdr. Vậy công A sinh ra khi chuyển từ của vào đến cửa ra là: 


li tâm T =7m, 


4= ƒ dA = ƒ tdt = # (rộ — r) = “2 T(3-7) 


⁄ 2 ` 2_ r7? ` ^ S~ Ước 2 ^ 

Vậy thành phần thứ hai của phương trình ( 3 - 5): 2 H„ = —.~. cồng do lực li tâm của một 
đơn vị trọng lượng chất lỏng sinh ra khi chuyển từ cửa vào đến cửa ra. Nó cũng là áp lực tĩnh 
cửa ra BXCT. 
- Cũng áp dụng phương trình Bernulli cho năng lượng toàn phần của một đợi vị trọng lượng 

⁄ 2 4 2 z 2 2 ` š 2 * ữ _ ^ 2 2 
chất lóng lí tướng: năng lượng Ở cửa vào ( H,; + s) bằng năng lượng toàn phân Ở cửa ra ( 

, 2 
H,¿ + “+), từ đó chuyển vế ta có : 


, ? w2—-wW2 
Hạ; — H; = KT S0 S0) 


$ P) 3 : II 2 `... . ^ li .? è 
Vậy thành phần thứ ba của phương trình (3 - 5): 2D H„ = “k— >biểu thị động năng giâm dân 
từ cửa vào đến cửa ra BXCT để tĩnh năng tăng dần từ cửa vào đến cửa ra và tại cửa ra nó biến 
thành áp năng để đẩy chất lỏng. 


C2—C¡ 

2g 
và hai thành phần là tĩnh năng Ht= Hu+ Hw. Trong đó áp lực động trong quá trình chuyển hóa 
thành áp lực tĩnh thì sinh tổn thất thủy lực cột nước. Do vậy muốn tăng hiệu suất của máy bơm 
phải tìm cách giảm giá trị thành phần áp lực động của dòng chảy và tăng Ht bằng cách tăng D2 
hoặc tăng vòng quay n. 


Khảo sát ba thành phần trên ta thấy: Cột nước ïfy; gồm có một thành phần động năng 


Chọn hình dạng cánh quạt ( chọn góc 2) 


Có ba dạng cánh quạt trong máy bơm: Cánh uốn cong về phía sau, ngược với chiều quay ( 2 < 
900 ); Cánh uốn cong về phía sau nhưng nơi cửa ra có hƯỚng trùng với li tâm 


Hình 3 - 4. Hình dạng cánh quạt ở máy bơm li tâm 
a) khi 2< 900; b) khi 2= 900; c) khi 2 > 900 


( 2 = 900 ); Cánh uốn cong về phía trước ( 2 > 900 ). Dạng cánh có ảnh hưởng rất lớn đối với 
khả năng sản sinh cột nước của máy bơm bởi vì mỗi dạng cánh có quan hệ rõ nét đến tỷ lệ 
giữa các thành phần cột nước động hoặc tĩnh của bơm. Ta tìm hiểu tỷ lệ đó để tìm ra dạng cánh 
có khả năng giảm cột nước động và tăng cột nước tĩnh nhằm nâng cao cột nước của bơm. 


Trong chế tạo máy bơm, người ta chọn góc ở cửa vào 1 = 900 để thành phần hình chiếu vận 
tốc C1u = C1cos 1 = 0, như vậy thành phần hường li tâm C1r = C1sin 1 = C1 và Ở cửa ra cố 
gắng giữa cho C2r = C1 để giảm tổn thất. Điều kiện này dẫn đến phương trình ( 3 - 2 ) đã trình 
bày Ở trước, cụ thể : 


Hy; = H, + Hạ — 3C2zuÙ2(3 - 9) 


Trong ba dạng cánh trên, dạng nào cho ta thành phần Ht chím phần lớn còn Hđ ít nhất thì dạng 
cánh đó được chọn. Cần biến đổi công thức tính Hđ với C2r = C1 ta có : 
Œ—C) _ 0-0) — Cả 


Hả = “2= ¡  mìa (2x10) 


- Khi 2 > 900, nhìn vào Hình 3 - 4, c ta thấy C2u > U2 do vậy thay vào ( 3- 10 ) 


4 — SIA U›2C2u 
ta có Hđ = TP Bề "ng 


một nửa của cột nước H I, vậy tổn thất lớn. 


= 3 Hự¡, nghĩa là với dạng cánh này thành phần động năng chiếm hơn 


- Khi 2 = 900, nhìn vào Hình 3 - 4,c ta thấy C2u = U2 thay vào ( 3 - 10 ) ta có: 


— 6/14 U. ŒC U 1 z * ^ ⁄ ^ % kw > 
Hảđ 5g = Đ = s Hy;, dạng cánh này cho ta cột nước động và tĩnh băng nhau. 


- Khi 2< 900, nhìn Hình 3 - 4, a ta thấy C2u < U2, thay vào ( 3 - 10 ) ta có : 


2 
Hả = _ < “sa = 3 Hy, dạng cánh này cho ta cột nước động nhỏ hơn một nửa cột nước 


H 1. Vậy tổn thất thủy lực trong bơm là nhỏ nhất trong ba dạng cánh. 


TỪ nhữỮng tính toán trên và nhận xét nhỮng mặt khác ta chọn dạng cánh có 2 < 900 làm dạng 
cánh để chế tạo, vì nó có những ưu điểm sau: 


» Khi 2 < 900 sẽ tạo phần lớn cột nước nh ngay trong cánh quạt, giảm tổn thất thủy lực; 

» Khe cánh quạt uốn ra sau nên mở rộng đều đặn hơn so với 2 > 900 và chỉ một lần cong 
cũng giảm tổn thất thủy lực trong cánh quạt và dễ chế tạo hơn; 

» SỰ thay đổi công suất thủy lực tương đối ít khi lưu lượng thay đổi, do vậy tạo điều kiện 
cho động cơ làm việc thuận lợi. Chế độ làm việc ít thay đổi thì hiệu suất bơm cũng cao 
hơn. 


Phần lớn người ta chọn góc 2 từ 15 ... 400 để chế tạo bơm . 


Quá trình làm việc trong phần tĩnh của bơm li tâm 


Phần tĩnh của máy bơm li tâm gồm: đọan từ mặt bích ống hút vào cửa vào BXCT, phần xoắn ốc 
bao quanh BXCT và đoạn nối hình nón khuếch tán với bích cửa ra. 


‡ 
— R Z 
c V: z- 


a) Sơ đồ phần dẫn ; b) Sơ đồ bơm có rãnh xoắn; c) Sơ đồ phần ra có cánh hướng. 
Hình 3 - 5. Các sơ đồ chất lỏng chảy qua phần tĩnh. 


Phần dẫn cần đảm bảo nước chuyển động tịnh tiến vãoBXCT với vận tốc phân bố đều đặn 
nhất, thường được làm ở dạng hình nón cụt thu hẹp hoặc dạng hình nửa xoắn bên ( Hình 3 -2, a 
). Mặt cắt ngang của phần dẫn co hẹp dần khoảng 10 ... 20% diện tích. 


Phần xoắn ốc ( Hình 3 - 5,b ) thu nước từ BXCT ra, mặt cắt ngang của nó thường có dạng quả 
lê, tròn hoặc dạng chữ nhật và tăng dần theo tỷ lệ góc quay từ "lưỡi gà" 4 đến tiết diện tròn 
cửa ra của nón khuếch tán 3. Dòng chảy trong phần xoắn có đặc tính không gian phức tạp. Nếu 
mô hình dòng chảy là đơm giản thì ở chế độ thiết kế Q = Q0 có thể coi vận tốc trung bình của 
dòng chảy dọc theo phần xoắn là không đổi và bằng: 


Œy„=  = (0;65:.0;8)N.Œ,.(3-11) 


# 


Khi Q < Q0 : ở đoạn trước " lưỡi gà " có một phần chất lỏng từ phần xoắn 1 sẽ quay ngược 
vào lại BXCT. Khi Q > Q0 : ở đoạn này có một lượng nước từ BXCT thêm vào phần xoắn. Nếu 
Ở trạng thái thiết kế áp lực tĩnh dọc phần bao BXCT thực tế là hằng số, thì khi Q_ Q0 thì áp lực 
này sẽ thay đổi nhiều. Bởi vậy bơm li tâm khi làm việc ở trạng thái khác thiết kế áp lực trong 
nó sẽ không còn đối xứng nữa dẫn đến gây rung động và lực hướng bán kính tác động lên nó sẽ 
tăng. 


Giữa " lưỡi gà " của phần xoắn và BXCT có phần rãnh hở, thường bằng 0,03 ... 0,05 D2. Để 
giảm mức đỘ rung động rãnh này đôi khi làm rộng ra. Góc bao phần xoắn khoảng 3600 . Phần 
xoắn nối dần vào phần côn khuếch tán. Nhờ đoạn khuếch tán sẽ biến đổi động năng thành áp 
năng ngay trong phần xoắn. 


Với mục đích giảm kích thước và khối lượng, người ta chế tạo máy bơm đa cấp có thêm cơ 
cấu dẫn dòng ( xem Hình 3 - 5,c ). Trong vỏ bơm, bao quanh BXCT 1 lắp những cánh dẫn dòng 
3, nhờ vậy tạo nên những dòng xoắn thành phần 2 đưa chất lỏng vào các rãnh hình nón cụt 
khuếch tán vòng. Dòng chất lỏng đi ra tỪ các rãnh của cánh BXCT cấp thứ nhất sẽ hợp lại và 
qua đường dẫn vòng vào BXCT cấp tiếp theo ... Các lực hướng bán kính tác dụng lên BXCT 
được giảm nhỏ do đối xứng trong quá trình xảy ra trong rãnh xoắn ốc mà các cánh dẫn dòng 3 
tạo nên. Nhược điểm của cơ cấu dẫn dòng ở đây là làm cho kết cấu phức tạp hơn buồng xoắn 
thông thường và giảm hiệu suất. 


NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA BƠM HƯỚNG TRỤC 


Chúng ta đã nghiên cứu dòng chảy trong bơm hƯớng trục ( Hình 2 - 8 ). Mỗi dòng nguyên tố 
của chất lỏng sẽ dịch chuyển theo mặt hình trụ có trục là trục máy bơm. Trong bơm hướng trục 
không có chuyển động chất lỏng theo phương bán kính ở bất kỳ mặt cắt ngang nào của BXCT 
và cơ cấu hướng dòng, nghĩa là không có lực li tâm. Đặc trưng này là gần đúng có thể, nếu cột 
nước dọc theo bán kính ở bất kỳ mặt cắt ngang nào ở trên là không đổi, tuy nhiên do tính phức 
tạp của dòng chảy nên thực tế có khác so với mô hình đặc trưng đã mô tả. Cánh BXCT 3 truyền 
mô men quay cho chất lỏng làm cho dòng chất lỏng ngoài chuyển động tịnh tiến dọc trục còn có 
chuyển động quay so với trục trong đoạn từ cửa vào BXCT đến cửa vào cơ cấu hướng. Cơ cấu 
hướng dòng 5 có tác dụng biến chuyển động quay của chất lỏng trở lại chuyển động tịnh tiến 
dọc trục. 


Nguyên lý làm việc của bơm hướng trục là dùng nguyên lý cánh nâng, thường đƯợc trong thiết 
kế cánh máy bay. Sơ đồ nguyên lý làm việc của bơm hướng trục (H3 - 6): 


Hình 3 - 6, b thể hiện khai triển mặt cắt hình trụ đi qua mặt cắt A-A của BXCT, dãy dưới là 
biên dạng cánh bơm còn dãy trên là biên dạng cánh hướng dòng có hướng ngưƯợc nhau. Tam giác 


tốc độ cửa vào là Si Mh —— Ủ , Ở cửa ra BXCT là 6 76 —= l5; 


Khi BXCT quay dưới tác dụng của mô men quay nước sẽ được hút lên và đẩy lên qua cơ cấu 
hướng dòng ( cánh tĩnh ). Cơ cấu hướng dòng có tác dụng biến động năng của chất lỏng khi rời 
BXCT thành thế năng. 


a) Nguyên lý cấu tạo bơm hướng trục; b) Khai triển mặt trụ qua A-A và tam giác tốc độ cửa 
vào, cửa ra. 


Hình 3 - 6. Nguyên lý cấu tạo bơm hướng trục. 


1- bánh xe công tác; 2- cơ cấu hướng dòng; 3 - trục; 4- vỏ bơm . 


Hình 3 - 7. Sơ đồ dòng chảy qua mặt trụ cánh. 


Dựa vào sự phân tích tam giác tốc độ cửa vào và cửa ra BXCT và áp dụng định luật biến thiên 
mô men động lượng ta có thể thành lập được phương trình cơ bản cỦa bơm hướng trục. Tuy 
nhiên phương trình Euler ( 3 - 1 ) như đã nhận xét ở phần trước vẫn đúng cho mọi bơm cánh 
quạt, do vậy ta áp dụng nó trực tiếp cho bơm hướng trục. TỪ Hình 3 - 3 ta nhận thấy khi BXCT 
quay quanh trục thì dòng nguyên tố chuyển động từ cửa vào đến cửa ra theo vòng tròn có cùng 
bán kính r, nghĩa là Ứ = Ủạ = r= Ũ. Vì vậy thay vào ( 3 - 1 ) ta có phương trình cơ bản của 
bơm hƯớng trục: 


U(Cau—C1u 


Hựi = “Ch—“H (3 - 12), 


Và cũng cũng như máy bơm li tâm, nếu chất lỏng trước khi vào BXCT không có chuyển động 
vòng C1u = 0 thì cột nước của bơm lúc này sẽ là: 


Hụi = “(3 - 13). 


Cũng từ công thức ( 3 - 13 ) ta có nhận xét : nếu góc nghiêng của cánh quạt giữ không thay đổi 
theo phương bán kính thì cột nước càng xa tâm sẽ càng lớn do cùng tốc đỘ góc nhưng bán kính 
càng tăng. Xét hai mặt cắt a - a và b - b ( xem Hình 3 - 4 ) rõ ràng #fụ — Thoa, 2A0 TC _.. 
Hình 3 - 8.Tam giác tốc độ cửa ra BXCT và đỘ nghiêng cánh. 


Muốn cho cột nước bằng nhau trên toàn cánh thì vì y > „nên phải làm sao cho 2w, < »wa 
để cân bằng Ha = Hb, mặt khác do lưu lượng tại a và b bằng nhau, nghĩa là thành phần hướng 
trục Ởạ;a¿ —= 2p ( xem tam giác tốc đỘ cửa ra ). Vậy ta thấy góc nghiêng cánh quạt tai chỗ ra 
Øaa > Øap. Chính vì vậy mà phải chế tạo cánh bơm hướng trục có góc nghiêng nhỏ dần từ 
trong ra ngoài. 


ĐẶC TÍNH CỦA BƠM CÁNH QUẠT 


Tổn thất trong máy bơm và hiệu suất máy bơm 


Các phương trình cơ bản của máy bơm chưa xét đến những tổn thất sinh ra trong các cơ cấu 
làm việc của bơm. Việc xét đầy đủ đến các tổn thất này đến nay còn chưa thực hiện được, 
ngoài các công thức lý thuyết người ta còn phải dựa vào thí nghiệm để bổ sung. Trong máy bơm 


có ba dạng tổn thất : tổn thất thủy lực, tổn thất dung tích, tổn thất cơ khí. Chúng ta lần lượt 
xem xét các tổn thất, hiệu suất và công suất liên quan : 


Tổn thủy lực : 


Tổn thất này sinh ra khi chất lỏng chuyển qua tất cả các cơ cấu công tác động hoặc tĩnh tại của 
máy bơm, bao gồm: 


- Tổn thất ma sát giữa chất lỏng tiếp xúc với vật thể rắn ( gồm tổn thất dọc đường và cục bộ 
): hms1 = SQ2, trong đó S là hệ số dọc đường và cục bộ; 


- Tổn thất xung kích hms2 sinh ra ở những nơi như mép cánh, cửa vào, cỬa ra ... do tạo xoáy 
nước khi chế độ dòng chảy không giữ được ở trạng thái làm việc đã thiết kế. Lưu lượng qua 
bơm càng xa lưu lượng thiêt kế ( Qtk ) thì xoáy càng lớn do vậy tổn thất này càng lớn: hms2 = 
S2(Q - Qtk)2, trong đó S2 là hệ số tổn thất xung kích. 


Tổng hai thành phần trên lại ta được tổn thất thủy lực : hms = hms1 + hms2. Hình 3 - 5,a biểu 
thị dạng các tổn thất thủy lực trong máy bơm. Cột nước thực tế của máy bơm H bằng cột nước 
lý thuyết HI trừ đi hms: H = HI - hms = K. Hy; — h ms. 


Hiệu suất thủy lực của máy bơm: tÌ = H/ HI = ( HI - hms ) / HI (3 - 14). 

Giá trị của hiệu suất thủy lực phụ thuộc vào độ nhám tương đối của bề mặt phần chảy và, chế 
độ làm việc của bơm và kích thước máy bơm. A.I. Mikhailôv và V.V. Maliusenkô đưa ra công 
thức thực nghiệm xác định hiệu suất thủy lực khi bơm làm việc ở chế độ thiết kế: 

tl = 0,7 + 0,0835logD0.( 3 - 15 ) 
D0 là đường kính cửa vào BXCT ( mm ). 

Công suất tiêu hao để khắc phục tổn thất thủy lực: 


Ni =9,81(Q+ Q)hms( 3 - 16 ) 


Tổn thất dung tích Q: 


Là lượng nước rò rỈ qua các khe rãnh giữa các phần quay và phần tĩnh của bơm do chênh lệch 
áp lực giữa ống đẩy và ống hút, làm giảm lưu lượng bơm và hiệu suất chung của bơm. Việc 
giảm khe hở giữa các phần là cần thiết để hạn chế Q tuy vậy về điều kiện kết cấu và vận 
hành việc giảm này không phải trường hợp nào cũng làm được. 


Hiệu suất dung tích: d=Q/(Q+ Q)(3-17) 


A.A. Lômankin đã đưa ra công thức thực nghiệm xác định hiệu suất dung tích khi bơm làm việc 
ở chế độ thiết kế: 


d= 1/(1 +0,68ns-2/3 ), ns là tỷ tốc của bơm (3 - 18 ). 
Công suất tiêu hao để khắc phục tổn thất dung tích là: 


Nd=9,81(H+hms) Q(3- 19). 


Tổn thất cơ khí Nck: 


Tổn thất cơ khí trong máy bơm bao gồm: tổn thất do ma sát giỮa chất lỏng và 2 mặt ngoài của 
đĩa BXCT, giữ chất lỏng với vỏ của bơm và ma sát trong các vật chèn kín nước, ma sát giỮa 
trục và Ổổ trục. Tổn thất do ma sát giữa chất lỏng và các mặt ngoài đĩa BXCT (kW ): Nmsở = 
1,15:10°.02 .)2 (3-20), 


Tổn thất ma sát ở vật chèn kín nước và ổ trục thƯờng chiếm 2 ... 4% công suất yêu cầu của 
bơm ( N ), bơm càng lớn thì tổn hao naỳ càng bé. 


Hiệu suất cơ khí của bơm: ck=1- Nck/NÑ( 3-21). 


A.A. Lômankin cũng đưa ra công thức xác định hiệu suất cơ khí khi máy bơm làm việc ở chế độ 
......... 

thiết kế: ck= 11+820/n2 ( 3-22 ). 

Để nâng cao hiệu suất cơ khí của bơm cần gia công bề mặt đĩa BXCT và vỏ bơm, đặc biệt đối 

với bơm tỷ tốc thấp. 


Hiệu suât chung cỦa máy bơm : h = ` = hụ.hạ.Bqạ<1(3- 21). 


550g 


Z4 


¬n ` 
H5 - 


700 
70 
50 


h n;>ở0 
pự " —_ sa: 
j0 100 '200 * U00 600 __ 1000 H00 
Jp,MM 


a) b) 


ä) b) 


Hình 3 - 9.Quan hệ giữa hiệu suất máy bơm và tỷ tốc ns và D0 


Hiệu suất của máy bơm phụ thuộc vào tủy tốc ns và đường kính cửa vào BXCT. Xem Hình 3 - 
9,b.. Từ hình vẽ ta thấy: hiệu suất cao của máy bơm chỉ đạt được khi tỷ tốc ns > 100. Tất nhiên 
mỗi máy bơm có đặc tính riêng về kết cấu của nó, một hoặc hai vòng chống rò , bộ phận giảm 
lực dọc ( có ảnh hưởng đến hiệu suất bơm ), mức độ gia công nhẫn bề mặt đĩa hoặc phần 
chảy ..v.v... Tất cả đều có ảnh hưởng đến trị số các tổn thất và hiệu suất tương ứng của máy 
bơm. 


Đường đặc tính của máy bơm cánh quạt 


Đường đặc tính của máy bơm là đồ thị biểu thị quan hệ phụ thuộc giữa các thông số cột nước 
H, công suất N, hiệu suất .... vào lưu lượng Q với vòng quay n không đổi của rô to tổ máy 
bơm. Đường đặc tính của máy bơm thường được vẽ từ kết quả của thực nghiệm trên các giá 
thí nghiệm chuyên ngành và điều kiện thí nghiêm. 


Đường đặc tính của bơm li tâm vẽ theo lý thuyết 


Do số lượng cánh bơm là hữu hạn và chất lỏng không phải là lý tưởng và khi làm việc có tổn 
hao ... do vậy các giá trị Q, H, N lý thuyết và thực tế có khác nhau. Biểu thức xác định cột nước 
lý thuyết, cánh vô hạn và chất lỏng lý tưởng như đã biết ( phương trình 3 - 1 ). Đa số trường 
hợp hƯớng vào của chất lỏng trên cánh BXCT có hướng bán kính bởi vậy 1 = 900, tương ứng 
C1u =C1cos 1 =0 nên : 


Hụi = 2 (3-2) 


Sau đây trình bày cụ thể cách vẽ đường đặc tính của bơm li tâm theo lý thuyết: 
a. Vẽ đường đặc tính Q - H 


Dùng phương trình ( 3 - 2 ) ta tiến hành vẽ các đường đặc tính của bơm li tâm. TỪ tam giác tỐc 
độ cửa ra BXCT ta thấy : Œ›„ = Ủ¿ — W2, còn Wa„ = C»;.ctg/a, lưu lượng lý thuyết 
Qì = pD¿b;C¿y. Vậy : Cau = Ủa — ctgaQ¡/(pDaba), thay vào ( 3 - 2 ) ta có: 
— 2 _ Usctg8Qi 
Hìụi = g— gay Lộ 22}: 


Biểu thức ( 3 - 22 ) là phương trình đường thẳng tùy thuộc vào góc 2: đường 2 và 3 là 


Hình 3 - 10. Đường đặc tính cột nước H - Q của bơm li tâm. 


đường tương ứng với góc 2 = 900 và 2 > 900 còn đường 1 được vẽ ứng với 2 < 900. Như đã 
phân tích chọn góc 2 < 900 làm góc thiết kế, do vậy ta vẽ đường H - Q theo góc này như sau: 


Khi QI=0thì Hy; = s., khi Hy; =0 thì Q¡ = pD¿;b;U›/ctgØa, ta vẽ được đường 1 Để xác 
định cột nước lý thuyết của bơm có số cánh hữu hạn một số tác giả đề nghị dùng công thức 
hiệu chỉnh HI = K. #ïy; để vẽ đường 4. Tuy nhiên nếu lấy K là số không đổi thì giá trị HI chỉ là 
gần đúng vì rằng khi HI = 0 thì Q1 sẽ bằng khi #7y;= 0. Trong thực tế đường HI - Q ( đường 4 ) 
gần như song song với đường thẳng #7y;- Q ( đường 1 ), nghĩa là giá trị QI tương ứng trên 
dường 4 sẽ nhỏ hơn so với khi y;= 0. 


Trong thực tế chất lỏng chảy qua bơm sẽ có tổn thất, do vậy: 


Lấy đường 1 trừ cột nước tổn thất ma sát h„„¡ = (À2 + z)£ = SF 2G? = 5Q)”, vớiElà 
diện tích qua nước, S hệ số tổn thất ma sát ta được đường 5. 


Lấy đường 5 trừ cột nước tổn thất xung kích ta được đường 6 
Đường đặc tính thực tế 7 dịch về trái ứng với lượng tổn thất dung tích từ máy bơm. 


Đường đặc tính thực tế H - Q của máy bơm cánh quạt có nhiều đặc trưng khác nhau, ta gỌi tỷ 
số Kd là đặc trưng độ dốc: 


Kd = 100 ( H0 - H max )/H max( 3 - 23 ) 

Trong đó H0 là cột nước khi Q = 0; H max - cột nước ứng với hiệu suất cực đại. 

Khi Kd_ 10% thì đường H - Q có độ dốc thoải ( Hình 3-11, a) đường 1 ); khi Kd_ 30% thì 
đường H - Q có độ dốc lớn ( đường 2 ). Nếu cột nước lớn nhất không rơi vào lưu lượng Q = 0 


thì đường Q - H sẽ có đoạn dốc ngược ( đường 3 ). Độ dốc của đường H - Q phụ thuộc vào 
nhiều vào hệ số tỷ tốc ns ( xem Hình 3 - 11,b ); tỷ tốc càng lớn thì đường càng dốc. 


0 m= : l "8 
Hình 3 - 11. Đường đặc tính cột nước của bơm li tâm 
a) Các dạng đường H - Q; b) Sự phụ thuộc H - Q vào tỷ tỐc ns: 1... 7 : tương ứng với 
ns = 64, 106, 155, 212, 282, 402, 650 (vòng / ph ) 
b. Vẽ đường đặc tính công suất N - Q 


Góc 2 có ảnh hưởng đến dạng của đường đặc tính công suất N - Q của máy bơm li tâm ( xem 
Hình 3 - 12a): Khi 2 900 thì công suất lý thuyết tăng lớn khi lưu lượng tăng, còn khi 2 < 900 
thì công suất tăng chậm và đạt giá trị lớn nhất ở một giá trị Q nào đó Q < Q z„_„ Trong chế tạo 
máy bơm ta chỉ dùng góc 2 < 900, do vậy ta sẽ vẽ đường đặc tính công suất cho _2 < 900. Để 
bơm lưu lượng Q lên đỘ cao HI ta dùng công thức tính công suất lý thuyết số cánh hữu hạn NI = 
9,81 QHI và vẽ NI - Q, sau đó ta tiến hành tính các công suất tiêu thụ để khắc phục các tổn thất 
về thủy lực ( Ntl ), tổn thất cơ khí (Nck ), tổn thất dung tích ( Nd ) rồi cộng tung đỘ các công 
suất khắc phục tổn thất trên ta nhận được công suất máy bơm yêu cầu N - Q ( xem Hình 3 - 12, 
b). Đường đặc tính N - Q của các bơm cánh quạt khác nhau nhiều hơn đường H - Q.. Dạng 
đường đặc tính N - Q cũng phụ thuộc vào tỷ tốc ns ( Hình 3 - 12,c ). 


100W/Why c) ”n g) 
M4/4:00) : 
— 2001. - NŨ 


a) Quan hệ phụ thuộc của Nhi vào 2 ; b) Vẽ đường đặc tính N - Q. 
Hình 3 - 12. Đường đặc tính công suất N - Q bơm li tâm. 


Công suất của bơm li tâm có tỷ tốc không lớn tăng theo Q một cách đáng kể hơn là đối với bơm 
tỷ tốc cao. Tuy vậy, điều này chỉ đúng khi tăng lưu lượng đến một một giá trị nào đó thì công 
suất bắt đầu giảm. Khi N = 0 thì bơm li tâm làm việc như turbin với vòng quay không đổi. Công 
suất của bơm cánh quạt có ns = 300 v/p ( xem đường 5 Hình 3 -12,c ). Khi ns > 300 v/p thì công 
suất tăng khi lưu lượng giảm ( xem Hình 3 - 12, c đường 6 và 7 ). 


c. Vẽ đường đặc tính hiệu suất - Q 


y3 


7öi lhãlcơ KH : 
“2uagcử 


G38) ¬ 


?ợi thế! nở sứ 
' /ã,— £ 
“7ÿ đế! 
Tư/Ợ `: 
“ác, 


H 3-1719 


p5 —a⁄% @ 


Hình 3 - 13. Vẽ đường đặc tính hiệu suất - Q bơm li tâm. 


Trên Hình 3 - 13, đường 100% biểu thị công suất hữu ích bằng công suất trục máy bơm ( đường 
1). Đường 2 biểu thị hiệu suất sau khi trừ tổn hao cơ khí. Đường 3 là hiệu suất sau khi từ tổn 
hao dung tích. Đường 4 là hiệu suất sau khi trừ tổn hao ma sát thủy lực hms1 . Cuối cùng lấy 
đường 4 trừ tổn thất xung kích hms2 ta được hiệu suất - Q. 


Đưa các đường đặc tính H -Q,NÑ-Qvà_ - Q lên chung một tỜ giấy ta được đường đặc tính của 
bơm li tâm ( ví dụ Hình 3 - 14,a ). Trên đường đặc tính đầy đủ còn có thêm đường biểu thị độ 
chân không cho phép [ Hck ] theo Q. 


ạọ 2 H(m) 

nh 
Kir: 
j.. 
4g 
F 


Hình 3 - 14. Dạng đường đặc tính của bơm li tâm . 
a) Đường đặc tính đơn; b) Đường đặc tính tổng hợp của bơm li tâm. 


Việc lựa chọn máy bơm chính xác với các thông số Q và H thường là khó có thể, trường hợp 
này cần phải thay đổi đường đặc tính của nó. Một trong những cách thay đổi đường đặc tính 
của máy bơm là thay đổi số vòng quay n nhờ động cơ truyền tới, đối với bơm li tâm tỷ tốc thấp 
còn dùng cách gọt bớt D2 để mở rộng phạm vi công tác của máy bơm. Những cách làm này 
chúng ta sẽ nghiên cứu ở các chương sau. Đường đặc tính tổng hợp chủ yếu ở Hình 3 - 14,b 
biểu thị quan hệ H - Q khi công suất và vòng quay thay đổi . 


Từ Hình 3 - 14, a ta có nhận xét về tính năng làm việc của bơm li tâm: Công suất yêu cầu của 
bơm tăng dần khi lưu lượng tăng, do vậy muốn công suất khởi động nhỏ ta nên đóng van trên 
ống đẩy trước khi khởi động vì khi Q = 0 thì công suất khởi động nhỏ nhất. Mặt khác công suất 
yêu cầu lại tăng khi cột nước giảm, nghĩa là khi máy bơm làm việc với cột nước quá thấp động 
cơ kéo bơm có thể bị quá tải, do vậy ta cần kiểm tra quá tải động cơ với trường hợp này. Và 
hiệu suất bơm cánh quạt nói trên đều phụ thuộc vào tỷ tốc ns, như đã thấy trên Hình 3 - 12,d: 
tỷ tốc càng lớn ( đường 5, 6 ) thì dạng đường quan hệ hiệu suất - Q càng dốc, vùng làm việc 
có hiệu suất cao bị thu hẹp lại. 


Tuy nhiên trên thực tế hiện nay người ta dùng thí nghiệm để vẽ đường đặc tính cho các loại 
máy bơm mới bảo đảm thực tế, phần này sẽ trình bày ở phần sau. 


2. Đường đặc tính của bơm hƯớng trục và hướng chéo 


Hình 3 - 15. Đường đặc tính của bơm hƯỚng trục và hướng chéo. 
a) Khi tỷ tỐc ns = 200... 300; b) khi ns = 500... 800 (v/p) 


Đường đặc tính của bơm hướng trục và hướng chéo H - Q và N - Q ( Hình 3 - 15 ) phụ tuộc 
nhiều vào tỷ tốc; khi tỷ tốc ns < 300 v/p thì bơm hướng chéo gần giống với bơm li tâm, còn khi 
tỷ tốc cao thì giống bơm hướng trục. Hình 3 - 11, b đặc trưng cho bơm hƯớng trục, thường có 
điểm uốn ở vùng làm việc với lưu lượng nhỏ, nghĩa là cột nước và công suất thay đổi khi Q 
tăng: đầu tiên thì giảm, sau đó tăng, rồi lại giảm. Vùng A - B trên đường đặc tính cột nước H - 
Q bơm làm việc không ổn định, bởi vậy vùng này gọi là "vùng không làm việc". Hiệu suất 
quyết định vùng làm việc của máy bơm, thường vùng làm việc từ 0,9 max... max. Đường đặc 
tính đầy đủ của bơm hướng trục còn có đường dự trữ khí thực h - Q. Đường đặc tính tổng hợp 
của bơm trục cũng có thể thay đổi góc xoay cánh quạt của BXCT ( xem Hình 3 - 16 ). 


222 2h 0Ð 26 ðD 3P Jb D6 để W0 (2 04 một 


Hình 3 - 16. Đường đặc tính tổng hợp của máy bơm O 10 - 260. 


Từ dạng đường đặc tính bơm trục ta nhận thấy rằng: Khi Q nhỏ thì cột nước và công suất tăng 
vọt, do vậy rất bất lợi khi khởi động máy bơm, vậy để giảm công suất khi khởi động thì trước 
lúc khởi động phải tăng Q bằng cách mở toàn bộ ống đẩy ( nếu có van ống đẩy ). Mặt khác 
công suất yêu cầu của bơm cũng cao khi cột nước làm việc lớn, do vậy có thể dẫn tới quá tải 
động cơ kéo bơm nên ta phải kiểm tra công suất quá tải nầy 


Ngoài các đường đặc tính ở trên, trong thực tế người ta cũng còn xây dựng những đường đặc 
tính máy bơm không thứ nguyên dùng chung cho một kiểu máy bơm. Để vẽ loại đường đặc tính 
này ta dùng các công thức đồng dạng và các đại lượng không thứ nguyên sau: 

Q = -S;,H = -#1,,Dh = -#P°*_. Sau đây là ví dỤ: 


nD3? n2D? ? n2D} ` 


Hình 3 - 17. Đường đặc tính không thứ nguyên của 1 kiểu bơm li tâm. 
3. Vẽ đường đặc tính máy bơm bằng thực nghiệm 


Đường đặc tính vẽ theo công thức lý thuyết còn có sai khác so với thực tế vì chưa đề cập đầy 
đủ và chính xác những các yếu tố có ảnh hưởng, do vậy thực tế vẫn phải dùng thực nghiệm để 
đo, tính toán và vẽ các đường. Sau đây trình bày một trong những sơ đồ thí nghiệm được dùng. 
Qua sơ đồ Hình 3 - 14, các bộ phận chính và quy trình thử nghiệm như sau: 


Đóng động cơ điện kéo máy bơm 1 quay ở trị số n không đổi, nước được hút từ bể 4 vào BXCT 
và được đẩy lên ống thoát 6 chảy vào bể đo lưu lượng 5 về lại bể 4 và lại được bơm lên ... Ta 
dùng van đặt trên ống đẩy để thay đổi lưu lượng từ 0 đến Qmax . Ứng với từng độ mở của van, 
tiến hành : 


- Đo lưu lượng Q nhờ bể đo 5. Có nhièu cách đo lưu lượng: khi lưu lượng nhỏ 


Hình 3 - 18. Thiết bị thí nghiệm đơn giản vẽ đặc tính máy bơm. 


thường dùng thùng để đo rồi chia cho thời gian tương ứng khối nước trong thùng: khi lưu lượng 
lớn hơn có thể dùng các thiết bị đo như văng tu ri, diaphơram ... đặt trực tiếp trên ống đẩy hoặc 
dùng đập tràn thành mỏng, vận tốc kế ..v.v.. để đo. 


- Đo cột nước H và vẽ đường H - Q: dùng chân không kế 2 đặt ngay ở gần cửa vào BXCT để 
đo độ chân không Hck, dùng áp lực kế 3 để đo cột nước cột nước áp lực Hak Ở ngay sau cửa ra 
BXCT, tính ra cột nước H theo công thỨc sau: 


2 
kế] 
3 


2 SỐ ~ ~Z 
H= Hy + Hạ + Z + = , trong đó Z- khoảng cách hai điểm đo giữa áp kế và chân không 


kế, v1, v2 - vận tốc nước ở hai điểm đo tương ứng. 


Mỗi lần thí nghiệm phải giỮ vòng quay n không đổi. Điều chỉnh độ mở van trên ống đẩy để có 
lưu lượng khác nhau. Đọc chân không kế và áp kế tương ứng với các lưu lượng rồi tính ra cỘt 
nước H. Dùng tọa độ Đề các, tung độ biểu diễn H, hoành độ biểu diễn Q vẽ ra đường H - Q 
với n không đổi. 


- Đo công suất N và vẽ đường N - Q: Tương ứng với các điểm đo Q tiến hành đo các công suất 
N. Có các cặp Q, H ta vẽ được đường N - Q với n không đổi. 


Có thể có những cách đo công suất . Trong phòng thí nghiệm, để đo công suất động cơ có công 
suất nhỏ nối trực tiếp vào máy bơm có thể dùng đíamômet xoắn hoặc động cơ treo để xác điịnh 
mô men xoắn Mx tại trục máy bơm, và tính ra công suất trục máy bơm N =Mx. với tốc đỘ góc 
= '; Irong sản xuất đo công suất trục động cơ Nẻc bằng ampe kế, vôn kế và oát kế ( 
phƯơng pháp này kém chính xác hơn ) rồi tính ra công suất trục máy bơm N = Nức. đc. tả. 


- Vẽ đường -Q: với từng Q, H, N đã đo ta tínhra = ` = "= .100 và vẽ ra đường - Q. 


Định luật đồng dạng của máy bơm và Ứng dụng 
Phần này trình bày về định luật đồng dạng của máy bơm và Ứng dụng 


ĐỊNH LUẬT ĐỒNG DẠNG CỦA MÁY BƠM VÀ ỨNG 
DỤNG 


LUẬT ĐỒNG DẠNG VÀ CÁC CÔNG THỨC ĐỒNG DẠNG, 
TY TỐC 

Khi thiết kế và thử nghiệm máy bơm, người ta sử dụng rộng rãi lý 
thuyết về luật đồng dạng của chúng. Ví dụ, khi sử dụng các mô hình 
máy bơm đồng dạng (tương tự) có các đặc tính được nghiên cứu đầy đủ 
ta có thể tìm ra các đặc tính của máy bơm đồng dạng đang được thiết kế; 
hoặc sau khi nhận được các đặc tính của máy bơm ở mội số trạng thái 
công tác bằng thực nghiệm, thông qua các công thức của lý thuyết đồng 
dạng ta có thể tính ra những đặc tính tương tự ở những trạng thái công 
tác khác mà không cần phải tiến hành thí nghiệm. Như vậy lý thuyết 
đồng dạng giúp ta sử dụng nhỮng kinh nghiệm về thiết kế và thử 
nghiệm ở một số máy bơm này cho việc thiết kế máy bơm đồng dạng 
khác . 


Vậy những máy bơm thế nào được gọi là đồng dạng ( hay còn gọi là 
tương tự }? 


Các tiêu chuẩn đồng dạng: 


Để đơn giản và dễ hiểu ta nghiên cứu hai máy bơm: một máy bơm có 
kích thước nhỏ có thể đưa vào thí nghiệm để đo được các thông số của 
nó, máy bơm này ta gọi nó là máy bơm mẫu hoặc mô hình và các thông 
số đo được của nó có ghi chỉ số "m", ví dụ D2m, Hm... và một máy bơm 
lớn hơn đang thiết kế hoặc tính toán gọi là máy bơm thật và không ghi 
chỉ số. Muốn sử dụng kết quả đo được của máy bơm mẫu để tính cho 
máy bơm thật thì máy bơm thật phải đồng dạng với máy bơm mẫu. Hai 


máy bơm được coi là đồng dạng, theo luật nó phải thỏa mãn ba tiêu 
chuẩn đồng dạng sau đây: 


Đồng dạng về hình học: nghĩa là tỷ lệ các kích thước dài của các bộ 
phận tương ứng giữa máy bơm thật và máy bơm mẫu phải là hằng số: l / 
Im = il = hằng số, trong đó l, Im là kích thước dài tương ứng của bơm 
thật và bơm mẫu; il là số tỷ lệ dài. 


Các kích thước dài trong máy bơm thật và mẫu thuờng là kích thước 
BXCT, vậy: 
D; Dọ bạ 


DĐ n1 “b5. hang sỐÔ( 4 - 1) 


Đồng dạng về động học: nghĩa là vận động của dòng chảy ở các điểm 
tương ứng trong máy bơm thật và máy bơm mẫu phải tương tự, cụ thể 
các thành phần vận tốc tương ứng phải tỷ lệ vàgóc của các véc tơ vận 
tốc phải bằng nhau ( tam giác tốc độ đồng dạng) 


D5 a2 03/0 ey sUẾ j2 CO se [ S Ố(4- 
U2m a C2m a W:m ¬ C2rm = Cum =hãng SG 2) 


Động lực học đồng dạng: nghĩa là các lực quán tính, lực dính, lực ma sát 
và trọng lực của dòng chảy trong máy bơm thật và máy bơm mẫu phải tỷ 
lệ. Thường điều kiện động lực học tương tự thể hiện qua các số Rây nol 
( Re ), Phơ rút ( Fr ) và Strukha ( Sh ): 


đhE 2 5= 1b Ủy 
tạc= REưm (4-3) 
lSh, = Dhủ 


Trong ba tiêu chuẩn đồng dạng trên, tiêu chuẩn đồng dạng động lực học 
rất khó đạt do trình đỘ gia công bề mặt bộ phận qua nước của máy bơm 
khó đạt tỷ lệ mong muốn, mặt khác lực dính và độ nhớt không tùy thuộc 
kích thước các bộ phận. Do vậy đồng dạng cũng chỉ là tiêu chuẩn gần 
đúng. Ở máy bơm cánh quạt, tiêu chuẩn Phơ rút và Strukha được coi là 
bằng nhau giữa hai bơm thật và mẫu khi bảo đảm đồng dạng về động 
học, còn tiêu chuẩn Rây nol cần tính đến độ nhớt của chất lỏng. Với máy 


bơm cánh quạt dùng để bơm nước thì ảnh hưởng về độ nhớt không lớn 
do vậy mà có thể bỏ qua. Như vậy, nghiên cứu bơm cánh quạt dùng để 
bơm nước thì trong nhiều trường hợp khi hai máy bơm đảm bảo tiêu 
chuẩn đồng dạng về hình học và động học thì có thể coi chúng đồng 
dạng nhau. 


Thành lập các công thức đồng dạng. 


Cho hai máy bơm thật và mẫu đồng dạng về hình học và động học ta lập 
công thức : 


Công thức đồng dạng về vận tốc: 


Từ hai công thức ( 4 - 1 ) và ( 4 - 2 ) ta có thể lập tỷ số: 


Uy _— CC _— Wa _— CŒy„ — CA —— 60pDịn  — Dạn —— ¿n.i„= 
2m có C2m có Wm m” Cầm - 3u có 60p1)2m1„ = Đàm, TH. Ạ.. 
hãng sô 
¬". `... .h“ ..s.. ` 
do vạy: 2m ã Cam ¬ M›m = C2rm a C3um ¬ tD-?n ( 4 ï ˆ ) 


Trong đó iD = 5, ?~,in = =— là tỷ lệ về đường kính và tỷ lệ về vòng 


quay. 


Từ (4 - 4) ta viết tách các tỷ số vận tốc và khai triển ¡D, in rồi chuyển 
về ta có các quan hệ giữa vận tốc với đường kính và vòng quay: 


l6) —_ š ^$ 
Dạn =hang sÔ1 


Đ„ =hằng số2 (4 - 5 ) 


M› 
Da.n 


=hẳằng số3 


Công thức ( 4 - 5 ) biểu thị chỉ số Strukha của máy bơm thật và mẫu 
băng nhau. 


Công thức đồng dạng về lưu lượng: 


Từ công thức tính lưu lượng qua máy bơm là : @Q = p.D›;.ba.Caz.h„, đặt 
tỷ số Q/Qm và vì hai máy bơm đồng dạng nên hiệu suất dung tích 
hạ = ham, Vậy ta CÓ: 


Q@ _ D., by, CƠ» 


HẠ —— Dạm bm C2rm =—= 0D 62 (ip k II tư đây TUf Ta: 


du = Thên (4-6) 


Cũng tiến hành khai triễn ¡D, in rồi chuyển vế ta có : s— =hằng số (4 
|, 
số); 


Công thức đồng dạng về cột nước: 


Từ công thức  = È* 2+ J ta lập tỷ số giữa H / Hm và vì hại = hạj„; ta 
ụ h p tỷ sỐ 8 
CÓ: 
0P .: 2=: sŸa : : : . . .. 
ñ- — Go — Œp* na) - (ấp - „), từ đây rút ra: 


#„ =i2 (4-8) 


Tn 


Cũng khai triễn ¡D và in và chuyển vế ta được: —#— =hằng số( 4 - 9 ). 
2, 


Dìn _ 


Công thức đồng dạng về công suất: 


Công suất máy bơm được tính theo công thức: / = = , lập tỷ số NÑ/ 


Nm : 


§. ° mi CN vHga vấn 

_8 (23 ,z „ ha \„ (x2 ,x2 „hủ \, ( ham ham Rdem Nụ an l2 đc n2 X 
PP Da lu) GD  ln (ho và cũng vì hai máy 
bơm đồng dạng nên g„„ — ø, hiệu suất cơ khí hey — «km, vậy ta Có: 
N__ „5 „3 

#_— —=Íp' ?ạ( 4- 10 ) 


Và cũng như trên suy ra : Ty TH hằng số( 4 - 11 ) 


27t 


Công thức đồng dạng trong những trường hợp đặc biệt 
Trong thiết kế và vận hành máy bơm ta thường gặp nhiều trường hợp cụ 


thể sử dụng các công thức đồng dạng trên, để tiện sử dụng ta viết riêng 
cho những trường hợp đó 


Trường hợp giỮ vòng quay không đổi, chỉ thay đổi kích thước máy bơm: 


Từ công thức ( 4 - 6), (4 - 8) và ( 4 - 10 ) thay ¿„ = 1 ta có các công 
thức: 


J".... a6. ..ốs.. 
Lo —=ÈD; TT. —=?D; N =/p(4- 12) 

Trường hợp giỮ nguyên kích thước máy bơm, chỉ vòng quay thay đổi: 

Từ các công thức (4-6), (4- 8) và (4 - 10) thay ¿p = 1 ta có: 


. H : N : 
S- hi “..nn =7 (4715) 


Các công thức này hay được dùng khi xác định điểm công tác của máy 
bơm trong vận hành máy bơm đã có. 


Xác lập quan hệ giữa ¿„ và ¿pkhi cả n và D đều thay đổi: 


Từ (4-6) ta rút ra đưỢc ?„ — .. ) và: 


Từ (4 - 8) ta rút ra đƯỢC ?„ = E21/725.1/0000)00)1060)0.) 0 4/))-0<6 
đƯỢc : 


Hai công thức này hay dùng trong thiết kế mới bánh xe công tác của máy 
bơm. 


Hiệu chỉnh hiệu suất máy bơm thật theo máy bơm mẫu. 


Do không thể thỏa mãn đầy đủ các chỉ tiêu đồng dạng nhƯ đã phân tích Ở 
phần trước do vậy hiệu suất của máy bơm thật và máy bơm mẫu sẽ có 
khác nhau. Để xác định hiệu suất của máy bơm thật ta cần phải tiến 
hành hiệu chỉnh lại những số đo thực tế của máy bơm mẫu. Việc hiệu 
chỉnh hiệu suất cho từng trạng thái rất khó thực hiện, trong thực tế 
thường dựa vào công thức của Môđi để xác định hiệu suất của máy bơm 
thật h theo hiệu suất máy bơm mẫu ?„„ tuy rằng công thức này chưa có 
lập luận đầy đủ: 


j =1 <= (1 ham này,” 4s i16) 


Hiệu chỉnh độ dự trữ khí thực 72hvà độ chân không [J4 |khi D và n thay 
đổi: 


Dh:S Dhụy20s1 (4517) 


[Hạ] = đụ a bế a Ha li : b3, (4- 18). 


Các kí hiệu trong công thức ( 4 - 17 ) và ( 4 - 18 ) sẽ được trình bày kỹ ở 
chương V. 


Tỷ tốc n;của máy bơm. 


Định nghĩa tỷ tốc: 


Tỷ tốc n,là sỐ vòng quay của một máy bơm mẫu đồng dạng hình học 
với máy bơm ta đang xét, có hiệu suât bắng nhau, làm việc với cột nước 
H,„= 1m, tiêu hao công suất N„„bằng một mã lực ( hay N„„= 736 kW, 
hay bơm được Q)„„ = 0,075 m3⁄s ). 
Thành lập công thức ø„: 

` ^ Z ,. ẲN . . N _— D 
Từ công thức (4- 10): {— =2 T=(ØC)”:()®S(*) 


Từ công thức (4-8): —- =2-72 '“* =(- 3)? 
+ 


(1)= 1V #0) 


Thay ( ** ) vào ( * ) sắp xếp lại ta có công thức tính tỷ tốc theo công suất 
là mã lực: 


¬...... 

ny = TRỢ (4-19) 

Nếu công suất trong ( 4 - 19 ) tính bằng đơn vị kW thì tỷ tốc n; sẽ là: 
= nVÑ(A_ 

ny — 1,167 1E (4 - 20) 


Nếu thay định nghĩa ø;theo lưu lượng Qm = 0,075 m3⁄s thì: 


Từ công thức ( 4 - 15 ) ta Có: 


5¬" `... số... ẽ .... 
TS ấy =3 t1) =V lộ ¡ chuyỂn vỀ ta có : 


nv/Q 
n„ = 3.65 n (4-21) 


Sử dụng công thức ( 4 - 21 ) cho bơm hai cửa vào và đa cấp như sau : 


- Tỷ tốc tính cho máy bơm hai cỬa : ø„ — 3.65 s (4-22) 


- TỶ tốc tính cho bơm đa cấp ( Z. cấp ): n; = 3.65 Tra Bạn (z3) 


41)3/4 


Ý nghĩa của tỷ tốc: 


Tỷ tốc là một thông số tồng hợp của một kiểu máy bơm, nó không thay 
đổi đối với các trị số góc œa,a,h¿¡,K. Bởi vậy dùng nó để phân loại 
bơm cánh quạt ( xem bảng phân loại bơm cánh quạt dưới đây ), ns được 
tính với trạng thái thiết kế. 


8o Áv/Zg cÁc 


3| J'vóc .#h 
/50 ~ 2002 322 ~„ 500 


Trong thiết kế chế tạo máy bơm, người ta cố gắng tăng wœ„ để giảm kích 
thước của máy bơm, vì rằng tỷ tốc tỷ lệ nghịch với đường kính theo 
công thức đã biến đổi sau đây: 


60 g-sin(ds ,Ø›) 


l. p-D„, K-hịi-sinÖa-cosœa 


Tỷ tốc phản ảnh dạng đường đặc tính của các loại máy bơm. Khi tỷ tốc 
nhỏ, đường đặc tính H - Q có cực trị; trị sỐ ø„ càng lớn thì H - Q từ giảm 
dần đến dốc. Khi tỷ tốc nhỏ, đường N - Q tăng khi Q tăng: tỷ tỐc càng 
lớn thì đường N - Q sẽ giảm khi Q tăng. Đường - Q sẽ nhọn khi tỷ tốc 
lớn, dẫn đến vùng làm việc với hiệu suất cao sẽ bị thu hẹp lại bơm sẽ 
không thích hợp với trạng thái làm việc thay đổi nhiều. 


ỨNG DỤNG CỦA LUẬT ĐỒNG DẠNG 
Luật động dạng có một số ứng dụng sau đây: 


- TỪ điều kiện làm việc của bơm mẫu xác định điều kiện làm việc của 
bơm thực; 


- Dựa vào số liệu thí nghiệm từ một máy bơm mẫu để thiết kế máy bơm 
mới lớn hơn; 


- Dùng định luật đồng dạng để vẽ lại các đường đặc tính của máy bơm 
đã lắp đặt khi vòng quay thay đổi ..v.v... 


Sau đây trình bày cách vận dụng luật đồng dạng để vẽ lại đường đặc 
tính của bơm và cách gọt BXCT của máy bơm mà thực tế sản xuất 
thƯỜng gặp. 


Vẽ lại các đường đặc tính của máy bơm khi vòng quay thay đổi 


Trong vận hành máy bơm đã lắp đặt, tức là máy bơm đã có kích thƯớc do 
vậy ¿p = Ì 

ta chỉ thay đổi vòng quay tỪ n sang vòng quay mới nø cho phù hợp với 
điểm công tác mới. Để vẽ lại đường đặc tính mới ta dựa vào các đường 
đặc tính đã có của bơm và dùng các công thức đồng dạng để vẽ. 


Vẽ lại đường đặc tính cột nước H - Q ứng với ? 


Hình 4 - 1. Vẽ lại đường cột nước H - Q - ø¡. 


Với máy bơm đã chọn ta có đường H - Q - n, ta cần vẽ lại đường H - Q - 
+¡ mới với vòng quay mới là + nhƯ sau: 


Từ các công thức ( 4 - 13 ) ta có: — =ia=.. VAY(@01=in°Q 


`, ỦHị __ -2 ^ — „9 
và: “ =2 vạy Hị =¡£- H(*) 


Trên đường H - Q - n ta lấy một số điểm A, B, C,... Với mỗi điểm đó ta 
xác định được các tọa đỘ điểm tương ứng: A ( QA, HA ),B(QB, HB), 
C( QC, HC )... sau đó dùng công thức ( * ) tính ra các điểm A1 (QA1, 
HAI), B1 ( QB1, HBI ), C1 ( QC1, HCI ) ... thuộc đường H - Q ứng vòng 
quay nø, nối các điểm này lại ta được đường H - Q - ø¡ cần vẽ lại. 


Cũng từ hai công thức trong ( 4 - 13 ) ta rút ra n thức ` „theo Q và 


Ôu V*# Hì _ 
H và cân bằng ¡„ ta có tỷ sỐ: = hay —S đụ + = hằng số = k 


, tổng quát rút ra quan hệ 
Q=kvwH(4-24) 


Công thức ( 4 - 24 ) biểu diễn một parabol qua gốc tọa độ. Khi biết hằng 
số k, giả thiết H có thể tính ra Q tương ứng. Ứng dụng parabol này ta dễ 
dàng tìm ra vòng quay ?¡ cỦa đường H - Q - m¡ đi qua một điểm nào đó. 
Giả sử có điểm công tác là B1 có tọa độ B1 ( Q1, H1 ), điểm này thuộc 
đường H - Q- n¡, nhưng chưa biết gía trị ¡ là bao nhiêu. Vậy ta cần tìm 
giá trị này theo cách sau: 


Biết điểm B1 vậy ta tính được hằng số kB = dùng công thức ( 4 - 


24): 


Q› 
vHìị` 


Q = kB. v H ta vẽ được đường parabol qua gốc tọa độ ( xem Hình 4 - 1,b 
). Đường này đi qua B1 và giao với Bàn: H-Q ¬n tại điểm B ( QB, HB 
). Áp dụng công thức đồng dạng ¡„ — =# tính ra vòng quay n1 cần 


:nT, =—..... 1h 
tìm: m = nộ! = nà TP, 


Khi đã có m¡ ta tiến hành vẽ lại đường H - Q - n¡ như đã trình bày. 
Vẽ lại đường đặc tính công suất N - Q - n¡ với vòng quay mới 0n. 
Việc vẽ lại đường đặc tính công suất N - Q - ø¡ cũng dựa trên đường 


đặc tính công suất đã có N - Q - n ( Hình 4 - 2,a ). Từ công thức ( 4 - 13 ) 
ta CÓ: 


Ø =ỉn =8, 1x) 


N : : 
#=ñ Ni=i-N(®*) 


Hình 4 - 2. Vẽ lại đường đặc tính N - Q - mị và h - Q-mỊ. 


Cách vẽ đường đặc tính công suất N - Q ứng với vòng quay mới n¡ cũng 
tương tự nhƯ đã trình bày cách vẽ đường H - Q - m¡ , nghĩa là trên đường 
H-Q -n đã có chọn một số điểm A, B, C ...sau đó dùng công thức ( ** ) 
tính ra các điểm A1, B1, C1 ... tương ứng, nối các điểm này lại ta sẽ 
được đường đặc tính H - Q - z¡ cần vẽ lại Ứng với mạ. 


Cũng tỪ hai công thức tính 7„ theo Q và theo N ta tính ra được: 


_ = ự +. — k= h.số và tính ra phương trình parabol qua gốc tọa đỘ: 


Q=kŸN(4-25) 
Vẽ lại đường hiệu suất h - Q - nm¡ Ứng với vòng quay mới m¡. 


Vì máy bơm không đổi nên coi như là hai máy bơm đồng dạng nên hiệu 
suất không đổi h = hằng số . Do vậy khi chuyển vòng quay tỪ n sang m+ 
ta chỉ cần tịnh tiến đường h - Q - n theo cách sau ( xem Hình 4 - 2,b ): 


Tại điểm có hiệu suất h„a„trên đường h - Q - n dóng lên đường H - Q -n 
được điểm D và tính ra kD = m . Qua D ta vẽ parabol Q = kD v H và 

D 
đường này giao với đường H - Q - n¡ tại D1, từ D1 hạ đoạn thẳng đứng 
. Ta tịnh tiến đường ?h - Q - n từ E về E1 ta thu được đường h - Q - ?¡ 
cần vẽ lại Ứng với vòng quay mới là m¡. 


GọỌt bánh xe công tác để mở rộng phạm vi làm việc của bơm li tâm 
Trong việc chọn máy bơm có lúc ta không chọn ra được máy bơm thỏa 
mãn lưu lượng và cột nước thiết kế, trường hợp này có thể dùng một 
máy bơm gần với thông số thiết kế của bơm, sau đó giỮ nguyên vòng 
quay và gọt bớt đường kính D2 của BXCT ta được một máy bơm mới để 
sử dụng. 


Các công thức đồng dạng khi gọt BXCT. 

Máy bơm đã gọt này không còn đồng dạng với máy bơm cũ nữa và hiệu 
suất có thấp hơn, tuy nhiên nhờ gọt BXCT mà thay đổi được phạm vi 
công tác của nó. Việc gọt máy bơm phải tuân theo nhỮng quy định sau: 

- Chỉ cho phép gọt đối với bơm li tâm tỷ tốc vừa và nhỏ; 


- Kích thƯớc gọt bớt không lớn quá phạm vi cho phép. 


Với lượng gọt nhỏ có thể gần đúng cho rằng: 


‹ Tiết diện qua nước cửa vào, cửa ra và góc tạo bởi cánh bơm với 
tiếp tuyến của nó trước và sau khi gọt bằng nhau, nghĩa là tam giác 
tốc độ vẫn đồng dạng. 


Lưu lượng sau khi gọt BXCT là: Q„ = Èÿ - €»g; 


Lưu lượng trước khi chưa gọt là:, trong đó Qy — #§ - Cạ;g là lưu lượng, 
diện tích qua nước và thành phần vận tốc hướng kính của bơm đã gọt. 
Vì coi rằng tiết diện qua nước trước và sau khi gọt không đổi nên có thể 

` `... S 210100224018 514/7 7m SỈ NA x cớ 
viết: Qụ = hạ Cang. Lập tỷ sỐ Q/Qg ta có: ˆ = 3 - SA = 27A Và VÌ 
tam giác tốc độ đồng dạng cho nên: 


C2yy = Ủy = tú: Da» 


— Tê Vậy rút ra công thức quan hệ về lưu lượng: 


Cà» Ua +œ0-Da 
SA... 
ợg = m0 =ip(4-26) 


«_ Khi gọt đường kính của ra BXCT một lượng nhỏ coi b¿„ —= ba và 
giỮ nguyên vòng quay „ = ø hay ?„ = 1. Áp dụng công thức đồng 
dạng (4 - 12 ) ta có : 


mm 


Ề . Ả, 2 D 
=i? =(})?và ý =jj = (TT). 


Qua tổng kết thực tế nhận thấy rằng kết quả lý luận ở trên chưa phù 


hợp với thực tế. Khuyên lấy theo kết quả thực tế sau đây khi gọt BXCT 
li tâm với m„„ < 200 ( v/ph) : 


— ()( Dùng với n; < 2000/ph)( 4 - 27 ) 


>ä|=m|m S|© 
| 


Cũng tỪ công thức ( 4 - 27 ) ta rút ra quan hệ Q và H: 


Q =k,-VH(4- 28) 


TT, 
Vi,  vH' 


là một parabol qua gốc tọa đỘ, có hằng sỐ k„ = 
Việc hiệu chỉnh hiệu suất bơm gọt dùng công thức ( 4 - 16 ): 

hạ =1— (L— h) - (*)-%⁄%(4 - 29). 

Những công thức vừa được trình bày tuy không chính xác nhưng vẫn 
đang được sử dụng rộng rãi để tính đường kính cần gọt D2s¿ và vẽ lại 
các đường đặc tính của bơm gọt. Kinh nghiệm thấy rằng: 

- Khi gọt đường kính D2 10% và øw„ < 200 thì hiệu suất chỉ giảm 1%; 

- Khi gọt đường kính D2 10% và ø›; = 200 - 300 thì hiệu suất gÏam 4%. 
Lượng gọt đường kính D2 không được vượt quá những kinh nghiệm sau: 
Khi 60 < +; < 120 thì chỉ gọt 15 ... 20% đường kính BXCT; 

Khi 120 < n¿ < 200 thì chỉ gøỌt 11... 15% đường kính BXCT; 

Khi 200 < ø; < 300 thì chỉ gọt 7 ... 11% đường kính BXCT; 

Khi ø; > 300 không cho phép gọt BXCT. 

Nên sử dụng bơm đã gọt làm viỆc trong khu vực hiệu suất h„ 93% hmạx 
. Vùng làm việc nằm trong đa giác giới hạn bới đường H - Q chưa gọt và 


H-Q gọt ( đường II ) và hai đường parabol qua A và B vẽ ứng với h„ = 
93% hmax ( xem Hình 4 - 3,a ). 


Hình 4 - 3. Vẽ đường đặc tính và vùng làm việc của bơm gọt. 
Xác đinh Da; và vẽ lại các đường đặc tính cuÏa máy bơm khi gọt. 
a. Xác định đường kính 2›„ của bơm sau khi gọt: 


Điểm A ( QA, HA ) là điểm được xác định ứng với lưu lượng và cột 
nước yêu cầu, điểm này nằm ngoài đường đặc tính H - Q - n của máy 
bơm đã chọn, ta cần gọt đường kính của BXCT từ D2 xuống còn D;„ để 
nó quay với vòng quay n như cũ nhưng đảm bảo bơm được lưu lương 
QA lên độ cao HA. Ta tiến hành các bƯỚc sau ( Hình 4 - 3,b ): 


VỀ parabol theo phương trình ( 4 - 28 ): Q = kg- VHvới ly = Pin đi 


A 


qua điểm A; 


Đường parabol trên giao với đường H - Q - n tại điểm B ( QB, HB ), từ 
đầy ta tính ra 


đường kính bơm sau khi gọt: J)ay = hà - 2;hoặc J)¿, = V1#t - Da, 


b. Vẽ lại các đường đặc tinh của máy bơm đã gọi: 


Cách vẽ các đưòng đặc tính H - Q- Dạ„,N-Q- Dạ„, h- Q - Dạ, tiến 
hành các bước tương tự như đã làm Ở trên với ?„ = 1 và sử dụng các 
công thức ( 4 - 27 ). Riêng đường h - Q - Dạy vẽ đơn giản hơn, lấy các 
tung độ đường h - Q - n của bơm chưa gọt trừ đi lượng hiệu suất bị giảm 
theo số liệu kinh nghiệm ( đã nêu ở trên ) thì được kết quả. 


12A -!2 " 
7 45Ôv0ng 2IBIRR 


| 
_ 
| 
_ 
_Ị 
_} 
(À 
\ 

R 
" 


MHHNH4A4 
JMRHNRNE 


q 
mm 
=—angR 
AJNNNN 


- 


" 
m 
_] 
m 
+ 
/ 
— 
„ 
Ni 
r—¬ 
„' 


jmmmmmmămm 

NMHHNENR 
>M?ÁE 
RF.EBäaP, 
L] 1 |] 


FWYTTTTTTTTT 
F†UYLT] 


LT 
m\ 


z 
bì 3P 225 Tôn "giơ 1220 ôm, 


Hình 4 - 4 là ví dụ về các đường đặc tính của máy bơm ứng với các 
đường kính gọt khác nhau. 


Hình 4 - 4. Đường đặc tính máy bơm đã gọt. 


Khí thực 
Phần này trình bày về hiện tượng khí thực 


KHÍ THỰC TRONG MÁY BƠM CÁNH QUẠTHIỆN TƯỢNG KHÍ THỰC VÀ NGUYÊN NHÂN 
PHÁT SINH 


Hiện tượng khí thực, quá trình và nguyên nhân phát sinh khí thực. 


4a) b) 


lọ sgiÌế:: 
"=phh n NI 


KEM SE 


œ Š >..". ~X⁄ xấz H SH 
V⁄/⁄⁄2⁄22///72 


Hiện tượng khí thực trong dòng chất lỏng phát sinh trong trường hợp, khi áp suất thủy tĩnh ở một vùng 
nào đó (ø) của dòng chảy giảm đến bằng hoặc nhỏ hơn áp suất hóa hơi ( nh). Đối với nước thƯờng, 
áp suất hóa hơi thực tế chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và không vƯợt quá 0,4 m cột nước đối với nhiệt đỘ t 

300C. Ở nơi áp suất giảm thấp này chất lỏng bị sôi và xuất hiện túi hổng chứa đầy hơi nước và khí, 
ta gọi là bọt khí. Bọt khí này bị kéo theo dòng chất lỏng đến vùng có áp suất thủy tĩnh cao hơn áp suất 
hóa hơi thì hơi nước trong các bọt khí đột ngột ngưng tụ lại, tạo nên độ chân không sâu và chất lỏng 
xung quanh có xu thế lao vào tâm bọt khí để chiếm chỗ. Quá trình xâm thực lặp đi lặp lại trong lòng 
chất lỏng. Tốc đỘ lao vào tâm bọt khí của các hạt chất lỏng đủ cao, bởi vậy kéo theo va đập thủy lực 
cục bỘ gây nên tiếng ồn và rung động. Ở nơi xảy ra khí thực áp suất có thể đạt hàng nghìn át mốt phe 
và làm tăng tổn thất thủy lực dòng chảy. Nếu các bọt khí bị phá vỡ cạnh bề mặt tiếp xúc thì do va đập 
thủy lực cục bộ với tần số cao sau một thời gian sẽ bắt đầu phá hoại bề mặt tiếp xúc của bơm, hình 
thành những "nêm thủy lực" bóc bề mặt vật liệu làm bơm ( xem Hình 5 - 1,a ). 


Hình 5 - 1. Sơ đồ khí thực phá hoại bề mặt tiếp xúc. 


Một lƯợng nhỏ chất khí tách ra từ chất lỏng vào bọt khí do quá trình tiếp xúc quá nhanh không kịp hòa 
tan, do vậy chất khí bị nén và do nhiệt độ tăng đột ngột phát sinh quá trình điện phân ... Tất cả những 
nguyên nhân trên dẫn tới phát sinh các tác nhân cơ học, điện phân, nhiệt và hóa học tăng tác động phá 
hoại của khí thực đối với bề mặt tiếp xúc giữa thành máy bơm và chất lỏng. Bề mặt thành máy bơm bị 
rỗ, nặng hơn nữa sẽ bị thủng lổ chỗ. Hình thức phá hoại này gọi là " sự ăn mòn khí thực ". 


Từ phân tích nguyên nhân của sự ăn mòn khí thực ở trên ta nhận thấy rằng tác dộng phá hoại của khí 
thực có thể giảm nhỏ nếu dùng vật liệu chế tạo máy bơm có độ bền về hóa học cao, vật liệu có tính 
đàn hồi và dẻo cao và gia công bề mặt tiếp xúc nhẵn . 


Trong máy bơm cánh quạt, khí thực xảy ra Ở vùng qua nước, ở những nơi áp suất thủy tĩnh trong chất 
lỏng đạt trị số nhỏ nhất đó là: mặt sau rãnh cửa vào ( điểm A, Hình 5 - 1,b ) khe cánh BXCT, sau điểm A 
áp suất sẽ tăng lên nhờ áp lực từ cánh quạt truyền cho chất lỏng nên khả năng khí thực giảm dần. 
Trong máy bơm li tâm, vùng thường có khả năng khí thực là cánh quạt và đĩa BXCT, trong máy bơm 
hướng trục thường xảy ra ở phần trong vỏ máy và đặc biệt ở phía sau mút cánh . Khi khí thực phát sinh 
thường làm thay đổi ( thường giảm ) cột nước, công suất yêu cầu và hiệu suất của bơm. Khi hiện 
tượng khí thực phát sinh mạnh chế độ làm việc của bơm sẽ bị phá hoại. Khí thực trong máy bơm kéo 
theo tiếng ồn và làm rung máy. 


Hình 5 - 2. Các bánh xe cánh quạt bị khí thực phá hoại. 


Những yếu tố có liên quan đến hiện tượng khí thực. 


Điều kiện xảy ra khí thực tại một nơi nào đó là áp suất tại đó nhỏ hơn hoặc bằng áp suất hóa hơi. Như 
vậy việc nghiên cứu khí thực đưa về việc nghiên cứu những nguyên nhân dẫn tới việc làm giảm áp lực. 
Đo áp suất ở cánh máy bơm từ cửa vào đến cửa ra người ta nhận thấy áp suất tại điểm N ở cửa vào 
BXCT có áp suất nhỏ nhất. Tuy nhiên do phạm vi N rất hẹp, chất lỏng vượt qua quá nhanh, không kịp 
hình thành những bọt khí, do vậy khả năng phát sinh khí thực tại K sẽ nhiều hơn, tuy rằng áp suất tại K 
đo được lớn hơn tại A. Vì rằng áp suất tại K là nhỏ nhất đủ để phát sinh ra hiện tượng khí thực, cho 
nên ta coi pk = pmim ( xem Hình 5 - 3 ). Viết phương trình Becnully cho 0-0 và K ta có: 


Hình 5 - 3. 


2 
C 
Pa —Pk Cổ (pk 
dang › 7g (9y, man ›ÍEmevk) 


Trong đó : h„;nlà tổn thất thủy lực trong ống hút; 

hạmsvy là tổn thất thủy lực từ cửa vào đến điểm K; 

Œy, là vận tốc dòng chảy tại điểm K. 

Chuyển vế công thức trên ta có áp suất tại điểm K ta cần nghiên cứu: 
ơ 


2 
?k _?a_ ~k_ hkT—pb 


P) P) B g msh hệt (BE ST} 


Phân tích ( 5 - 1 ) có thể rút ra được những nhân tố gây nên gỉam áp suất tại K: 


- Nơi đặt máy bƠm càng cao so với mực nước biển ( tức cao trình đặt máy đm) hoặc nhiệt độ môi 
trường cao thì á áp suất khí quyển a sẽ giảm, tức là trạm bơm ở miền núi dễ có nguy cơ bị khí thực hơn 
trạm bơm ở miền đồng bằng. 


- Vận tốc dòng chảy Œ, qua máy bơm càng lớn do vòng quay tăng, cột nước vận hành thấp cũng là 
nguyên nhân gây giảm áp suất . 


- ĐỘ cao đặt máy bơm càng cao so với mực nước bể hút cũng là nguyên nhân gây giảm áp suất trong 
máy bơm. Việc hạ cao trình đm càng thấp càng có lợi về khí thực. 


- Tổn thất ống hút h„;ạ càng lớn càng có nguy cơ sinh hiện tượng khí thực. 


- Thiết kế dạng cánh và gia công bề mặt tiếp xúc với dòng chảy thích hợp sẽ giảm nguy cơ giảm áp và 
giảm nguy cơ khí thực. 


- Trong vận hành nếu hãm máy đột ngột hay đổi hướng dòng chảy sẽ phát sinh nước va thủy lực làm 
tách dòng khỏi cánh cũng dễ phát sinh khí thực. 


- Khi máy làm việc phát sinh rung động cũng gây tách dòng tạo bọt khí. Bọt khí vỡ tăng giảm áp lực có 
chu kỳ, tăng tần số gây nên khí thực càng ác liệt hơn. 


Những kết luận rút ra được ở trên cần chú ý áp dụng trong thiết kế, vận hành máy bơm để tránh hoặc 
ngăn ngừa hiện tượng khí thực. 


Những dấu hiện của hiện tượng khí thực và biện pháp ngăn ngừa. 


Những dấu hiệu và tác hại của hiện tượng khí thực 


Khi vận hành trạm bơm, nhất là vận hành ở trạng thái khác với trạng thái thiết kế, nếu nghe có tiếng 
nổ dòn, máy bị rung động là có thể có khí thực phát sinh, vì rằng khi có hiện tượng khí thực các bọt khí 
ngưng tụ lại nên phát sinh tiếng ồn. Nếu nghe thấy tiếng nổ có chu kỳ tức là các bọt khí nhỏ hợp thành 
các bọt khí lớn. 


Khi mở máy ra quan sát, nếu thấy các bộ phận qua nước bị rỗ tổ ong, có nghĩa là hiện tượng khí thực đã 
gây phá hoại bề mặt các bộ phận đó, thường các mặt phía sau cánh bị rỗ nặng hơn. Khi Q > Qtk thì có 
thể rỗ cả mặt trước của cánh. Những nơi thường bị rỗ nhất là: mép ra cánh, khe hở giữa cánh và vỏ, 
mặt cánh nơi tách dòng với vận tốc tương đối W. Khi vận hành lưu lượng quá lớn trong thời gian dài thì 
ngay phần vỏ xoắn cũng có thể bị rỗ. 


Trong vận hành còn có dấu hiệu : Khi bơm lâm vào khí thực thì do chất lỏng phát sinh bọt khí làm cho 
cột nước giảm. Bọt khí nhiều dễ sinh tách dòng . Lúc này cả H,N,_ đều giảm. Tuy nhiên tùy thuộc vào 
tỷ tốc mà độ giảm có mức độ khác nhau: Ở bơm li tâm tỷ tốc thấp, vì khe cánh hẹp do vậy khi phát sinh 
khí thực thì khí thực sẽ nhanh chóng phát triễn toàn khe, dẫn tới H,N, giảm nhanh ở một lưu lượng 
nào đó. Ở máy bơm hướng trục, tỷ tốc cao, do khe cánh quá rộng do vậy khí thực chỉ có ở một phần tiết 
diện qua nước, do vậy H,N, giảm từ từ, không có điểm gián đoạn như bơm li tâm vì vậy khó phát 
hiện hơn. Tuy nhiên khi phát sinh khí thực thì đường đặc - Q giảm trước hai đường H - Q và N - Q, do 
vậy thường bơm hướng trục dùng việc giảm đường _- Q để nhận biết sự xuất hiện của hiện tượng 
khí thực. 


Các biện pháp phòng ngừa hiện tượng khí thực. 


Việc phòng ngừa hiện tượng khí thực phải được tiến hành ở mọi giai đoạn. 


Trong việc chế tạo máy bơm, để tăng khả năng kháng chịu của máy bơm khi có xảy ra khí thực, người 
sử dụng thép không rỈ có hàm lượng crôm từ 12... 14% và kền từ 0,5 ...0,8%. Thiết kế dạng cánh hợp 
lý, mặt sau cánh có sự giảm áp lực đồng đều, không giảm đột ngột. Góc ở cửa vào có gía trị nhỏ để 
độ dự trữ khí thực yêu cầu sẽ nhỏ do đó ít có khả năng phát sinh khí thực hơn. Dòng chảy vào BXCT 
không làm ngoặt đột ngột. Dùng bơm li tâm hai cửa vào để giảm vận tốc hoặc mở rộng đường kính vào 
D1, nhưng việc mở rộng này không nên làm cho tỷ số D2/D1 quá nhỏ để chiều dài khe cánh không quá 
nhỏ mới không sinh khí thực. 


Về thiết kế công trình: Không chọn h; quá cao so với bể hút , nhưng cũng không chọn quá thấp để tránh 
xây lắp khối lượng lớn không kinh tế. Đối với máy bơm nhỏ có thể tăng đường kính và giảm chiều dài 
ống hút, giảm số lượng chỗ ngoặt, nên bỏ van trên ống hút để dòng chảy phân bố đều ... nhằm giảm 
tổn thất h„;ụ. Đối với bơm hướng trục lớn việc chọn hình thức và kích thước ống hút, buồng hút hợp 
lý cũng là một biện pháp chống khí thực . 


Trong giai đoạn vận hành: Cho máy chạy phải đảm bảo đỘ cao hút nước nhỏ hơn đỘ cao hút nước cho 
phép. Khi mực nước trong bể hút thấp hơn mực nước cho phép thì phải dừng ngay máy. Tìm biện pháp 
giảm tổn thất thủy lực trong ống hút và bể hút. Có thể nghiên cứu việc dùng van phá chân không để phá 
khí thực. Tuy nhiên việc phá chân không có thể làm giảm khả năng hút của máy bơm mà việc chống khí 
thực chưa chắc có tác dụng tốt. 


ĐỘ CAO ĐẶT MÁY BƠM 
ĐỘ cao đặt máy bơm ( đm ) phải thỏa mãn yêu cầu về kỹ thuật là phòng tránh khí thực và phải thỏa 
mãn yêu cầu kinh tế là khối đào đắp phải không lớn. Quy định chọn cao trình đm ở nơi phát sinh khí 


thực nguy hiểm nhất đối với từng loại bơm và phương thức đặt máy bơm, cụ thể như Hình ( 5 - 4 ) sau 
đây: 


[missing_ resource: .png] 
Hình 5 - 4. VỊ trí đm theo từng loại máy bơm. 


Qua hình vẽ trên ta nhận thấy đm cũng chính là độ cao hút địa hình h„, để an toàn lấy h, [ h;] trong 
công thức ( 5 - 2 ), cao trình đặt máy bơm : 


đm = Ztnh +[ h;](5- 2) 


trong đó [ h;] có thể lấy dấu dương hoặc âm tùy điều kiện cụ thể. Để xác điịnh [ h„] thường có hai 
cách, sẽ được trình bày sau đây: 


Tính độ cao hút theo độ chân không cho phép [ Hck size 12{ { size 24{H} } rSub { size 8{ ital "ck"} } 
}Ð1. 


Viết phương trình Becnully cho hai mặt cắt 0 - 0 và B - B ( xem Hình 5 - 3,a ): 


2 “ 2 L$ Z 
¬n =h¿+ _ + s— F hmsn, trong đó hm;n là tốn thât thủy lực trong Ống hút. 


Đa—Db 
Hà 


6= Đa—Db (VÀ 
— hmgh — Hx vì Hy = “*“—” vậy 


Chuyển vế công thức trên ta có : h; = : 


= Có (x 
hy = Hạy — hmsn — s2 › ( ) 
Khi Hạ, đạt tới giới hạn cho phép [H„„]thì độ cao hút h;cũng đạt đến độ hút cho phép [ h„]. Vậy thay 
vào ( * ) ta có: 


Lh¿] — [Ha] — buặ — SẼC5- 3) 


Độ cao [ #f„¿]có thể tra trên đường đặc tính của máy bơm. Sử dụng trị số này từ đường đặc tính cần 
chú ý hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế vì rằng thí nghiệm mô hình đã tiến hành trong điều kiện 
chuẩn: với cột áp khí quyển H„ = _ = 10 mét cỘt nước, nhiệt độ không khí nơi thí nghiệm t = 200C ( 


nh = ` = 0,24mét cột nước ) và vòng quay máy bơm thí nghiệm bằng vòng quay định mức ( my). 


Cách hiệu chỉnh như sau: 

Trong công thức (5 -3 ) khi hiệu chỉnh thay [ „„|bởi kí hiệu [ H 4Ì: 
- Khi #„ 10mthì:[ H„] = [Hạ] - 10,H„; 

- Khi #„ 10mvàt 200C thì:[ #„„] = [Ha] — 10,H„,0,24 — Hạn; 


-Khin mạ thì[ „| = {m. Ký TC (Ea))(2-)°}› 
- Khi đặt máy bơm ở độ cao Ñ_ 0 thì: #1, = 10,33 — sọ. 


Ta còn có thể tra H„ ở các cao độ theo bảng ( 5 -1 ) và Hụn theo bảng ( 5 - 2 ): 


Bảng (5 - 1) 
ĐỘ cao so mặt chuẩn 0 100 200 300 400 500 600 
H„(m) 10,33 10,2 10,1 10 9,8 9,7 9,6 
ĐỘ cao so mặt chuẩn 700 800 900 1000 1500 2000 
H„(m) 9,5 9,4 9,3 9,2 8,6 8,4 


Bảng ( 5 - 2 ) 


Nhiệt độmôi trường 0C 5 10 20 30 40 50 


Hạụy ( m cột nƯỚc ) 0,09 0,12 0,24 0,43 0,75 1,25 
Nhiệt độmôi trường 0C 60 70 80 90 100 
Hạụy ( m cột nƯỚc ) 2,02 SộI Vụ 4,82 7,14 10,33 


Bơm li tâm sử dụng đỘ chân không [H,x]để xác định đỘ cao hút cho phép [ h;]. 


Tính độ cao hút theo độ dự trỮ khí thực Dh size 12{Dh} {}: 


Bơm hướng trục dùng độ dự trữ khí thực tới hạn cho phép Dh để tính đỘ cao hút cho phép [ h„]. Hình 5 
- 3, ta đã viết phương trình Becnully cho hai mặt cắt 0 - 0 và điểm K và đã có được công thức ( 5 - 1 ), 
chuyển vế ta có: 


c2 


?a_—Pk “k pk 
—==i 2g_ hạ „Rmsh ,Rmsvk 


g Lệ 


nếu đặt H, = h„;ụ ,h}. trong đó như đã biết h* là độ cao hút từ mực nước bể hút đến điểm K đang 
nghiên cứu, còn h„;ạ là tổn thất cột cột nước trong Ống hút. Vậy ta có: 


= in 
`g.— .g».2g 3 25» TẾ (9) 


Pa 


Thành phần tổn thất thủy lực từ cửa vào BXCT đến điểm K ( h„;v) với khoảng cách ngắn do đó chỉ 
xét đến tổn thất cục bộ, nên : 


2 
hmswk =À- sã 


Trong đó : W¿là vận tốc tương đối của chất lỏng tại điểm K trên BXCT; Àlà hệ số tính đến việc giảm 
áp lực thủy tĩnh, hệ số này phụ thuộc vào biên dạng cánh, hệ số tỷ tốc và các yếu tố khác, thường vào 
khoảng 0,2... 0,4. 


Thay trị SỐ huy, vào ( * ) rồi chuyển đổi công thỨc ta có ta có : 


2 2 2 2 
— Pa Đụ Cÿ,AW, _ Cÿ,ÀAWy ( + 
H, = Ö.— Đ $ E= Hạ — Hạ — “tố (**) 


Điều kiện phát sinh khí thực tại K khi #„ = Hạu và lúc này H;đạt tới hạn HH; ¿„ 
C?,AWÿ 
H,u =H;, - Hr— (“*) = [ha] ,hmsn( *** ) 


^ 2 _ ~ Z -^ ^` ~ 
Thành phần (S2 Đ)a = Dhụy, được gọi là " độ dự trữ khí thực tới hạn". Điều kiện để không phát 


sinh khí thực là độ dự trữ khí thực được chọn phải lớn hơn 72h. TỪ công tức ( *** ) ta rút ra được [ h;] 
theo đỘ dự trữ cho phép 72h= k. Dh¿ụ nhƯ sau: 


[h¿]| = Hạ — Hụh — Dh — hman(5 - 4) 


Trong công thức ( 5 - 4 ), độ dự trữ khí thực cho phép 2htra được từ đường đặc tính của máy bơm và 
cũng chú ý rằng trị số này vẽ ra từ thực nghiệm ở điều kiện chuẩn, do vậy cũng phải tiến hành hiệu 
chỉnh cho điều kiện thực tế, cách hiệu chỉnh cũng giống như đã trình bày trong công thức tính đối với 


bơm li tâm. 


Trị số Dh là độ dự trữ khí thực cho phép nhỏ nhất để không sinh khí thực. Để an toàn hơn còn yêu cầu 
nhân Dhạạ với hệ số an toànk_ 1,15. Để hiểu thêm về 72hta hãy xem thí nghiệm khí thực qua các giai 


đoạn như Hình ( 5 - 6 ) phần cuối chương này. 


Trường hợp trong đường đặc tính của máy bơm không vẽ đường Ïh- H - Q ta có thể dùng công thức 


của C.C. Rút nhép ( Nga ) sau Đây: 
Dh = 10- (®9))/3( 5 - 5) 


Œ,› : là hệ số tỷ tốc khí thực, đối với máy bơm li tâm thông thường, lấy nhƯ sau: 


ñS 90... 70 70... 80 80... 150 150.. 


Cth 600... 750 800 800... 1000 1000 


Ngoài ra, Tôm còn đưa ra công thức gần đúng khác: 
ĐỀ;=6u 2 Jf08 26) 
Trong đó: hệ số khí thực s¿p xác định theo các công thức thực nghiệm sau: 


- Theo Stêpanốp: s¿= 2,2. 10: ng ; 


- Theo Escher - Wyss: s¿p= 2,16. 10ˆ*: THÊ 


Đối với bơm hai cỬa vào: s¿¿= 1,37. 107: THaC 
- Theo Viện nghiên cứu thủy lực Liên Xô (cũ): 
Sịn = 2,05. 10—®- n2”, 

Sau khi tính 72hta nhân thêm hệ số k = 1,15. 


Bổ sung thêm công thức đồng dạng về đỘ dự trữ khí thực: 


Dị 
Dụm 


=#- (5-7) 


Xác định cao trình đặt máy bơm (_ đm ) 


. 250 


... 1200 


Cao trình đặt máy bơm phải thỏa mãn yêu cầu an toàn khí thực trong mọi chế độ vận hành và cũng 
không đặt quá thấp để tránh tăng khối lượng công trình. Để chọn cao trình đặt máy trước tiên ta dùng 
lưu lượng và cột nước thiết kế để tính, sau đó kiểm tra trạng thái làm việc khác phải bảo đảm chống 
được khí thực. 


1. Xác định cao trình đặt máy theo trạng thái thiết kế: 
Từ công thức ( 5 - 2 ) ta viết: 

đm Zbhmin,|h;¿|(5 - 8) 
Trong đó: Zpwm¡nlà mực nước thấp nhất trong bể hút. 


[h.„]đỘ cao hút cho phép, tính theo trạng thái thiết kế, dùng ( 5 - 3 ) - đối với máy bơm li tâm, dùng ( 5 - 4 
) - đối với máy bơm hướng trục. 


2. Kiểm tra cao trình đặt máy ở các chế độ làm việc khác: 


Xác định đm theo công thức ( 5 - 8) đảm bảo không sinh khí thực khi máy bơm làm việc Ở chế độ thiết 
kế. Để bảo đảm rằng khi máy bơm làm việc ở các chế độ khác chế độ thiết kế vẫn bảo đảm không 
phát sinh khí thực ta còn phải kiểm tra khí thực ở các chế độ giới hạn là chế độ làm việc với Hmạx và 
Hữựin nỮa : 


Gọi cao trình đặt máy bơm không sinh khí thực ở chế độ cột nước Ha„là Ñ„„„: 


h 


Ñam= Zhhmin›lz|Ý 3-9 ) 


ĐỘ cao hút cho phép [ h;]|cũng tính giống như trên, nhưng sử dụng H„„„ để tra độ chân không cho phép 
[ H‹.| ( hoặc độ dự trữ khí thực cho phép ;, ) và lưu lượng tương Ứng trong công thức ( 5 - 3 ) hoặc (5 
-4), 


D4) 


Gọi cao trình đặt máy bơm không sinh khí thực ở chế độ cột nước #„„¡„ là # 
dm 


}}= {size 24{2} } rSub { size 8{ italbh maz } } + \[ { size 24{h} } rSub { size 8{s} } \| } {} 


3) (5 
Đ mi 


- 10) 
Trong công thức (5 - 10 ): Zpuma„là mực nước cao nhất trong bể hút. Cũng từ cột nước „¡„ ta tra ra [ 


H¿| ( hoặc độ dự trữ khí thực cho phép ¿, ) và lưu lượng tương ứng trong công thức ( 5 - 3 ) hoặc ( 5 - 
4). 


}}}Ù 


Cao trình đặt máy bơm theo trạng thái thiết kế nếu đm_ Ñ„„ và Ñ..” đồng thời thỏa mãn yêu cầu 
dm 


của nhà máy chế tạo về độ nhúng BXCT dưới mực nước thấp nhất ở bể hút một độ sâu h„ < 0 ( đối 
với bơm hƯớng trục ) thì đm được chọn an toàn. 


THÍ NGHIỆM KHÍ THỰC 


Mục đích của việc thí nghiêm khí thực là xác định độ cao hút cho phép và quan hệ của nó đối với các 
thông số khác của máy bơm như H, Q,N,_. Cùng với thí nghiệm vẽ các đường đặc tính H-Q,N-Q, - 
Q ( như đã trình bày ở phần trước ), kết quả thí nghiệm khí thực vẽ ra được các đường đặc tính [ Hx]- 
Q và DÐh - Q. 


Có hai loại thiết bị thí nghiệm khí thực là thiết bị thí nghiệm hở ( như đối với thí nghiệm xác định H, Q, 
N trình bày phần trước ) và thiết bị thí nghiệm kín ( Hình 5 - 5 ): 


Hình 5 - 5. Thiết bị thí nghiệm khí thực kiểu kín. 


Trong thiết bị thí nghiệm khí thực kiểu hở, ta dùng cửa van đặt trên ống hút để tăng dần tổn thất trên 
ống hút, làm áp suất cỬa vào máy bơm giảm nhỏ dần cho đến khi sinh khí thực. Thiết bị này đơn giản 
nhưng kém chính xác. 


Thiết bị thí nghiệm kiểu kín chính xác hơn thí nghiệm hở, nó là một hệ thống trong đó nước chảy theo 
vòng khép kín, gồm có : máy bơm 1, ống hút, van điều chỉnh 6, ống đẩy, thiết bị đo lưu lượng 4, van 
ống đẩy 5, bình kín 2 chứa đầy khí bên trên, bơm chân không 3, nhiệt kế để 9, van thông với khí trời 
11... Bơm chân không 3 được nối với bình kín 2 để hút không khí trong bình nhằm làm giảm áp suất 
trong hệ thống mà không phá hoại chế độ làm việc của máy bơm. Dùng van ống đẩy 5 để điều chỉnh 
lưu lượng Q, khống chế lưu lượng không đổi cho từng mức thí nghiệm. Dùng chân không kế 7 để đo 
chân không trong Ống hút. 


Tiến hành thí nghiệm, với mỗi mức Q cho ta một trị số dự trữ khí thực 7h, với nhiều mức lưu lượng Q 
tương ứng có nhiều Dh ta vẽ ra được đường đặc tính 2h - Q (cho máy bơm hướng trục ), và từ từng 
cặp Dh- Q ta cũng có thể tính ra [ Hạx]: 


— ĐPa-Juh __ Si = 
[Ha] = “= s 0h 


Hình 5 - 6. Diễn biến H = f ( Dñ). 
và vẽ đường đặc tính đỘ chân không cho phép [ #74„]- Q ( cho máy bơm li tâm ). 
Các bước tiến hành thí nghiệm khí thực như sau: 


- Dùng van ống đẩy 5 để mở một mức lưu lượng không đổi Q = hằng số và giữ cho máy bơm làm việc 
với trị số vòng quay không đổi suốt quá trình; 


- Dùng bơm chân không 3 để tăng đỘ chân không trong bình kín 2, chân không kế 7 đo được các trị sỐ 
chân không thay đổi. 


- Dùng áp lực kế vi sai 8 đo Dh. 
Từ kết quả thí nghiệm ( Hình 5 - 6 ) ta thấy: 


+ Trong phạm vi vùng 1 chỉ số chân không thay đổi nhưng H = f ( Dh) vẫn không thay đổi, vùng này 
chưa phát sinh khí thực; 


+ Tiếp tục giảm áp suất trong bình tới một trị số nào đó ( Ứng với Dh;) xuất hiện tiếng động, biểu 
hiện của khí thực, tuy nhiên H ( và kéo theo N) chưa thay đổi rõ rệt. Tiếp tục làm việc lâu với tình trạng 
này sẽ có xói mòn khí thực ( vùng 2 ). Do vậy chỉ cho phép kéo dài tình trạng này trong thời gian rất 
ngắn. Ta lấy 2h = Dh; làm chế độ tới hạn thứ nhất; 


+ Tiếp tục giảm áp suất, khi 2h giảm đến Dhn= Dh¿¿ ( giữa vùng 2 và 3 ) thì H bắt đầu giảm mạnh. 
Không cho phép máy bơm làm việc trong vùng này. Lấy độ dự trữ khí thực Dh= Dh¿¡ làm chế độ tới 
hạn thứ hai, và 2hđược gọi là " độ dự trữ khí thực tới hạn " với dấu hiệu cột nước giảm đột ngột 2% 
H. 

ĐỘộ dự trữ khí thực cho phép được tính theo công thức: 

Dh =SÄ* Phụ=ak,<ku Dhạits cÉ13 


Trong đó A là hệ số an toàn, A = a k; - k¡ theo bảng sau đây: 


a 1,60 1,37 1,20 1,13 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,06 


HỆ số k; phụ thuộc vào tỷ tốc , gần đúng có thể tra bảng sau: 


D2/D0 1,0 1,25 1,50 2,0 2; 3,0 


k, 1/1 1/1 1,094 1,052 1,014 1,0 


HỆ số k¡ = 1 đối với chất lỏng cần bơm là nước. 


Với mỗi mức Q = hằng số ta vẽ được đường H = f ( 2ñ) và chọn ra được một trị số 2h¿p rồi tính ra 
được độ dự trữ khí thực cho phép 72h theo công thức (5 - 11) được một cặp Q, Dh. Với nhiều mức Q 
khác cũng làm tương tự cũng sẽ được các cặp Q, Dhkhác . Nối các điểm ấy lại ta vẽ được đường đặc 
tính độ dự trữ khí thực ( hoặc độ chân không cho phép ). 


Các trường hợp làm việc của máy bơm 
Phần này trình bày về Các trường hợp làm việc cỦa máy bơm 


CÁC TRƯỜNG HỢP LÀM VIỆC CỦA MÁY BƠM 


MÁY BƠM LÀM VIỆC CHUNG VỚI ĐƯỜNG ỐNG, ĐIỂM 
CÔNG TÁC. 


Đường đặc tính H - Q biểu thị quan hệ giữa lưu lượng và cột nước mà 
bơm tạo ra, trên đường này xác định một điểm cùng làm việc giỮa bơm 
và đường Ống gọi là điểm công tác. Lấy trường hợp đơn giản nhất là 
một máy bơm bơm nước cho một ống đẩy có đường kính không đổi suốt 
chiều dài để xác định điểm công tác của tổ máy làm việc chung với 
đường ống. Để bơm được một lưu lượng Q từ bể hút lên bể tháo (gọi là 
cột nước địa hình Hđh = mực nước bể tháo - mực nước bể hút ), máy 
bơm còn cần phải sàn ra thêm cột nước h khắc phục tổn thất thủy lực 
đường dài ( h¿) và tổn thất cục bộ ( h„p) trên đường Ống hút và ống đẩy. 
Như vậy cột nước mà bơm cần tạo ra là H: 


H= Hữh + h¡+ hp = Hđh +h 


3” zu2 
28 


Trong đó : hẹp= 


hị=A+ 3> = Alu?(pd?/4)3. 
Trong hai công thức trên: À: hệ số ma sát; l: chiều dài Ống: d: đường kính 
trong của Ống: v: vận tỐc trung bình trong Ống ; A: sức kháng đơn vị của 
ống ; Š` z: tổng hệ số sức kháng cục bộ. Nếu gọi d;,,d„ tương ứng là 
đường kính trong của Ống hút và ống đẩy, các hệ số ghi chỉ số h, d tương 
ứng với ống hút và Ống đẩy thì ta có tổng tổn thất chung cho cho cả 
đường Ống là: 


2 2 
UỊ, UẠ 8 Anh 5zwy ÀadÌla 523 m2_— 2 
— 1 SE =—Y = 

28° Àz„ 924 26 P9 dị ° dị ° dạ ° dã J.=5G 


h ` “.. 


Thay các giá trị trên ta có cột nước H là: 


H = Hđh +h = Hđh + S Q2 (6-1) 


Đường cong mô tả theo công thức ( 6 - 1 ) gọi là đường đặc tính ống, còn 
điểm giao của nó với đường đặc tính của máy bơm H - Q gọi là điểm 
công tác. Đường đặc tính đường Ống 1 ( Hình 6 - 1,a ) Ứng với cột nước 
địa hình Hđh > 0; đường đặc tính ống 2, 3 có sức cản thủy lực nhỏ hơn 
đường 1; đường đặc tính Ống 4 ứng với Hđh = 0, đường 5 ứng với Hđh < 
0. Rõ ràng là khi có cùng cột nước địa hình Hđh nhưng nếu tăng sức cản 
thủy lực sẽ dẫn đến giảm lưu lượng Q và tăng cột nước H ( đường 1... 
3): Q3 > Q2>Q1 và H3 < H2 < HI. Khi giảm cột nước địa hình sẽ làm 
tăng lưu lượng ( đường 2, 4, 5 ) : 


Q2<Q4<Q5; H2 > H4 > H›5. 


Với những giá trị cột nước Hđh khác nhau , muốn xác định các điểm công 
tác cần phải tiến hành vẽ nhỮng đường đặc tính Ống Hô - Q tương ứng, 
vẽ như vậy sẽ gây phức tạp. Bởi vậy, trên thực tế để đơn giản người ta 
lấy tung độ của đường đặc tính H - Q trừ đi tổn thất đường ống h = S @ˆ 
ta được đường địa hình Hđh - Q ( đường 6 ). Như vậy khi 


biết cột nước địa hình Hđh ta kể đường ngang qua nó cắt đường 6, tìm 
được lưu lượng bơm Q và cột nước H của bơm. 


Hình 6 - 1. Đặc tính để xác định điểm công tác của máy bơm 
a) 1... 5 - các đường Hô - Q; 6 - đường Hđh - Q; 7 - đường H - Q. 
b) Các đường đặc tính của bơm ( 1, 2 ); của đường Ống ( 3 ). 


Chúng ta xét thêm độ dốc của đường đặc tính H - Q có ảnh hưởng thế 
nào đến sự làm việc kết lợp giỮa máy bơm và đường Ống. Trên (Hình 6 - 
1,b) đưa ra hai đường đặc tính có độ dốc khác nhau: đường 1 thoải, 
đường 2 dốc. Điểm công tác A trùng chung cho hai đường . Giả sử ta cần 
thay đổi lưu lượng bơm một trị số _Q, từ QB đến QC. Việc tăng hoặc 
giảm lưu lượng trong phạm vi này không ảnh hưởng nhiều đối với cột 
nƯớc của máy bơm có đường H - Q thoải ( B - B1 và C - C1 ), nhưng lại 
có ảnh hƯởng lớn đối với máy bơm có đường đặc tính dốc ( B - B2 và C 
- C2). Trong trường hợp đã nêu, máy bơm có đặc tính thoải thích hợp 
hơn. Ta lại nghiên cứu trường hợp cột nước của máy bơm cần thay đổi 
một lượng H, từ HD đến HE. Sự giao động này của cột nước dẫn đến 
thay đổi lớn về lưu lượng đối với máy bơm có đặc tính thoải ( D - D1 và 
E - E1 ) còn đặc tính dốc thì ít thay đổi ( D - D2 và E - E2 ). Trường hợp 
này bơm có đặc tính dốc lại thích hợp hơn. 


ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM CÔNG TÁC CỦA MÁY BƠM. 


Điểm công tác của máy bơm là giao điểm giữa đường đặc tính máy bơm 
H -Q và đường đặc tính đường ống Hô - Q. Do vậy có thể điều chỉnh 2 
đường nầy để đạt được điểm công tác mới thỏa mãn được lưu lượng 
cho trước và cột nước cần bơm .Mặc khác trong quá trình vận hành trạm 
bơm, đôi khi cũng cần thay đổi lưu lượng hoặc giữ nguyên lưu lượng 
nhưng thay đổi cột nước địa hình cần bơm. Trong những trường hợp này 
cần phải điều chỉnh điểm công tác của bơm. 


Một trong những biện pháp điều chỉnh sự làm việc của bơm là làm tăng 
sức cản, nghĩa là thay đổi độ mở của các van hoặc các thiết bị chuyên 
dùng trên Ống đẩy. Biện pháp điều chỉnh này, nói chính xác hơn là biện 
pháp về lượng. Ở chế độ làm việc định mức, máy bơm cung cấp lưu 
lượng QA với cột nước HA ( xem Hình 6 - 2,a ). Để tăng lưu lượng lên 


QB, cần mở thêm cửa van trên ống đẩy đến độ mở cần thiết nào đó để 
tổn thất cột nước tăng thêm một đoạn hB từ HB1 đến HB. Công suất 
hữu ích của máy bơm Nhi = .QBHB1, công suất ở trục bơm là N = 

.QBHB/ B= .QB(HB1+hB)/ B. Hiệu suất của bơm là = HB1 B/ 
(HB1+ hB ), nghĩa là hiệu suất của bơm sẽ giảm khi tổn thất hB tăng. 
Khi lưu lượng tiếp tục giảm, ví dụ xuống QC, tổn thất trong cửa van 
tăng đến trị số hC thì hiệu suất của bơm càng nhỏ: = HC1 C/(HC1+ 
hC). 


Hình 6 - 2. Biểu đồ điều chỉnh điểm công tác máy bơm. 


a) Thay đổi độ mở của van trên ống đẩy; b) Thay đổi vòng quay của 
bơm. 


Như vậy rõ ràng rằng phương pháp điều chỉnh về lượng mặc dầu rất 
đơn giản, dễ làm lại có nhược điểm lớn là làm giảm hiệu suất của bơm, 
phải tăng công suất tiêu thụ để khắc phục tổn thất cột nước tăng thêm 
qua van. Do vậy biện pháp điều chỉnh này sử dụng có lợi chỉ với bơm li 
tâm nhỏ. Đối với máy bơm hƯớng trục, khi lưu lượng giảm thì công suất 
tăng , nếu dùng biện pháp điều chỉnh này sẽ có thể gây quá tải động cơ. 
Do vậy không nên dùng van để điều chỉnh mà luôn mở toàn bộ ống đẩy 
khi làm việc, chỉ đóng toàn bộ Ống khi có sự cố hoặc sữa chữa. 


Điểm công tác của máy bơm còn có thể được điều chỉnh bằng cách thay 
đổi vòng quay của động cơ truyền động bơm. Để vẽ lại đường đặc tính 
của bơm tỪ vòng quay n sang n1 ta dùng các công thức đồng dạng, như đã 
làm ở chường IV. Từ Hình ( 6 - 2,b ), ta giả sử máy bơm đang làm việc 
tại điểm công tác C ( QC, HC ), cần chuyển sang làm việc với lưu lượng 
QA, cột nước HA ứng với vòng quay n1.Ta cần xác định trị sỐ vòng quay 
n1 và vẽ lại đường HI - Q1 - n1, bằng cách sau: có HA, QA ta lập tỷ số a 
= HA /QA2 lập và vẽ parabol H = aQ2 đi qua A và gốc tọa độ ( Hình 6 - 
2, b), cắt đường H - Q tại điểm B ( QB, HB ), vì ¿„ = 7' = nn 
tính đƯỢC 1 = „ - n, sau đó vẽ đường HI - Q1 như đã biết ở chương V. 
Trong vận hành chỉ cho đổi n trong phậm vi nhỏ, nhìn hình vẽ ta thấy: sự 
khác biệt hiệu suất A, B, C... không đáng kể, do vậy biện pháp điều 
chỉnh điểm công tác bằng cách thay đổi vòng quay có hiệu quả lớn hơn 
biện pháp dùng van trên ống đẩy .. Tuy nhiên hạn chế phổ biến của biện 
pháp này là phần lớn dùng động cơ 


nên 


điện xoay chiều để truyền động máy bơm ( động cơ đồng bộ và dị bộ ), 
nhưng ngày nay chỉ mới thay đổi được vòng quay đối với động cơ dị bộ 
rô to dây quấn và động cơ có điều chỉnh vòng quay rất đắt tiền. 


Người ta còn có thể điều chỉnh vòng quay máy bơm bằng khớp nối thủy 
lực hoặc khớp nối điện từ, hiệu quả và có nhiều ưu điểm. Đối với bơm 
hướng trục và hướng chéo cánh quay, khi quay góc đặt của cánh BXCT 
cũng điều chỉnh rất hiệu quả điểm công tác của máy bơm ( Xem cụ thể 
ở chương IX ). 


VÙNG LÀM VIỆC KHÔNG ỔN ĐỊNH CỦA MÁY BƠM 


Để bảo đảm chế độ làm việc bình thường, máy bơm và trạm bơm cần 
được chọn làm việc ở vùng ổn định, nghĩa là sau nhỮng dịch chuyển 
ngẫu nhiên khỏi điểm công tác ban đầu, điểm công tác ấy phải được 
phục hồi trở lại. 


Như đã thấy ở chương IV, ở bơm li tâm tỷ tốc thấp đường H - Q ban đầu 
có nhánh đi lên C1 - D ( xem Hình 6 - 3,a ); Ở máy bơm hướng trục ( xem 


Hình 6 - 3,b ) cùng với chiều tăng dần của lưu lượng, cột nước thay đổi: 
lúc đầu giảm, sau đó tăng rồi lại giảm. Như vậy, trên đường đặc tính cột 
nƯớc H - Q có những vùng mà Ở đó với cùng một giá trị cột nước lại có 
hai trị số lưu lượng ( bơm li tâm ) hoặc ba ( với bơm hƯớng trục ). 
Những vùng đó gọi là vùng làm việc không ổn định của máy bơm. 


Hình 6 - 3. Đặc tính của bơm và đường Ống khi làm việc không ổn định. 


a) Với bơm li tâm: 1,2,3,4 tương ứng Hô! - Q, Hô2 - Q, Hô3 - Q, Hô4 - Q; 
5-H-Q. 


b) Với bơm hướng trục: 1,2,3,4 tương ứng Hô! - Q, Hô2 - Q, Hô3 - Q, 
Hô4 - Q; 5- H-Q. 


Chúng ta nghiên cứu sự làm việc không ổn định ở máy bơm li tâm (xem 
Hình 6 -3,a) 


Khi cột nước địa hình là Hđh1 ta có đường đặc tính đường Ống là đường 
1, ta có điểm công tác là A; đường đặc tính này khi Hđh1 < Hô ( cột nước 
của máy bơm khi Q = 0 ). Giả sử vào một lúc nào đó lưu lượng trong 
đường Ống tăng lên ngẫu nhiên, dẫn tới tổn thất cột nước tăng, kéo theo 
cột nước trong đường ống Hô tăng, ngược lại khi lưu lượng tăng thì cột 
nước H của máy bơm giảm nhỏ hơn Hô tương ứng . SỰ thiếu hụt cột áp 


này làm giảm lưu lượng tạo điều kiện làm cho điểm công tác bị lệch về 
lại điểm ban đầu A. Ngược lại, khi ngẫu nhiên giảm lưu lượng thì cột 
nước trong đường Ống giảm, còn cột nước trong máy bơm lại tăng. Sự 
chênh lệch cột áp tăng lúc này sẽ làm tăng lưu lượng, như vậy điểm công 
tác bị lệch sẽ chuyển về điểm ban đầu A. Như vậy điểm A là điểm làm 
việc ổn định. 


Bây giờ ta xét đường đặc tính đường Ống 3, Ứng với cột nước địa hình 
Hđh3 > H0. Điểm công tác lúc này là B và B1. Nếu điểm công tác là B thì 
nếu tăng ngẫu nhiên lưu lượng và cột nước trong đường Ống sẽ dẫn tới 
tăng cỘt nƯớc trong máy bơm lớn hơn. ĐỘ chênh cột áp lúc này sẽ làm 
tăng thêm lưu lượng, kết quả đẩy điểm làm việc ra xa điểm B, về phía 
điểm B1. Như vậy điểm B là điểm làm việc không ổn định. 


Bây giờ ta chuyển sang xem xét sự làm việc không ổn định của máy bơm 
hướng trục. Chế độ làm việc ổn định của máy bơm này tƯơng ứng với 
đường đặc tính đường Ống 1 ở Hình ( 6 - 3,b ) ta không cần nghiên cứu vì 
nó tương tự như ở máy bơm li tâm. Nếu điểm công tác là B thì , nếu 
ngẫu nhiên tăng lưu lượng và cột nước trong đường Ống, cột nước H của 
máy bơm cũng tăng và tăng lớn hơn. Sự chênh lệch cột áp này làm dịch 
chuyển điểm làm việc khỏi điểm B về phía điểm B1 . Ngược lại nếu 
giảm ngẫu nhiên lưu lượng và cột nước trong đường Ống, do cột nước 
trong máy bơm giảm nhanh hơn, sự chênh lệch cột áp dẫn tới lư lượng bị 
giảm và điểm chế độ làm việc rời khỏi B theo hướng về B2. Như vậy 
điểm B ở nhánh nầy làm việc không ổn định. 


Điều kiện máy bơm làm việc ổn định là: 
dH/ dQ < dHô / dQ. 


Ở đây dH / dQ và dHô /dQ là tiếp tuyến đối với đường H - Q và Hô - Q 
tương ứng . 


Sự làm việc không ổn định của máy bơm sẽ dẫn tới một hiện tượng bất 
lợi đối với hệ thống áp lực, đó là hiện tượng " Bompar "- là mỘt trong 
những dạng tự giao động. Trước tiên ta nghiên cứu hiện tượng này Ở 
máy bơm hướng trục. Vì hiện tượng pompar có liên quan với sự thay đổi 


mực nước trong bể tháo, do đó các đường đặc tính đường Ống 1, 2, 3, 4 ( 
Hình 6 - 3,b ) lấy tương ứng với các mực nước nhất định trong bể. 
Nước vào bể và đẫn đi với lưu lượng QC. Ta chọn điểm công tác là B. 
Khi lưu lượng nước trong đường ống Qô tăng ngẫu nhiên sẽ làm tăng các 
cỘt nƯỚc trong nó, trong máy bơm. Khi Qô > QC mực nước trong bể tháo 
bắt đầu tăng, và tiếp tục tăng cho tới đường 4. Vì mực nước trong bể 
tháo tiếp tục tăng, đường đặc tính đường Ống tăng, điểm chế độ làm 
việc tách khỏi đường đặc tính của bơm tại D để nhảy về điểm D2 Ứng 
với Q<QC. Mực nước trong bể bắt đầu giảm và tiếp tục giảm cho đến 
C. Ở điểm C chế độ bơm lại thay đổi và điểm chế độ làm việc sẽ 
chuyển từ C sang C1 tương ứng với Q > QC, lại gây tăng mực nước 
trong bể tháo và dịch chuyển điểm chế dộ làm việc từ C1 về D. Sau đó 
quá trình được mô tả sẽ tự động lặp lại, nghĩa là điểm chế độ làm việc 
sẽ không ngừng dịch chuyển trong theo vòng kín D - D2 - C - C1 - D, mực 
nước trong bể thay đổi từ Hđh2 đến Hđh4, còn lưu lượng thay đổi từ 
QD2 đến QC1. 


Hiện tượng pompar cũng xảy ra Ởở máy bơm li tâm, có khác một ít. Chúng 
ta xem phần đường đặc tính H - Q ( Hình 6 - 3,a ) khi Q < 0 ( ở góc phần 
tư thứ hai của đường đặc tính ), lúc này nước chảy qua bơm ngược 
hướng với vòng quay rô to . Chúng ta vẫn 


dùng những đường đặc tính đường Ống tương Ứng với các mực nước 
trong bể tháo. Lấy điểm ban đầu là B. Khi tăng lưu lượng ngẫu nhiên 
trong Ống và tăng cỘt nước tương ứng, cột nước của máy bơm tăng 
nhiều hơn dẫn đến tăng lưu lượng và nâng cao mực nước trong bể. 
Điểm chế độ làm việc dịch về bên phải. Khi đường đặc tính đường Ống 
đạt đến điểm D, chế độ làm việc của bơm thay đổi và điểm chế độ về 
điểm D2. Nước bắt đầu chuyển qua bơm theo hướng ngược lại, mực 
nước trong bể bắt đầu giảm, điểm chế độ làm việc từ D2 về C1. Sau đó 
lưu lượng nước lại dương, mực nước trong bể lại bắt đầu tăng, điểm 
chế đô từ C1 chuyển về B, và quá trình trên tự động lặp lại theo vòng kín 
B-D- D2 - C1 - B, lưu lượng của bơm thay đổi từ QD2 đến QB1 còn 
mực nước trong bể từ Hđh2 đén Hđh4. 


CÁC MÁY BƠM LÀM VIỆC GHÉP SONG SONG. 


Một vài máy bơm cùng nối cửa ra với một hoặc vài đường Ống nối song 
song để tăng lưu lượng gọi là các máy bơm ghép và làm viỆc song song. 
Việc ghép và làm việc song song là cần thiết do yêu cầu của biểu đồ 
dùng nước thay đổi nhiều trong năm và trong ngày. Dưới đây ta xem xét 
các trường hợp ghép song song và cách xác định điểm công tác chung và 
riêng cho mỗi trường hợp. 


Ghép song song các máy bơm làm việc chung một đường ống 


Lấy trường hợp ghép song song hai máy bơm có đường đặc tính khác 
nhau vào làm việc chung một đường ống đẩy để xét ( Hình 6 - 4 ): 


Hình 6 - 4. Sơ đồ làm việc và đường đặc tính công tác 2 bơm 
có đặc tính khác nhau làm việc song song cùng 1 ống đẩy. 


Hai máy bơm I, II có đường đặc tính cột nước là I và II khác nhau cùng 
nối chung đường ống để bơm nước lên cùng một bể tháo. Theo nguyên 
tắc cân bằng áp lực tại điểm nối chung M, cột nước của hai bơm phải 
bằng nhau và chúng chỉ làm việc chung khi máy bơm II có cột nước nhỏ 
hơn hoặc bằng HD. Để tìm điểm công tác phải vẽ đường đặc tính cột 


nước H - Q chung của hai máy ( đường T + II ) và đường đặc tính đường 
ống HO. Để vẽ đường I + II ta định các trị số cột nước, tương ứng với 
tỪng trị số cột nước kẻ đường ngang cắt qua [ và II, tìm được lưu lượng 
tương ứng của mỗi máy, cộng 


hoành độ lưu lượng hai máy lại ta được lưu lượng chung QI + II = QI + 
QII. Với nhiều trị số cột nước làm như trên rồi nối các điểm lại ta được 
đường đặc tính chung của hai máy làm việc song song T + II. Vẽ đường 
đặc tính đường ống HO theo cách đã biết . Giao điểm A của hai đường I 
+ II và HO chính là điểm công tác chung cần tìm. 


Cách ghép bơm làm việc song song có những điểm cần chú ý sau: 


Từ điểm A kẻ đường ngang, gặp đường I và II tạiA' và A" tương ứng, 
lưu lƯợng của từng bơm khi làm việc song song tương ứng là QA', QA" 
và cột nước bằng nhau, bằng HA. Từ giao điểm của đường HO với các 
đường I và II ta tìm được lưu lượng và cột nước tương ứng của tỪng 
bơm khi chúng không làm việc chung là QA1, HA1 và QA2, HA2. 


Qua hình vẽ ta thấy: Khi hai bơm làm việc song song có chung cột nước 
HA-= HA =HA”"” 


còn lưu lượng chung QA = QA' + QA". Lưu lượng của hai máy làm việc 
song song nhỏ hơn tồng lưu lượng của hai máy này khi nó làm việc riêng 
lẻ, tức là QA < (QA1 + QA2), và lưu lượng của từng máy bơm khi 
chúng làm viỆc song song cũng nhỏ hơn từng cặp khi làm việc riêng lẻ 
(QA' < QA1 về QA" < QA2 ). Tuy nhiên để bơm được QA2 lại phải sản 
ra cột nước HA > HA1 và HA2 có nghĩa là hiệu suất chung của hai bơm 
làm việc song song nhỏ hơn hiệu suất của từng bơm làm việc riêng lẻ 
hoặc của từng bơm cùng làm viỆc song song. 


Từ cách tiến hành xác định điểm công tác chung A đối với hai bơm có 
đường đặc tính khác nhau ta dễ dàng suy ra cách xác định điểm công tác 
của 2, 3, ..., n máy bơm có các đường đặc tính khác nhau hoặc giống nhau 
làm việc song song nối vào một ống đẩy chung . Cách vẽ đường đặc tính 
cột nước H - Q chung của các máy bơm làm viỆc song trong mọi trường 
hợp đều giống nhau theo nguyên tắc: cộng hoành độ lưu lượng của các 
bơm thành phần tại từng trị số cột nước bằng nhau ( đối với các máy 
bơm khác đặc tính ) hoặc lấy hoành độ lưu lượng của một bơm nhân với 
số máy bơm thành phần ( đối với các máy bơm có đặc tính giống nhau ). 
Hình 6 - 5 là ví dụ áp dụng để xác định 


Hình 6 - 5. Hai máy bơm giống nhau làm việc song song. 


điểm công tác A của hai máy bơm có đặc tính giống nhau làm việc chung 
một Ống . 


Sau đây là một số nhận xét chung cho các máy bơm làm việc song song 
cùng 1 Ông: 


- Các máy bơm ghép song song có lưu lượng chung nhỏ hơn tổng lưu 

lượng của các máy bơm đó khi chúng làm việc riêng lẻ, độ chênh lệch 
lưu lượng nhiều hay ít tùy thuộc vào mức độ thoãi hay dốc của đường 
đặc tính cột nước máy bơm và của đường đặc tính đường ống, đường 


kính ống càng lớn và gia công nhẫn thì đường đặc tính ống càng thoãi, 
tuy nhiên đầu tư sẽ tăng, do vậy khi ghép song song phải so sánh chọn 
đường kính Ống kinh tế; 


- Khi các máy bơm ghép song song điểm công tác chọn sao cho hiệu suất 
của từng máy bơm thành phần cùng đạt trị số cao nhất; 


- Vì công suất của máy bơm li tâm lớn khi lưu lượng lớn, do vậy để an 
toàn khi kiểm tra công suất trục máy bơm ta nên đưa về trường hợp máy 
bơm làm việc riêng lẻ để k.tra 


- Trong tính toán tổn thất đường ống chung để tìm điểm công tác chung ta 
chưa kể đến tổn thất thủy lực trên đường Ống riêng của tứng máy từ bể 
hút đến điểm nối chung M. Để kể đến tổn thất này ta lấy tung độ từng 
đường đặc tính cột nước H - Q của từng máy trừ đi tổn thất tương ứng 
khi lưu lượng thay đổi của từng Ống ( xem Hình 6 - 6 ) rồi mới tiến hành 
vẽ đường đặc tính chung ( I + II) ' và tìm điểm A theo cách đã biết. 


Hình 6 - 6. Đặc tính của 2 máy bơm khi kể đến tổn thất Ống riêng. 


Sau đây là nêu một ứng dụng xác định điểm công tác khi Ống áp lực dài 
và khác nhau. Hình 6 - 7,a trình bày việc bơm nước giếng khoan bằng ba 
máy bơm nhúng. Trong trường hợp này ngoài tổn thất cột nước trên ống 


đẩy còn cần phải tính đến việc hạ mực nước tĩnh và động trong giếng 
khoan, việc hạ mực nước này xem như phụ thuộc vào lưu lượng. Đường 
đặc tính H - Q của máy bơm nhúng có tính đến việc giảm mực nước 
trong giếng khoan và tổn thất cột nước được thể hiện trong Hình ( 6 - 7,b 
), còn đường đặc tính của ba máy bơm làm việc song song thể hiện trên 
Hình ( 6 - 7,c ). Đường 1 là đặc tính H - Q của máy bơm đã có kể tới việc 
giảm mực nước trong giếng , đường 1' là đặc tính cột nước của bơm khi 
trừ tổn thất cột nước ở đoạn 1 - 2; đường 2 là đường đặc tính tổng của 
hai máy bơm 1 và 2 lấy đối với điểm 2, đường 2' là đường 2 đã trừ tổn 
thất cột nước trên đoạn 2 - 3; đường 3 là đường đặc tính tổng của ba 
máy bơm lấy đối với điểm 3, đường 3' là đường 3 đã trừ tổn thất cột 
nước trên đoạn 3 - 4. Theo các đường đặc tính đã xây dựng có thể xác 
định được lưu lượng và cột nước của mỗi bơm. Độ cao Hcm biểu thị độ 
chênh mực nước từ bể tháo đến mực nước tĩnh trong giếng khoan. Đoạn 
ngang từ gốc tọa độ đến điểm A' biểu thị lưu lượng Q của ba máy bơm, 
cột nước của máy bơm 3 bằng Hcm + A'A ( A'A là tổn thất cột nước trên 
đoạn 3-4 ). Đường 


Hình 6 -7. Ba máy bơm ghép song song bơm nước từ các giếng khoan. 


a) SƠ đồ ba máy bơm ghép song song; 1, 2, 3 là tên các máy bơm; 4 - bể 
tháo; 


b) Đặc tính H - Q của bơmđã tính đến việc hạ mực nước trong giếng 
khoan và tổn thất cột nước: 1,3 - mực nước nh và động: 2,4 - các đường 
đặc tính ống chưa và đã kể đến việc giảm mực nước trong giếng khoan; 
c) Đường đặc tính tổng của ba máy bơm làm việc song song. 


ngang kẻ qua điểm A cắt đường 2' tại B', điểm này tương ứng với tổng 
lưu lượng của hai máy bơm 1 và 2 và cột nước của máy bơm 2 bằng 
Hcm + A'A + B'B ( BB là tổn thất cột nước trong Ống 2 - 3). Lưu lượng 
của máy bơm 3: Q3 = Q - Q1 - Q2. Làm tương tự ta có điểm C', điểm này 
xác định lưu lượng của máy bơm 1 là Q1 và cột nước của nó bằng Hcm 
+ A'A + BB +CC, lưu lượng của máy bơm 2 là Q2 = Q - Q1 - Q3. 


Ghép song song các máy bơm khi làm việc chung nhiều ống đẩy. 


Ta lấy trường hợp ba máy bơm giống nhau ghép song song, bơm nƯỚc 
vào hai đường Ống nhƯ nhau ( xem Hình 6 - 8 ) để làm ví dụ nghiên cứu 
chung. Ba máy bơm giống nhau có chung đường đặc tính ( đường I ) và 
hai đường Ống giống nhau nên mỗi ống có đường đặc tính đường ống ( 
đường Ho ). Để tìm điểm công tác chung của chúng ta cần phải vẽ 
đường đặc tính chung ( đường III ) của ba máy bằng cách lấy đường I 
nhân ba hoành độ và vẽ đường đặc tính đường Ống chung của hai đường 
ống ( đường Ho' ) bằng cách lấy đường Ho của một ống nhân đôi hoành 
độ. Giao điểm của hai đường III và Ho' 


là điểm công tác A cần xác định. Trên hình vẽ ta xác định lưu lượng QA'= 
QA /2 là lưu lượng qua một đường Ống và lưu lượng của một máy bơm 
(QA1=QA/3. 


Khi ghép song song các máy bơm với 3, 4, ..., n đường Ống ta cũng làm 
tương tự: Nếu các máy bơm không giống nhau ta cộng hoành đỘ các 
đường đặc tính của các máy bơm thành phần tương ứng với các mức cột 
nước giống nhau để vẽ ra đường đặc tính chung.Nếu số đường ống lớn 


hơn hai, mỗi ống có đường đặc tính khác nhau ta cũng cộng các hoành độ 
của chúng tương ứng với các mức cột nước giống nhau để vẽ ra đường 
đặc tính đường ống chung. Việc xác định điểm công tác chung và các lưu 
lượng mỗi ống, mỗi bơm cũng tiến hành cách như trên. 


Hình 6 - 8. Sơ đồ và đường đặc tính chung của 3 bơm giống nhau 
làm việc với 2 ống giống nhau bơm nước lên một đài nƯớc. 


Sau đây là một ví dụ bơm nước tỪ một máy bơm lên hai đài nước II và III 
có cao trình đài khác nhau ( xem Hình 6 - 9 ). Đường đặc tính máy bơm 
sau khi trừ tổn thất cột nước 


¿_ 


“ 


Hình 6 - 9. Sơ đồ bơm nước lên hai đài nước. 


trong đường Ống 1 sẽ là đường H'. Vẽ hai đường tổn thất cột nước trong 
ống 2 và 3 là đường II và III. Đường đặc tính đường Ống chung cho hai 
ống là đường II + II, vẽ theo nguyên tắc chung Ở trên. Giao điểm A cho 
ta lưu lượng của máy bơm QA, lưu lượng này phân phối cho ống II là 
QII, cho ống III là QIII., hiệu suất máy bơm là A. Cột nước HA biểu thị 
bằng mực nước trong Ống đo áp đặt tại điểm phân nhánh hai ống. 


Trường hợp mực nước trong Ống đo áp thấp hơn đài II và cao hơn đài II, 
lúc này nước từ đài II sẽ chảy về đài III ( Hình 6 - 9,b ), lúc nầy đài II 
đóng vai trò một máy bơm giả. Do vậy nếu ta quay ngược đường II 
xuống, như hình vẽ b, ta có đường đặc tính của máy bơm giả II. Dùng 
đường đặc tính II mới và đường đặc tính bơm thật H' ta vẽ được đường 
đặc tính chung II + H' xuất phát từ điểm Ao. Giao điểm giữa đường đặc 
tính đường Ống III với đường II + H' chính là điểm công tác A trong 
trường hợp này. Lúc này Q1 là lưu lượng cung cấp cho đài III, trong đó do 
bơm cấp là QA1, do đài II cấp là QII. Hiệu suất máy bơm là A1. Sơ đổ 
cấp nước Hình ( 6 - 9 ) thường gặp trong cấp nước đô thị, công nghiệp 
hoặc tưới tiêu kết hợp. 


CÁC MÁY BƠM LÀM VIỆC GHÉP NỔI TIẾP. 


Khi cần đưa nước lên cao hoặc tạo ra chất lỏng có áp suất lớn hơn áp 
suất của mỘt máy bơm thì phải đấu nối tiếp các máy bơm. Ghép nối tiếp 
nghĩa là nước từ cửa ra (hoặc từ ống đẩy ) của máy bơm đầu được nối 
vào ống hút của máy bơm tiếp theo; trình tự nối như vậy sẽ làm tăng cột 
áp của hệ thống đường ống. Việc ghép nối tiếp các bơm tại một trạm 
hoặc nhiều trạm, không nên nối quá hai máy bơm trong cùng một trạm. 
Nối trực tiếp hai bơm trong một trạm tuy đở tốn kém khối lượng nhà bao 
che, lợi cho vận hành nhưng có nhược điểm lớn là việc bịt kín phía hút 
cho máy bơm tiếp theo là khó khăn. Việc chọn máy bơm đa cấp thay cho 
ghép nối tiếp sẽ đơn giản và hiệu quả hơn. 


Sau đây ta nghiên cứu sơ đồ ghép nối tiếp hai máy bơm giống nhau đặt ở 
độ cao địa 


Hình 6 - 10. Hai máy bơm giống nhau làm việc nối tiếp. 


lý khác nhau. Chiều cao cột nước của bơm I là H I', chiều cao địa hình 
chung là H '. Hai máy bơm giống nhau có đường đặc tính bơm là Q - HI,I 
, đường tổn thất đường Ống I là HỒ1, tổn thất đường Ống II là HÔII, 
đường đặc tính đường Ống I là HÔI gặp đường đặc tính máy bơm Q - 
HILII tại điểm E - điểm công tác của máy bơm I. Để xác định điểm công 
tác của hai máy bơm trên ta cần vẽ được đường đặc tính chung của hai 


Ống I và II và đường đặc tính chung củỦa hai máy bơm ghép nối tiếp. 
Đường đặc tính đường ống chung được vẽ bằng cách cộng tung độ HỒ1 
+ HÔII . Đường đặc tính chung của hai máy bơm đƯợc vẽ theo nguyên 
tắc cộng tung độ đường đặc tính của hai máy bơm khi có cùng lưu lượng 
( hoành đỘ ), ở đây do bơm giống nhau nên ta nhân đôi tung đỘ của 
đường Q - HI,II được đường Q - H (I + II). Điểm A là điểm công tác 
chung của hai bơm, lưu lượng và cột nước tương ứng với điểm công tác 
là QA và HA. Lưu lượng QA có thể lớn hoặc nhỏ hơn QE. Nếu QA > QE 
( như hình vẽ ) thì máy bơm I không đủ khả năng đẩy QA lên bơm II mà 
cần có sự giúp sức của bơm II. Giá trị thiếu hụt đó của bơm I thể hiện ở 
đoạn BD. Khi QA < QE, chẳng hạn QA = QE thì ta nói bơm II hút chất 
lỏng có áp suất dư, biểu thị đoạn GE, bơm II cần được kiểm tra xâm 
thực. Cần chú ý khi đấu nối tiếp hai bơm như trên, nếu điểm B dịch 
nhiều sang phải ( QA >> QE ) thì sẽ làm cho hiện tượng xâm thực xảy ra 
trong BXCT của máy bơm II và động cơ của máy bơm I dễ bị quá tải. Do 
vậy nên hƯớng về trường hợp QA < QE nếu như QA không bằng được 
QE. 


Trong thực tế, ở một số trạm bơm người ta còn ghép nối tiếp từng cặp ( 
hai máy bơm một ), các cặp nầy lại nối song song với nhau. Hình (6 -11, 
a) là ví dụ trạm có ba cặp ghép song song, mỗi cặp gồm hai máy bơm 1 
và 2 ghép nối tiếp để đưa nước lên đài. 


Hình 6 - 11. Sơ đồ ghép a) và đường đặc tính b) của 3 cặp nối tiếp ghép 
song 


song vào 1 ống, bơm lên một đài. 


Sơ đồ trên thực chất là sơ đồ "ghép nối tiếp - song song". Trên mỗi cặp, 
máy bơm 1 và 2 làm việc nối tiếp, bơm 1 có đường đặc tính H1 - Q1, 
máy bơm 2 có đường đặc tính H2 - Q2 ( xem Hình 6 - 11,b ), dùng quy tắc 
ghép nối tiếp vẽ được đường đặc tính chung của mỗi cặp là đường H - 
Q. Có đường chung của một cặp ta vẽ các đường đặc tính chung của hai 
cặp H - 2Q, của ba cặp H - 3Q theo nguyên tắc ghép song song. Các giao 
điểm A1, A2, A3 của các đường trên với đường đặc tính ống HỒ - Q xác 
định lưu lượng của một, hai và ba cặp máy bơm. Đường đặc tính HÔ - Q 
cũng cắt đường đặc tính máy bơm hai H2 - Q2, nhưng giao điểm này 
không nên coi là điểm công tác vì máy bơm thứ 2 cần phải có nước dâng 
Ở cửa vào do máy bơm1 cung cấp, nếu vắng máy bơm 1 thì trong máy 
bơm 2 sẽ xuất hiện khí thực dẫn đến đường H2 - Q2 giảm thấp hoặc 
máy bơm 2 phải ngừng làm việc. 


Trong nhiều trường hợp, cột nước địa hình lớn hoặc chiều dài đường 
ống quá dài tuyển nổi giỮa các máy bơm làm việc nối tiếp sẽ rất lớn. 
Lúc này thay việc nối tiếp các máy bơm bắng việc ghép nổi tiếp các 


trạm bơm. Đầu tiên ta hãy xem hai trạm bơm ghép nối tiếp khi cột nước 
địa hình Hđh khá lớn ( Hình 6 - 12,a ) . Các đường đặc tính trên hai 


Hình 6G - 12. 
a) Sơ đồ nốitiếp hai trạm bơm. 


b) Đường đặc tính chung của 2 trạm bơm làm việc nối tiếp tạo cột nước 
địa hính lớn: 1,2 - Các đường đặc tính H - Q chưa trừ và đã trừ tổn thất 
cột nước hm1; 3,4 - đường đặc tính chung khi chưa trừ và đã trừ tổn thất 
cỘt nƯỚc. 


hai trạm giống nhau, bới vậy H1 = H2 = H và 2H = Hđh + ht1 + ht2, Ở 
đây ht1, ht2 là tổn thất cột nước trên Ống nối và ống dẫn của trạm bơm 
thức hai. 


Việc tăng lưu lượng trong đường Ống gây nên việc tăng tổn thất cột 
nước trong đó, có thể làm cho giảm áp lực ở cửa vào trạm bơm thứ hai. 
Trị số giảm áp lực này có đạt đến mức không cho phép hay không, ta 
cũng không thể biết trước được, để ngăn ngừa trường hỢp này, ngay 
trước trạm bơm thứ hai người ta đặt một tháp nước áp lực. Lúc ngẫu 
nhiên tăng lưu lượng thì một phần nước từ tháp sẽ bổ sung vào ống làm 
cho áp lực nước Ở cửa vào máy bơm hai tăng lên, ngược lại, khi giảm lưu 
lượng thì một phần nước từ Ống sẽ vào tháp làm giảm bớt áp lực ở cửa 
vào máy bơm thứ hai. 


Đường đặc tính chung của hai trạm bơm nối tiếp được chỉ dẫn ở Hình (6 
- 12,b). Dùng đường 4 ta dễ dàng xác định lưu lượng và cột nước đối với 
bất kỳ cột nước địa hình nào tương ứng với mực nước trong bề. Ví dụ 
ứng với cột nước địa hình H ta xác định được điểm công tác A, lưu 
lượng của các máy bơm QA và cột nước chung HA. 


Bây giờ ta xem xét sự làm việc của ba trạm bơm ghép song song ( Hình 6 
- 13 ) có cột nước địa hình không lớn, cột nước do các trạm tạo ra bị tổn 
hao nhiều để khắc phục 


tổn thất cột nước do đường Ống quá dài. Ở cuối các đoạn Ống áp lực của 
trạm bơm số một và số hai người ta đặt tháp nước áp lực, tháp được 
thông với Ống qua van ngược chiều, van này đóng khi chế độ làm việc 
của các trạm Ở trạng thái bình thường. Khi ngắt sự cố trạm số hai ( hoặc 
số ba ), áp lực Ở cửỬa vào cỦa nó tăng vượt quá áp lực trong tháp, cửa van 
ngược sẽ tự động mở đưa một phần nước vào tháp để giảm bớt áp lực 
cưa vào . 


Hình 6 - 13. Sơ đồ ghép nối tiếp ba trạm bơm. 


CÁC MÁY BƠM LÀM VIỆC TRONG MẠNG ĐƯỜNG 
ONG. 


Hệ thống đường Ống có một điểm phân nhánh đặt tại một trạm bơm là 
một mạng đường Ống. Ta nghiên cứu sự làm việc của dạng cấp nước 
này thông qua sơ đồ mạng gồm có hai đường Ống có chiều dài khác nhau, 


đưa nước lên hai đài P1 và P2 có cao độ mực nước khác nhau ( xem Hình 
Šz:14 7 


si, 


Hình 6 - 14. a) Sơ đồ mạng cấp nước lên hai đài; Đường đặc tính b) 
1 - HôI - Q; 2 - Hô2 - Q; 3 - đặc tính chung Hô1+2 - Q; 4 - Q- H. 


Cột nước địa hình của ống 1 là Hđ1, của đường Ống 2 là Hđ2 . Đường 
đặc tính tổng (đường 3 ) được vẽ theo nguyên tắc làm việc song song. 
Điểm công tác chung là A với lưu lượng QA, lưu lượng trên ống 1 là 
QA1, trên ống 2 là QA2; QA = QA1 +QA2. 


Trên hình ( 6 - 15 ) là sơ đồ mạng đường ống cấp nước cho các điểm lấy 
nước C và D. Cao độ điểm B nơi phân nhánh bằng cao độ điểm A. Cao 
độ điểm B cao hơn điểm C và hai điểm này cao hơn điểm B. Trên sơ đồ 
b) : Đường đặc tính ống AB là đường 5, đường đặc tính ống BD là 
đường 1, đường đặc tính ống BC là đường 2, cộng hoành đỘ tương ứng 
của hai đường 1 và 2 là đường 4. CỘng tung đỘ tương ứng của hai đường 
4 và 5 ta được đường đặc tính của mạng ( đường 3 ) . ĐƯờng 6G là đặc 
tính máy bơm. Ta xác định được điểm công tác của máy bơm là A, tương 
ứng lưu lượng QA, cột nước HA. 


8) 


Hình G - 15. 


Cột nước ở điểm B nhỏ hơn ở điểm A một đoạn bằng AB, lưu lượng 
tương Ứng trong ống BD, BC là QD và QC và QA = QD + QC. Vì cột 
nước do bơm sinh ra để cấp nước đến C và D đã tiêu hao vào việc nâng 
cột nước HC và HD và khắc phục tổn thất cột nước trong các đường Ống 
đến các điểm nầy do vậy áp lực sau các điểm này bằng không, nghĩa là 
nƯỚc sẽ tràn ra ngoài không khí. Như vậy, lưu lượng ở C và D phụ thuộc 
vào cao đỘ các điểm lấy nước và sức kháng thủy lực của đường Ống, bao 
gồm cả sức kháng của các cửa van trên Ống. Bởi vậy tiến hành điều 
chỉnh cửa van cũng thay đổi sức kháng thủy lực. Để tránh làm phức tạp 
việc vẽ đường đặc tính tổng của các đường Ống cấp nước vào các điểm 
lấy nước, thường coi rằng lưu lượng ở các nút của mạng Ống là cố định, 
không phụ thuộc vào áp lực. Khi đó lưu lượng của máy bơm bằng tổng 
lưu lượng Ở các nút. Và điều này chỉ đúng trong điều kiện áp lực ở các 
nút bằng hoặc lớn hơn áp lực cần thiết để lấy được nước bình thường Ở 
các điểm lấy nước, cột nước thừa sẽ được tiêu hao trong các thiết bị 
điều chỉnh ống. 


Trong thực tế việc ghép máy bơm và đường Ống rất đa dạng và phải vận 
dụng những cách đã biết ở trên trong những điều kiện cụ thể để giải 
quyết những yêu cầu gặp phải trong nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống 
yêu câu. 


Các loại máy bơm khác 
Phần này trình bày về các loại máy bơm khác 


CÁC LOẠI MÁY BƠM KHÁC. 


Trong chương II chúng ta đã đề cập về máy bơm cánh quạt, là loại máy 
bơm được dùng phổ biến trong tưới tiêu nông nghiệp, Ở chương này 
chúng ta tìm hiểu thêm một số loại máy bơm khác được dùng trong nhiều 
lĩnh vực khác mà cả trong nông nghiệp cũng có khi phải dùng đến. 


BƠM PITTÔNG VÀ PITTÔNG TRỤ. 


Căn cứ vào cấu tạo và hoạt động của bơm pittông chúng ta có thể chia 
chúng thành các loại: bơm pittông tác dụng đơn và bơm pittông tác dụng 
kép, bơm sai động, bơm pittông quay ... Trong đó nếu căn cứ vào cấu tạo 
của pittông lại có thể phân hai loại là pittông thường ( Hình 7 - 1,a và 7 - 
2, a) và pittông trụ ( Hình 7-1,b ). Bơm pittông bơm được lưu lượng nhỏ 
( từ 0,01 ...250 m3/h ) nhưng cột nước cao (từ 0,25 ...250 at). 


BƠm pittông tác dụng đƠn. 


Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của loại bơm này thể hiện ở Hình ( 7 - 
1,a ): Pittông 2 tịnh tiến qua lại trong xi lanh 1 nhờ cơ cấu động gồm trục 
O, biên 5 và thanh truyền 4, con trượt. Dung tích xi lanh nằm giữa hai 
điểm chết của pittông bằng dung tích chất lỏng trong mỗi lần hoạt động 
của pittông ở điều kiện lý thuyết ( không có tổn thất dung tích ) Khi 
pittông chuyển động sang phải thì van 8 đóng, van 7 mở, chất lỏng từ bể 
hút 11 hút lên lòng xi lanh. Khi pittông đến điểm chết bên phải thì hoàn 
thành quán trình hút. Sau đó pittông chuyển động ngược lại thì van 7 
đóng, van 8 mở, chất lỏng được đẩy lên bể 10. Pittông đến điểm chết 
trái thì quá trình đẩy hoàn thành. Như vậy cứ mỗi vòng quay của trục O 
thì bơm thực hiện được một chu trình hút và đẩy. Khi trục O quay một 
ĐÓC 


Hình 7 - 1. Sơ đồ máy bơm pittông tác dụng đơn. 

a) Bơm pittông thường: 1- xi lanh; 2- pittông; 3- cán pittông. 

b) Bơm pittông trụ: 1- buồng công tác; 2- pittông trụ. 

thì pittông dịch được mỘt quãng S = § (1 - COS ) l(1-cos ); trong đó r 
- bán kính quay, l - đỘ dài thanh truyền; dẫu cộng khi pittông tịnh tiến từ 


trái sang phải, dấu trừ khi 


ngược lại. TỪ hai tam giác BAK và OKA ta có lsin =rsin và đặtr/l= ta 
CÓ : 


S=r(†1-cos 2.sin2 J(T) 
Trường hợp thanh truyền có nằm ngang thì = 0; khi đó ( * ) trở thành: 
S=T(1scos )(”) 


CƠ cấu culit 13 đáp ứng điều kiện ( ** ) ( Cơ cấu 13 chỉ dùng cho máy 
nhỏ ). TỪ ( ** ) tính được vận tốc của pittông: 


_ d5 __ dsS li”: -- ¬ 
Vi dịp ỆS ni ho 0e 9n v VU SIP1H J 6201 


Gia tốc của pittông a là: 


_.. .. 6... 
4ÿ Thông t^“cos (7-2) 
Khoảng cách hai điểm chết là S (m) gọi là khoảng chạy của pittông, 
đường kính trong của xi lanh là D (m), số vòng quay của trục chính là n 
(v/ph). Vậy lưu lượng lý thuyết của bơm pittông tác dụng đơn là: 


QI = “2”; (m3/s )( 7 - 3) 


Pittông thuờnwg có dạng tấm tròn có kích thước đường kính ngoài lớn 
hơn chiều dài nhiều lần, còn pittông trụ có đường kính ngoài nhỏ hơn 
chiều dài của nó. 


BƠm pittông tác dụng kép. 


2 "| XỔ 
nai T=[ › | ca 
_ " _ 


a5 


Hình 7 - 2. Sơ đồ máy bơm pittông tác động kép 


a) Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của pittông tác động kép. 
b) Đồ thị lưu lượng lý thuyết của pittông tác động đơn và tác động kép 


BƠm pittông tác dụng kép có dạng ( Hình 7 - 2,a ). Khi pittông chuyển từ 
trái sang phải thì phía trái thực hiện quá trình hút, phía phải thực hiện quá 
trình đẩy và ngược lại. Như vậy với mỗi vòng quay của trục chính thì 
bơm thực hiện được hai lần hút và hai lần đẩy. Lưu lượng lý thuyết của 
bơm này theo công thức: 


2E-ƒ).S.n 
Q¡= Œ— 0:8" ( m3/s )(7 - 4) 
Trong đó E, f - diện tích tiết diện ngang trong của xi lanh, diện tích tiết 
diện ngang của cần pittông ( m2 ); S- quảng đường của pittông (m);n- 
vòng quay trục chính ( v/ph ). 


Nhược điểm của loại bơm này là chiều dài lớn, lực ép của pittông lên hai 
phía khác nhau, hộp chèn kín phức tạp và hay hỏng, nhiều van. Tuy nhiên 
ưu điểm chính của nó có năng suất cao hơn loại tác dụng đơn, dòng chất 
lỏng ít biến động hơn (xem Hình 7 -2,b). Nếu bỏ qua tiết diện ngang của 
cần pittông ( f ) thì từ công thức (7 - 4) có thể coi lưu lượng của bơm tác 
động kép gấp đôi bơm tác dụng đơn ( công thức 7 - 3 ). Trong thực tế bao 
giỜ cũng có tổn thất dung tích do van không đóng kịp thời hoặc không 
kín, do hộp đệm không tốt ... do vậy lưu lượng thực tế sẽ nhỏ hơn trị số 
lý thuyết tính Ở trên. 


BƠm pittông trụ sai động. 


Hình 7 - 3. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động bơm trụ sai động. 


Về cấu tạo bơm pittông trụ sai động gần giống bơm pittông tác dụng kép 
nhưng lưu lượng mà nó hút, đẩy trong mỗi chu kỳ lại giống bơm tác 
dụng đơn ( Hình 7 - 3 ). Khi pittông chuyển động sang phải, chất lỏng từ 
khoang B chảy vào ống đẩy với thể tích V1 V1= Ÿ#(D — đỶ)..S, khoang 


A hút chất lỏng với thể tích V2 = #” ,ÿ .Trong đó: D, đ là đường kính 
pittông và đường kính cần ( m); S - quảng chạy của pittông (m) . Khi 
pittông chuyển từ phải về trái, chất lỏng chảy vào khoang B với thể tích 
V1 và đẩy vào ống đẩy thể tích ( V2 - V1). Vậy mỗi chu kỳ bơm hút và 
đẩy được chất lỏng lúy thuyết: 


Q¡ = PỆ”...; ( m3/s )( 7 - 5) 


Đối vơi loại bơm này, nếu tiết diện ngang của cán pittông f bằng 0,5 tiết 
diện ngang của pittông F thì lượng chất lỏng chảy vào ống đẩy khi 
pittông chuyển động sang phải hay sang trái đều bằng nhau, động cơ chịu 
tải đều. Bơm pittông trụ sai động được dùng với lưu lượng nhỏ và vừa, 
cột áp không lớn. 


BƠm pittông cần ( Hình 7 - 4 ) 


Hình 7 - 4. Sơ đồ máy bơm pittông cần. 

a) Bơm kết cấu thường: b) Bơm sai động. 

1- ống hút; 2- xi lanh; 3- pittông: 4 - đĩa ; 5- cần ; 6 - ống đẩy; 7 - trụ. 
Để nâng nước từ giếng người ta dùng máy bơm pittông cần kết cấu 
thông thường hoặc loại sai động. Loại máy bơm pittông cần kết cấu 


thông thường ( Hình 7 - 4,a ) hoạt động nhƯ sau: Khi nâng pittông lên, van 
đẩy KH đóng lại, còn van hút KB mở đưa nước vào xi lanh, đồng thời 


đưa nước vào ống đẩy 6. Khi hạ pittông xuống, van KB đóng, còn van 
KH mở đưa nước vào không gian trên pittông, trong thời gian này lối 
nước vào 6 bị đóng. Máy bơm làm việc giống như máy bơm pittông tác 
dụng đơn. Máy bơm pittông cần sai động ( Hình 7 - 4,b ) phần trên có trụ 
7 đường kính lớn hơn đường kính của cần 


Khi nhấc pittông, lượng nước chảy vào ống đẩy 6 bằng ( E - f ).S, ( Ở đây 
f là diện tích của tiết diện trụ ), còn thể tích nước hút qua van KB là FS. 
Khi hạ trụ 7 xuống, nước sẽ được đẩy vào ống đẩy 6 một lượng bằng 
fS. Như vậy, sau hai lần dịch chuyển thể tích nước mà bơm cấp được 
cho ống là V = ES. 


BƠm pittông quay. 


Bơm píttông quay là loại có cột áp rất cao và có hai loại bơm pittông quay 
hướng kính và pittông quay hướng trục, dùng trong công nghiệp, nguyên 
tắc hoạt động của nó để đơn giản ta lấy loại bơm pittông quay hướng 
kính để mô tả ( Hình 7 - 5, ). 


> 

“` 

^ 

ế 
N 


v.v, 
<bÓ 
L2 


»⁄ X 


p) 


Hình 7 - 5. Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của bơm pittông quay. 


Phần cố định của bơm này gồm vành trụ 1 và vách ngăn 4. Phần quay 
gồm rô to 5 có tâm quay lệch tâm e với trục của vành trụ1, các pittông 2 
dịch chuyển trong các rãnh ( các xi lanh ) của 5, ống lót 3 ép vào 5 và có 
thể thay thế khi bị mòn. Khi rô to 5 quay theo chiều kim đồng hồ thì các 
pittông 2 cũng quay theo, đồng thời tịnh tiến qua lại trong xi lanh tạo ra 
qúa trình hút và đẩy chất lỏng. Vách ngăn 4 đứng yên. Không gian trong 
ống lót 3 chia làm hai phần: phần trên vách 4 là cửa hút, phần dưới là cửa 
đẩy của bơm. Khi pittông đến phần trái của đường C-C là vừa hoàn 
thành quá trình đẩy và bắt đầu quá trình hút, còn khi đến vị trí bên phải 
thì ngược lại. Quảng chạy của mỗi pittông là S = 2e. Bơm này có ưu 
điểm là tạo cột áp rất cao, có thể đạt đến 350 at khi vòng quay lớn n = 
6500 v/ph ( dùng trong các động cơ máy bay ) và lưu lượng đồng đều; 
nhược điểm chính của nó là cấu tạo phức tạp và lưu lượng nhỏ ( từ 0,2 
... 25 m3/h ). 


MÁY BƠM RÔ TO VÀ BƠM XOÁY 


BƠm rô to. 


Khác với bơm pittông, bơm rô to hút và đẩy chất lỏng nhờ chuyển động 
quay bộ phận công tác của nó. Có nhiều loại máy bơm rô to, Ở đây ta chỉ 
nghiên cứu bơm bánh răng, bơm trục vít, bơm vòng nước và bơm xoáy. 


BƠm bánh răng 
( Hình 7 - 6). 


Bơm bánh răng có lưu lượng từ 0,2 ... 140 m3/h và áp lực từ 4... 25 at. CƠ 
cấu quay của nó có số bánh răng bằng 1, 2 hoặc lớn hơn hai. Hình 7 - 6 là 
loại có hai bánh răng, trong đó bánh 1 là bánh dẫn động được nối với trục 
động cơ, truyền chuyển động quay cho bánh bị dẫn 4. Các rãnh của bánh 
xe 1 và 4 đưa chất lỏng tỪ vùng hút 5 về vùng đẩy 3. Ưu điểm của bơm 


bánh răng là cấu tạo đơn giản, nhược điểm là gây rung động và tiếng Ổn. 
Nó dùng bơm chất lỏng sạch, nhiệt độ không quá 2500C, hay dùng nhất 
là để bơm dầu. Lưu lượng thật của bơm này có thể tính theo công thức 
sau đây của T.M. Bac: 

Q=2 dDmbn/60;(1/s)( 7 - 6). 

Trong đó d - hiệu suất dung tích, lấy từ 0,8... 0,9. 

D - đường kính chia của hai bánh răng ( dm ). 

m - mô dul của răng ( dm ). 


b - chiều rộng bánh răng ( dm ) 


n - vòng quay ( v/ph ). 


Hình 7 - 6. Sơ đồ cấu tạo và hoạt động của bơm bánh răng. 


BƠm trục vít. 


Bơm trục vít có lưu lượng từ 0,3 ... 800m3/h, áp lực từ 0,5... 25 at. Bơm 
này làm việc êm, ổn định, tuổi thọ cao. Vì vậy nó được dùng rộng rãi 


trong các máy ép thủy lực. Nhược điểm của nó là khó chế tạo vì đòi hỏi 
độ chính xác cao, khó sỮa chỮa phục hổi. 


2722222244 
 .2222/2727:722222. 
vn SN <<] 


X3 22/7 
bi Số 


⁄zZ 


¬— 
ST LG SsxsIÊN 
2 NỸ 
—— ki 


3) 


Hình 7 - 7. Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của bơm trục vít. 


a):1- vỎ; 2- giá đỠ; 3- cửa hút; 4- xi lanh; 5- trục vít; 6- trục cacđăng: 7,8- 
khớp nối; 9- hộp đệm kín; 10- đệm kín; 11- hộp chèn; 12- Ống lót; 13- 
thân ổ đỡ; 14,16- ổ bi; 14- trục chính. b) bơm hai trục vít: 1- bánh dẫn 
động: 2- bánh bị dẫn; 3- thân bơm. 


Bơm một trục vít ( Hình 7 - 7,a ) bơm này có ưu điểm là bơm được cả 
dung dịch đặc như bùn, mật, đường, hoa quả nghiền ... Chính vì vậy nó 
được dùng rộng rãi trong công nghiệp hóa, thực phẩm ...Ngoài ra ta còn 
có bơm 2 trục vít (Hình 7-7,b ) hoặc 3 trục vít. 

Lưu lượng thật của bơm được tính theo công thỨc sau: 

Q= si.1(D} — đ2).t.n.h; (1s )(7 - 7 ) 

Trong đó: D, d- đường kính đỉnh và chân của trục vít nằm giữa, dm ; 

t - bƯỚc vít, dm; 


n- sỐ vòng quay, v/ph; 


h = 0,6... 0,95 - hiệu suất chung của bơm. 


Từ công thức ( 7 - 7 ) ta thấy muốn thay đổi Q của bơm vít chỉ có cách 
thay đổi n. 


BƠm vòng nƯỚc. 


Hình 7 - 8.Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc bơm vòng nước. 


Bơm vòng nước thuộc loại bơm thể tích. Nó thường dùng để tích nước 
trước khi khởi động máy bơm li tâm có hS dương, hoặc để hút khí duy trì 
một độ chân không nào đó trong thiết bị. ĐỘ chân không nó tạo được từ - 
0,8... - 0,9 át. BXCT của máy bơm này đặt lệch tâm với tâm vỏ trụ. 
Nguyên tắc hoạt động của nó như sau: Đầu tiên đổ nước vào trong trụ ( 
khoảng chừng một nửa ). Khi bánh xe quay, nước sẽ bắn ra chu vi vỎ trụ 
tạo thành một vòng nước 7. Vòng nước này phần trên tiếp xúc với đỉnh 
ống lót C của BXCT, phần dưới của Ống lót tạo thành các ngăn không khí 
1, 2, 3, 4, 5, 6. Các ngăn 1, 2, 3 là ngăn hút; các ngăn 4, 5, 6 là ngăn đẩy. 
Khi BXCT quay theo chiều kim đồng hồ thì thể tích các ngăn tăng dần, 
trong nó chân không được tạo thành, hút không khí từ ống hút qua khe 
cửa lưỡi liềm A vào khoang. Đồng thời thể tích các ngăn 4, 5, 6 giảm 
dần, không khí từ chúng bị đẩy qua cửa ra dạng lưỡi liềm B vào ống đẩy. 
Khi BXCT quay, một phần nước bị đẩy vào ống đẩy , do vậy để duy trì 


vòng nước cần cần liên tục bổ sung đủ nước cho bơm, đồng thời cũng 
cần tản nhiệt cho bơm khi nó hoạt động. 


Lưu luợng không khí hoặc øa được bơm khi nhúng cánh BXCT sâu vào 
vòng nước một đỘ sâu a và đỉnh trên của Ống lót tiếp xúc với vòng nước 
sẽ là: 

T|(Dìị— 2a)? T— Dệ] — Z(l¡ — a).s 


Q={ ñ 
bàn hụ 


m;(m3⁄s )(7 - 8) 


Trong đó: D1, Do- đường kính BXCT và đường kính Ống lót C, m; 
Z- số cánh BXCT; b- bề rộng cánh , m; 

s,l1- bể dày và chiều dài cánh , m; 

n - vòng quay, v/ph; 


h„- hiệu suất dung tích , bằng 0,7 ... 0,8. Hiệu suất chung của máy bơm 
chân không vòng nước rất thấp (0,2... 0,3 ). 


BƠm cánh trượt. 


BƠm rô to cánh trượt thường có lưu lượng từ 0,25 ... 20 m3/h, áp suất từ 
1,5... 10 at. Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của bơm này thể hiện ở 
Hình 7 - 9. 


Hình 7 - 9. Nguyên lý cấu tạo và hoạt động bơm rô to cánh trượt 


Hoạt động của bơm rô to cánh trượt nhƯ sau ( Hình 7 - 9,a ): Khi rô to 
quay với vòng quay đủ lớn để các cánh 1 dưới tác dụng của lực li tâm tì 
sát cạnh ngoài vào mặt trụ của stator 4 có lệch tâm với rôto 3 là e. Các 
cánh 1 vừa quay theo rôto 3 vừa dịch chuyển qua lại trong rãnh 2 của rôto 
3. Khi cánh 1 bắt đầu rời vị trí I thì quá trình hút bắt đầu. Cánh 1 đến vị 
trí II rồi II thì quá trình hút của mỗi khoang a nằm giữa hai cánh đã hoàn 
thành. Khi cánh rời vị trí III thì quá trình đẩy bắt đầu kết thúc khi cánh 
đến vị trí IV. 


Lưu lượng thực tế của bơm sẽ là: 


Q= =_ hạ; (1⁄s)(7-9) 


Trong đó: R- bán kính vỏ, dm; 
b, - bề rộng và bề dày cánh, dm; 
e- đỘ lệch tâm, dm; 


Z- số cánh; q- hiệu suất dung tích bằng 70... 95%. 


Máy bơm xoáy. 


Máy bơm xoáy bơm được lưu lượng từ 1 ... 50 m3/h, cột nước từ 25... 
100 m. Hình 7 - 10 dưới đây trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động 
của máy bơm xoáy: 


Hình 7 - 10. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm xoáy. 


Cấu tạo của bơm xoắn có phần giống bơm li tâm, tuy nhiên nguyên lí 
làm việc lại khác, chúng dùng ma sát để hút, nén và đẩy chất lỏng. Bánh 
xe công tác của bơm xoáy có các cánh phẳng hướng kính 2 tạo nên những 
rãnh guồng 5. Bao quanh chu vi BXCT là rãnh dẫn vòng 3 bị chia cắt cửa 
vào và ra bởi vách ngăn. Khi BXCT 1 quay các phần tử chất lỏng bị cuốn 
vào rãnh guồng 5, nhận thêm năng lượng, rồi lại bị lực li tâm đẩy văng 
trở lại vòng dẫn 3, tiếp đến lại bị cuốn vào rãnh guồng động để nhận 
thêm năng lượng mới ... Quá trình cứ lặp đi lặp lại trên toàn đoạn đường 
đi của chất lỏng tạo nên dòng chuyển động xoáy. Bởi vậy so với bơm li 
tâm có cùng đường kính BXCT và cùng vòng quay cột nước do bơm xoáy 
tạo ra tăng lên 2 đến 4 lần. Cột nước của bơm xoáy được tính theo công 
thức sau: 


H= u2/2g;(m)(7 - 10) 
Trong đó: là hệ số cột nước, bằng 3,3... 4,5; 


u= Dn/60 là vận tốc theo, m/; 


D đường kính bánh xe công tác, m; 
n là vòng quay BXC TT; v/ph. 


Do bị tổn hao do ma sát lớn nên hiệu suất của loại máy bơm này thấp = 
25... 48%. 


MÁY BƠM TIA 


Máy bơm tia thuộc loại bơm ma sát. Nguyên lý làm việc của nó là dùng 
một nguồn tia chất lỏng bên ngoài, gọi là chất lỏng công tác, truyền động 
năng của nó để kéo chất lỏng cần bơm. Hình 7 - 11 trình bày nguyên tắc 
cấu tạo và làm việc của bơm tia. Nguồn chất lỏng công tác được lấy ở 
trên cao, dẫn theo Ống 2 qua vòi phun 5 đưa vào buồng hỗn hợp 7, cung 
cấp năng lượng để hút nước cần bơm từ bể hút 4 qua ống hút 1, đẩy 
nước lên bể tháo 3. Trong vòi 5, tốc độ chất lỏng công tác và động năng 
tăng, còn thế năng và áp năng bị giảm. Khi tốc độ đạt tới trị sỐ xác định 
thì áp suất trong buồng hút 6 giảm nhỏ hơn áp suất không khí và xuất 
hiện chân không. Dưới tác dụng của chân không nước sẽ được hút lên từ 
bể 4 theo ống 1 vào buồng hút 6 rồi buồng hỗn hợp 7. Ở trong buồng 
hỗn hợp, dòng chất lỏng công tác và dòng chất lỏng cần bơm trộn vào 
nhau, khi đó chất lỏng công tác truyền một phần năng lượng của mình 
cho chất lỏng cần bơm. Sau đó dòng chất lỏng hỗn hợp chuyển vào 
đoạn khuếch tán 8, tại đây vận tốc dòng chảy giảm dần và cột nước tĩnh 
tăng, dòng chất lỏng được đưa lên bể 3. 


Hình 7 - 11. Sơ đồ thiết bị bơm tia. 


Nếu bỏ qua tổn thất cột nước thì công suất tiêu phí của bơm tia để bơm 
nước từ bể 4 lên bể 3 là: 


N= øpQpH:(7 - 11) 

công suất hữu ích là: 

Nhi = Q H(7-12) 

Trong đó : Qp - lưu lượng của chất lỏng công tác, m3⁄5; 
Q- lưu lượng của bơm tia, m3⁄5; 

H1 - cột nước công tác, m; 

H - chiều cao nâng, m; 


p - trọng lượng riêng của chất lỏng công tác, kN/m3. 


Hiệu suất của máy bơm tia khi chất lỏng công tác và chất lỏng cần cùng 
là nƯỚc : 


=Q.H/(Q,;H1)(7- 13). 


Tỷ số giữa lưu lượng của chất lỏng cần bơm và chất lỏng công tác, gọi 
làhệ số pha trộn =Q /Q;, còn tỷ số giữa chiều cao nâng chất lỏng và 
cột nước công tác gọi là hệ số cột nước = H/ H1. Vậy hiệu suất của 
máy bơmtia = . ThƯờng hiệu suất máy bơm tiêu rất thấp, từ 15... 
25%. 


Lưu lượng chất lỏng công tác qua vòi phun 5 là: 
QOM/](EM°1) 142) 


Bơm tia được sử dụng rộng rãi để bơm nước từ các hố đào, dâng và vận 
chuyển bùn 


quặng, tháo nước trong thi công, tháo nước mưa, tách khí trong Ống hút 
bơm li tâm trước khi khởi đông bơm li tâm. Ưu điểm chính của máy bơm 
tia là kết cấu đơn giản, kích thước nhỏ, an toàn. Nhược điểm của nó là 
hiệu suất rất thấp và cột nước công tác có áp lực cao. 


MÁY BƠM DÂNG BẰNG KHÍ NÉN. 


Máy bơm dâng bằng khí nén, còn gọi là bơm sục khí, có thể dâng nước 
từ các lổ khoan. Loại bơm này được sử dụng rộng rãi hơn cả là bơm 
nước chứa bùn cát tỪ các lổ khoan trước khi đặt đặt máy bơm nhúng li 
tâm, hoặc dâng nước từ lỗ khoan nếu có yêu cầu tách ga khỏi nước. 
Nguyên tắc hoạt động của bơm này là dùng quy tắc bình thông nhau. 
Hình 7 - 12, mô tả về cấu tạo của máy bơm sục khí. Khí nén được dẫn 
theo ống theo Ống 4 vào miệng phun 2 vào Ống dâng 3. Trong Ống 3 nước 
và khí nén tạo nên hỗn 


Hình 7 - 12. Bơm sục khí. Hình 7 - 13. Bơm nƯỚc va. 

hợp khí và nước ( nhũ tương ). Hố khoan đầy nước và ống dâng đầy hỗn 
hợp khí và nước tạo thành những bình thông nhau. Vì tỷ trọng của hỗn 
hợp nhỏ hơn tỷ trọng nước, do vậy nước đẩy hỗn hợp lên mặt nước, đó 


cũng chính là nguyên tắc làm việc của loại máy bơm này. Nhũ tương khí 
nước theo đường Ống sẽ được dâng lên độ cao Hạn, nếu : 


g.h = gih(Hạn + h)(7 - 15 ) 
Trong đó: g,guplà trọng lượng riêng của nước và của hỗn hợp, N/m3; 
h là độ ngập sâu của miệng phun dưới mực nƯớc động, m 


Như vậy có nghĩa là chiều caodâng nước phụ thuộc vào quan hệ tỷ trọng 
nƯỚc, tỷ trọng hỗn hợp khí nước và đỘ sâu đặt miệng phun. 


Khi đạt đến mút ống 3, hỗn hợp sẽ vào bể 6, từ đây khí và nước sẽ được 
tách ra: phần nước sẽ theo Ống 5 đến nơi dùng, còn khí sẽ thải ra ngoài 


theo Ống 7. 


Từ (7 - 15 ) rút ra được g(H — Hạn) = gun”HH; ở đây H là đỘ sâu nhúng 
của miệng phun, mét. Cũng từ đây biến đổi tiếp, ta có kết quả: 


H= Hạn.g/(g — nh) = KHan, m;(7 - 16) 
Ở đây K là hệ số nhúng miệng phun, nó nói lên rằng H lớn hơn Öfạnbao 


nhiêu lần. Bảng sau đây cho ta quan hệ giữa K và hiệu suất của bơm 
nhúng theo Hạn. 


bộ) Chiều cao dâng của hỗn hợp fan, m 
20... 60... 90... 
<15 15... 30 60 90 120 
K 3,0... 21 %3 2c cài 2U lựy l7 vá 
2Ð 2 12 2,0 1,75 1,65 
0,59... 0,57... 0,54... 0,5... 0,41... 
0,57 0,54 0,5 0,41 0,40 


Đầu cuối của ống dâng cần thấp hơn miệng phun từ 3... 6 mét. 


Tiêu hao cần thiết của không khí goi là suất tiêu hao q( tính bằng m3), để 
dâng 1 m3 nước với hiệu suất và áp suất khí trời đã cho: 


_ H 
4E 2mg|đ-fa+ip/1g] (7 - 17) 


Công thức ( 7 - 17 ) nhận được trên cơ sở phân tích công tiêu hao trên 
máy nén để nén khí theo chu trình đẳng nhiệt. 


Hiệu suất của bơm dâng bằng khí nén tính theo công thức: 


h› = gQHạu/A. Ở đây Q là lưu lượng nước cần bơm lên độ cao Hạn, 
m3/s. A là năng lượng khí nén Ở từ cửỬa ra miệng phun vào Ống nâng, kW. 
Vậy lượng khí cần thiết để dâng lưu lượng Q trong điều kiện nhiết độ 
không khí 15... 200C là : 


W = d.Q/60, m3/ph (7 - 18) 


Khi nhiệt độ khác 15 ... 200C thì phải nhân thêm hệ số hiệu chỉnh k ( ở 
vùng trung Á Liên Xô cũ k = 1,2 ). 


Áp suất không khí cần cần thiết để nâng được nước là: p = 0,01(H- 
Hạn + ht), trong đó ht là tổn thất cột áp trong ống dẫn khí ở đoạn từ máy 
nén khí đến miệng phun, thường ht < 5m. 


Máy bơm dâng bằng khí nén có ưu điểm là đơn giản, an toàn, có khả 
năng dâng nước từ các hố đứng sâu. Nhưng nhược điểm của nó là hiệu 
suất rất thấp ( 20 ... 25 % ) và chỉ dâng được nước ở hố sâu, điều này gây 
nên yêu cầu đặt sâu ống dưới mực nước động. 


BƠM NƯỚC VA ( BƠM TA RAN ). 


Bơm nước va, đó là loại bơm lợi dụng hiện tượng nước va trong đường 
ống áp lực để bơm nước. Hình 7 - 13 thể hiện sơ đồ cấu tạo và nguyên 
lý hoạt động của loại máy bơm này. Để bơm nước từ nguồn 7 lên bể 6 ta 
đăt thiết bị bơm thấp hơn nguồn 7 một độ cao 


không dưới 1 mét và phải tháo qua bơm nước va một lƯu lượng lớn hơn 
lưu lượng cần bơm một vài lần. Trước khi máy bơm nƯỚc va làm việc, 
van trên đường ống cấp nước 1 đóng. Van tháo 2 do sức nặng bản thân 
hạ xuống và có thể xả nước từ ống cấp ra ngoài, van 3 đóng. Khi mở van 
trên Ống 1, dưới tác dụng của cột nước H1 nước từ nguồn 7 theo ống 
cấp 1 bắt đầu chảy ra ngoài trời qua van 2 với vận tốc tăng. Dưới tác 
dụng của áp lực thủy động bên dưới, van 2 được nâng lên làm ngừng 
dòng nước đang chảy ra ngoài. Vận tốc dòng nước trong Ống 1 đỘt nhiên 


giảm dẫn đến xuất hiện hiện tượng nước va thủy lực, kéo theo tăng áp 
đột ngột. Khi áp lực trong Ống cung cấp nước vượt quá áp lực trong 
buồng khí 4, nắp van 3 mở và nước tràn vào. Sau đó dưới tác dụng của áp 
lực dư, nước từ buồng không khí 4 theo ống đẩy 5 đẩy lên bể 6 với cột 
nước H2. Áp lực trong Ống cung cấp 1 bắt đầu giảm, van đẩy 3 bắt đầu 
đóng lại, nước từ nguồn theo đường Ống 1 lại qua van va đập 2 thoát ra 
ngoài, và quá trình lại lặp lại từ đầu ... Bơm nước va hoạt động tự động. 
Để an toàn làm việc của nó chiều dài Ống cung cấp nước 1 cần khoàng 
từ 5... 8 lần chiều cao cột nước HI. 


gH; 


Hiệu suất của máy bơm nước va thủy lực: h = QB, 


(7-19) 


Trong đó: q là lưu lương của bơm. m3⁄s, còn Q là lưư lượng công tác, 
m3/s. 


Hiệu suất của máy bơm nước va, lưu lượng q, lưu lượng nước công tác 
Q và tỷ số H2/H1 có liên quan với nhau theo bảng sau: 


H2/HI1 q/Q H2/H1 q/Q 

2 0,84 0,29 Ï2 0,43 0,034 
4 0,72 0,152 16 0,32 0,0196 
6 0,63 0,118 20 0,23 0,0112 
10 0,49 0,046 


Bơm nƯớc va có lưu lượng từ 5... 18 l/s và cột nước đến 150 mét. 


Trên đây đã trình bày thêm những loại máy bơm thông dụng trong thực tế 
của nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống, còn nhiều loại bơm khác chưa 
đề cập đến, người đọc có thể tìm hiểu thêm trong các tài liệu chuyên 
ngành khi gặp phải ứng dụng của chúng. 


Hệ thống công trình trạm bơm 
Phần này trình bày khái niệm chung về hệ thống công trình trạm bơm 


KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH 
TRẠM BƠM 


Hệ thống công trình trạm bơm là tổ hợp các công trình thủy công và các 
trang thiết bị cơ điện ... nhăm đảm bảo lấy nước từ nguồn nước, vận 
chuyển và bơm nước đến nơi sử dụng hoặc cần tiêu nước thừa ra nơi 
khác. 


Các thành phần công trình của hệ thống trạm bơm. 


Trên hình ( 1 - 3 ) ở cuối chương I đã trinh bày khái niệm về hệ thống 
một trạm bơm. Sau đây chúng ta hãy xét thành phần đầy đủ của một hệ 
thống trạm bơm, như Hình 8 -1 dưới đây để hiểu vị trí và công dụng của 
mỗi thành phần tạo nên hệ thống trạm bơm: 


ý 


\ 


\ 


Hình 8 - 1. Sơ đồ bố trí hệ thống các công trình trạm bơm. 


- Công trình cửa lấy nước 1, lấy nước từ nguồn ( lấy từ sông, hồ, kênh 
dẫn... BỆ 


- Công trình dẫn nước 2, có nhiệm vụ đưa nước từ cửa lấy nước về bể 
tập trung nước trước nhà máy bơm. Công trình dẫn nước có thể là kênh 
dẫn, đường ống dẫn hoặc xi phông. Trên công trình dẫn có thể có bể 
lắng cát 3, nếu có luận chứng thỏa đáng ; 


- Bể tập trung nước 4 nằm trước nhà máy bơm, nó có nhiệm vụ nối tiếp 
đường dẫn với công trình nhận nước ( bể hút ) cỦa nhà máy sao cho 
thuận dòng: 


- Công trình nhận nước 9 ( bể hút ) lấy nước từ bể tập trung và cung cấp 
nước cho Ống hút hoặc Ống tự chảy vào máy bơm ; 


- Nhà máy bơm 5, đây là nơi đặt các tổ máy bơm và các thiết bị phụ cơ 
điện ; 


- Đường Ống áp lực ( ống đẩy ) 6, đưa nước từ máy bơm lên công trình 
tháo 7; 


- Công trình tháo 7 ( bể tháo ) nhận nước từ ống đẩy, làm ổn định mực 
nước, phân phối nước cho kênh dẫn 8 hoặc công trình nhận nước . 


Thành phần các công trình của trạm, vị trí và hình thức kết cấu của chúng 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố như : mục đích sử dụng của trạm bơm, lưu 
lượng, cột nước, điều kiện tự nhiên ( địa hình nơi đặt, giao động mực 
nước thượng hạ lưu, lượng dòng chảy rắn, điều kiện địa chất công trình, 
tình hình vật liệu địa phương ), việc cung cấp kỹ thuật thi - công xây lắp 
..V.v.. mà quyết định. Ví dụ, khi dòng nước ít bùn cát hoặc độ lớn hạt 
không nguy hiểm cho máy bơm thì không cần xây bể lắng cát, khi cột 
nước cần bơm rất thấp, mực nước bể tháo rất ít giao động thì có thể 
không cần xây ống đẩy mà xây bể tháo liền vào sát nhà máy ..v.v.. 


Phần loại trạm bơm 


Việc phân loại trạm bơm có rất nhiều cách dựa vào các căn cứ sau: 


Phân theo mục đích sử dụng của trạm bơm: 


- Trạm bơm tưới, mục đích làm việc của nó là cung cấp nước tưới cho 
nông nghiỆp ; 


- Trạm bơm tiêu, mục đích của nó là đưa nước thừa vào vùng nhận nước 
tiêu ; 


- Trạm bơm tháo nước,nhằm chuyển nước mưa,nước sinh hoạt và nước 
công nghiệp; 


- Trạm bơm cấp nước nông thôn, nhằm cấp nước cho các hộ dùng nước 
nông thôn; 


Phân loại theo sơ đồ bố trí hệ thống các công trình của trạm: 

- Bố trí kết hợp hay riêng biệt giỮa nhà máy và công trình lấy nước ; 

- Bố trí kết hợp hay riêng biệt giỮa nhà máy với công trình tháo nƯỚc ; 
- Bố trí toàn khối. 

Phân loại theo sơ đồ bố trí kết hợp hay riêng lẻ với công trình lấy nước : 
- Nguồn cấp nước là sông, ta có: 

+ Bố trí kết hợp bên bờ sông ( xem Hình 8 - 2,a ). 

+ Bố trí riêng biệt bên bờ sông ( xem Hình 8 - 2,b và 8 - 4,b). 

+ Bố trí kết hợp ở lòng sông ( xem Hình 8 - 4,a ). 

+ Bố trí riêng biệt, cửa lấy nước ở lòng sông ( xem Hình 8 - 3 ). 

- Nguồn cấp nước là hồ chữa, ta có: 


+ Bố trí kết hợp ở thượng lưu hồ chứa ( xem Hình 8 - 5 ). 


+ Bố trí riêng biệt ở hạ lưu hồ chứa ( xem Hình 8 - 6 ). 
+ Bố trí kết hợp ở giữa thân đập ( xem Hình 8 - 7 ). 

- Nguồn cấp nước là kênh chính, ta có: 

+ Bố trí kết hợp ( xem Hình 8 - 8 ); 

+ Bố trí riêng biệt ( xem Hình 8 - 2,b ). 

Phân loại theo quy mô lưu lượng và cỘt nƯỚớc : 


- Trạm bơm nhỏ ( lưu lượng trạm :Q_ 1 m3⁄s ); trạm trung bình (1 < Q 
10 m3/s ); trạm lớn ( 10 m3/s<(Q_ 100 m3/s ) và trạm cực lớn ( Q > 100 
m3⁄s ). 


- Trạm bơm cột nước thấp(H_ 20 m); trạm cột nước trung bình ( 20 < 
H 60m); trạm cột nước cao ( H > 60 m ). 


Ngoài các cách phân loại đã nêu ra ở trên còn nhiều cách phân loại khác, 
ví dụ căn cứ theo sự bố trí giỮa nhà máy và bể tháo phân ra bố trí tách 
biệt hoặc kết hợp ..v.v.. 


Một số lời khuyên về việc bố trí công trình trạm bơm. 


Khi nghiên cứu thiết kế hệ thống trạm bơm cho nhu cầu cải tạo đất và 
cấp nước nông thôn, điều trước tiên cần giải quyết hai nhiệm vụ: Xác 
định tuyến công trình và xác định tỐi ưu số lượng trạm bơm và vị trí đặt 
các trạm. Để giải quyết những nhiệm vụ này có thể dựa vào những kinh 
nghiệm sau đây: 


- Tùy thuộc vào điều kiện địa hình, chiều dài công trình dẫn nước và địa 
điểm của các kênh dẫn nước tưới và cấp nước nông thôn của vùng, có 
thể xây dựng một hoặc 


vài bậc trạm, nghĩa là một hoặc vài trạm bơm. Số lượng bậc cần được 
quyết định theo 


tiêu chuẩn tính toán kinh tế - kỹ thuật. Khi các chi phí quy đổi cân bằng 
giữa các phương án thì người ta ưa chọn phương án có số bậc nhỏ nhất; 


- Để giảm khối lượng công tác và giá thành xây dựng, chiều dài của 
tuyến trạm cần ngắn nhất. Các trạm bơm đầu mối cố gắng đặt gần khu 
tưới ( hoặc khu tiêu ). Các công trình thỦy công của trạm, các kênh dẫn 
chính, đường xá và đường tải điện cần phải xây dựng trên các phần đất 
không sử dụng được đối với việc sản xuất nông nghiệp. Cần chú trọng 
đến công tác phòng hỘ rừng. Các công trình dạng tuyến, mong muốn bố 
trí theo ranh giới ruộng luân canh, dọc đường và tuyến tải điện hiện 
hành. 


- Nếu không có nhu cầu đặc biệt thì không cho phép xây dựng các công 
trình thủy công trên vùng có khoáng sản, trong vùng cactƠ, vùng sụt lỞ, 
vùng có thác nước ... 


- Khi nguồn nước có các hạt rắn lơ lửng với đường kính hạt từ 0,25... 
0,5 mm thì nên xây dựng bể lắng. Vị trí bể lắng đặt khoảng giỮa công 
trình lấy nước và nhà máy Đối với phù sa, đường kính hạt rắn nhỏ không 
có nguy hại cho máy bơm thì nên thiết kế kênh dẫn mang phù sa bón 
ruộng. Nên bố trí kết hợp cửa lấy nước với nhà máy, sử dụng cửa lấy 
nước nhiều tầng để lấy nước trong, loại trừ cát lớn vào máy bơm. 


- Ở vị trí có bãi sông hẹp, bờ sông dốc và giao động mực nước sông 
không lớn hơn 8 m, nếu dùng sơ đồ kênh dẫn sẽ đào kênh sâu dẫn đến 
khối lượng lớn, lại dễ bồi lắng bùn cát trong quá trình làm việc. Do vậy, 
trường hợp này nên dùng sơ đồ kết hợp giữa nhà máy và công trình lấy 
nước thành khối ( Hình 8 -2,a ), hoặc công trình lấy nước và nhà máy đặt 
tách nhưng gần nhau bên bờ sông ( xem Hình 8 - 2,b ). 


S22 
z2. ÿ 


Hình 8 - 2. Sơ đồ bố trí nhà máy - cửa lấy nước bên bờ sông. 


a) Bố trí kết hợp:1- nguồn nước; 2- phần cửa lấy nước; 3,5 - cầu trục 
cửa lấy nước va cầu trục gian máy; 4- gian máy chí8nh; 7- nửa tầng cáp 
điện; 9- van đĩa;10- động cơ điện; 11- bơm li tâm trục đứng: 12 - ống hút 
cong: 13- MBA.b) BỐ trí riêng lẻ bên bờ: 1- giếng bờ; 2- nhà máy; 3- Ống 
hút; 5- rãnh lưới chắn rác; 6- van lấy nước. 


- Khi bãi sông rỘng, mực nước sông giao động ít ( dưới 4 m ), trường hợp 
này nên chọn sơ đồ bố trí loại riêng biệt trên bãi sông : công trình lấy 
nước đặt ở mép nước 


MH"Sm4a1 


lớn nhất, còn nhà máy đặt trên bãi sông, công trình dẫn nước là kênh hở 
hoặc ống dẫn tự chảy ( xem Hình 8 - 3 ). 


Hình 8 - 3. Sơ đồ bố trí riêng biệt, ống dẫn tự chảy. 


- Khi mực nước sông giao động lớn ( từ 10 - 20 m ), để bảo đảm ổn định 
công trình và giảm giá thành xây dựng nên áp dụng sơ đồ bố trí kết hợp 
nhà máy với công trình lấy nước ở lòng sông ( xem Hình 8 - 4,a ). Chú ý 
điều kiện vận tải thủy trên sông. Hoặc có thể chọn sơ đồ bố trí riêng 
biệt: cửa lấy nước ở lòng sông còn nhà máy trên bờ ( xem Hình 8 - 4,b ). 


Hình 8 - 4. Sơ đồ lấy nước ở lòng sông. 


- Trong trường hợp lưu lượng hồ nhỏ, mực nước giao động trong phạm 
vi chiều cao hút nước hs cho phép của máy bơm thì có thể đặt ống hút 
trên giá đỠ gÕ hoặc trên khung bê tông cốt thép để lấy nước trực tiếp từ 
sông hồ một cách đơn giảm, kinh tế. 


“TH errrrcDdiiebalrbiariniriiriTDiEn 


ñnnnnnnnnz 


SY2/55 ————-—ÉNH) 
immmmmrrmrrmrwrmrinitrrrrrmmmmr2 
—— ———— 


 súu.o— nfllfiNhaneao 
= = F— “TƯ Số 


- Đối với trạm bơm lấy nước từ hồ chứa, nếu mực nước giao động 
không lớn lắm ( đến 8 m ) nên chọn sơ đồ kết hợp ở thượng lưu ( xem 
Hình 8 - 5 ). 


Hình 8 - 5. Sơ đồ kết hợp lấy nước thượng lưu hồ chứa. 
1- bể tháo; 2 - bể áp lực; 3- kênh tháo; 4 - tháo nước thừa; 5 - đập đất; 
6 - nhà máy;7 - trạm phân phối điện. 


- Khi mực nước hồ giao động lớn, nếu đặt trạm ở thượng lưu hoặc trên 
đập thì khó bảo đảm lấy nước thường xuyên quanh năm mà vận hành 
phức tạp và tốn kém đầu tư, trường hợp này nên chọn sơ đồ bố trí riêng 
biệt phía sau đập ( xem Hình 8 - 6 ). Cách bố trí này làm cho công trình 
trạm bơm đơn giản hơn nhiều vì không trực tiếp chịu áp lực nước 
thượng lưu. Thường người ta chọn vị trí lấy nước trực tiếp từ cống 
ngầm. Trường hợp nếu không cho phép lấy nước qua cống ngầm mà 
phải xây dựng một đường Ống riêng qua thân đập thì sẽ phải tăng vốn 
đầu tư. Lúc này cần so sánh phương án lấy nước này với phương án đặt 


nhà máy ở thượng lưu, qua so sánh kinh tế - kỹ thuật để chọn phøgương 
án có lỢi. 


- Trường hợp lấy nước từ hồ chứa có giao động mực nước nhỏ ( dưới 3 
m ), đập thấp và điều kiện ổn định đập cho phép ta có thể chọn cách bố 
trí nhà máy bơm ngang đập, như Hình 8 - 7 dưới đây. 


Hình 8 - 6. Sơ đồ trạm bơm bố trí phía hạ lưu đâp. 


1- hồ chữa; 2- tháp lấy nước; 3- cửa lấy nước ; 4- van sỮa chữa; 5- cống 
tháo đáy; 


6- cầu công tác; 7- đập đất; 8- nhà máy bơm; 9, 10- cửa van và th.bị đo 
lưu lượng; 


11- ống hút; 12- xả nước; 13- kênh tháo tiêu năng. 


cà ————— 


H N 
ZƯƯNNNộ 


“)3NNNNNN GGGU7GG1 ST 
Z Ƒ | =7 


la 
EEPNVEETWỆNWE ĐEN 
77T” z4 4 l2 1 tủ 


Hình 8 - 7. Sơ đồ trạm bơm kết hợp với đập. 


1- hạ lưu đập; 2- cầu trục và cửa van đập tràn; 3- gian máy; 4- đỉnh xi 
phông 


tháo; 5- hành langlưu thông: 6- BXCT bơm hướng trục; 7- Ống hút cong. 


- Các trạm bơm lấy nước trên kênh thường chọn sơ đồ bố trí kết hợp nhà 
máy bơm với công trình lấy nước ( xem Hình 8 - 8 ). Sơ đồ nầy, nhà máy 
và cửa lấy nước thường liền khối . Dưới đây là trạm bơm lấy nước từ 
kênh chính, đưa nước vào bể tháo bằng hình thức xi phông, giảm được 
các cửa van chặn nước chảy ngược từ bể tháo ngược về ống đẩy. 


Hình 8 - 8. Sơ đồ bố trí kết hợp, lấy nước trên kênh chính. 


1- công trình chắn rác; 2- nhà máy; 3- ống đẩy; 4- xi phông tháo. 


- Những vùng tưới nhỏ ven sông, ven hồ chứa có mực nƯớc thay đổi 
nhiều, địa hình, địa chất phức tạp, lưu lượng không lớn ( dưới 5 m3/s ) 
nên dùng các trạm bơm đặc biệt, như: trạm bơm thuyền, trạm bơm đặt 
trên ray ( xem Hình 8 - 9)... 


Các loại trạm bơm cấp nước dân dụng lấy nước từ sông cũng tương tự 
như các trạm bơm tưới tiêu đã trình bày trên, chỉ khác là từ bể tháo trở đi 
là đường Ống áp lực hoặc có thêm bể lọc nước ... 


Hình 8 - 9. Trạm bơm đặt trên ray. 

1- đường ray; 2- khung: 3- giá tựa; 4- kết cấu phần trên; 
5- tổ máy bơm; 6- ống đẩy; 7- dây kéo. 

TRẠM BƠM TƯỚI. 


Trạm bơm tưới có những đặc điểm sau đây: 


- Làm việc vào thời kỳ khô hạn trong năm; 


- Việc ngừng làm việc chỉ cho phép tùy thuộc vào cấp an toàn cấp nước; 


- Nói chung không yêu cầu nước phải sạch về bùn cát và vật nổi, chỉ cần 
không để những đối tượng và hạt có khả năng mài mòn và làm hư hỏng 
bánh xe công tác của máy bơm. Riêng những trạm bơm cấp nước cho các 
máy tưới phun mưa thì yêu cầu nước phải qua lưới lọc kỹ để loại bỏ 
những hạt có đường kính lớn lấp nhét lổ phun; 


Do trạm bơm làm việc theo mùa do vậy cho phép đơn giản nhiều về kết 
cấu nhà máy, giảm yêu cầu về khả năng ổn định nhiệt của trang thiết bị 
và kết câu bao che 


Nhà trạm còn có thể được thay thế bằng trạm di động hoặc phao nhẹ 
nhàng hơn khi máy bơm nhỏ nhẹ. Gian máy cho phép thấp hơn do đặt 
cần trục bên ngoài. 


Việc bố trí trạm bơm tưới lấy nước mặt rất đa dạng: kiểu bố trí hay gặp 
nhất như Hình 8 - 9. Ngoài những công trình chính còn có những nhà máy 
phụ, đường xá, cầu, công trình dẫn nước, tiêu nước, phần xây áp để đặt 
thiết bị điện, tường chắn ..v.v... 


Hình 8 - 9. Sơ đồ các công trình của trạm bơm lấy nước mặt. 


1- nguồn nước mặt; 2,6,10- các công trình tương ứng: cửa lấy nước, lưới 
chăn rác 


và bể tháo; 3- bể lắng cát; 4,11- kênh dẫn, kênh tháo; 5- bể tập trung 
nước; 7- bể hút; 


8- nhà máy; 9,12- ống đẩy và Ống hút. 


Việc lựa chọn thành phần công trình tùy thuộc vào điều kiện thực tế. Ví 
dụ, cống điều tiết đầu nút cửa vào của kênh dẫn chỉ có mặt khi có nhu 
cầu điều chỉnh mực nước hoặc yêu cầu làm khô để sữa chữa các bộ 
phận công trình nằm dưới mực nước kênh. Cùng với cống điều tiết 
thường có bố trí công trình bảo vệ cá. Bể lắng cát được đưa vào thành 
phần trạm khi trong nước có chứa nhiều bùn cát lơ lửng và các hạt có hại 
cho an toàn của máy bơm và làm lắng đọng mạng lưới tưới. Để làm sạch 
nước khỏi bùn cát có thể xây những túi bắt cát và dùng rãnh tháo cát đi. 


Hình 8 - 10 thể hiện việc bố trí các phần diện tích xây áp sát nhà máy để 
đặt các thiết bị phân phối điện và trạm máy biến áp, mối quan hệ về vị 
trí giữa nhà máy và thiết bị của trạm bơm tưới loại lớn. 


Hình 8 - 10. Mặt bằng các diện tích xây áp của một trạm bơm lớn. 


1- bể tập trung nước; 2- lưới chắn rác; 3- kết cấu ngăn cá; 4- gian máy ; 
S- trạm 


phân phối ; 6- trạm Máy biến áp. 


Trong thực tế xây dựng Thủy lợi chúng ta hay gặp những trường hợp 
như: giao động mực nước nguồn lớn hơn hoặc bằng 5 m, bãi tràn rỘng 
hơn 300 m, bờ sông không đủ chiều cao, lớp nước tràn khá dày mang đầy 
bùn cát, điều kiện địa chất bất lợi đối với việc xây dựng kênh dẫn và nhà 
máy bơm, đoạn lòng sông kém ổn định và không đủ độ sâu để bố trí lỗ 
nhận nước .. vv.. , khi đó nhà máy cần phải chìa ra phía lòng sông hoặc 
hồ chứa ( ngoài vùng dòng chảy bờ ). Trong trường HỢp này, chọn sơ đồ 
nhà máy kết hợp với lưới chắn rác, công trình bảo vệ cá và bể hút thành 
khối, không còn cống điều tiết kênh dẫn và bể tập trung nữa. 


Trạm bơm tưới có thể được bố trí bên cạnh đập, nhà máy của trạm 
thường được đặt ở các trụ của đập tràn hoặc ở hạ lưu. Trong trường 
hợp này kích thước phần khối dưới của nhà máy thường lấy theo kích 
thước đập và nhà máy trở thành một phần của đập hoặc bị cắt ra khỏi 
mái hạ lưu đập. Thông thường nhà máy như thế thích hợp với bơm trục 
đứng lưu lƯợng lớn ( xem Hình 8 - 7 đã trình bày Ở trên ). 


Trường hợp khác, khi cột nước cần bơm lớn hơn cột nước mà máy bơm 
có khả năng tạo ra, lúc này trên tuyến dẫn có thể xây dựng hai hoặc hơn 
hai trạm bơm nối tiếp. Khi đó trước trạm bơm số hai và các trạm bơm 
tiếp theo ( nếu có ) người ta xây dựng hoặc là một bể điều tiết hở ( như 
kênh hoặc bể điều tiết ) hoặc tháp điều áp ( xem Hình 8 - 11 ). Nhà máy 
của trạm bơm II và các trạm bơm nâng tiếp theo ( khi làm việc cùng một 
đường Ống ) được bố trí theo cách nào đó để bảo đảm các máy bơm luôn 
làm việc ở chế độ nước dâng không lớn. Nhờ tháp điều áp 4 đặt trên Ống 
áp lực nên áp lực nước tác động lên máy bơm không vượt quá trị sỐ an 
toàn khi khởi động máy trạm bơm nâng sốII 


( khi đó lưu lượng trạm bơm II bằng 0, cột nước do trạm bơm Ï tạo 
thành sẽ làm tăng cột nước cưả vào của trạm bơm II ) và cũng nhờ có 


tháp điều áp 4 mà giảm được trị sỐ áp lực nước va tác động lên máy bơm 
của trạm số II... 


Hình 8 - 11. Sơ đồ bố trí nối tiếp bậc thang các trạm bơm . 


1- nguồn nước; 2,5- trạm bơm nâng số ï và số II; 3- các đường Ống áp 
lực; 4- tháp điều áp ( tháo sự cố ); 6- kênh tháo; 7,8,9- biểu đồ cột nước 
tương ứng: khi hai trạm làm việc bình thường, khi QI,I = 0 và ngắt sự 
cố , khi bơm II có QII = 0 và tháo sự cố. 


Ở vùng núi và trung du, các khu tưới thường có đặc điểm: ruộng đất có 
độ dốc lớn và ruộng bậc thang, diện tích tưới nhỏ, phân tán, các khu tưới 
lại xa nguồn nước, sông suối miền núi có lưu lượng thay đổi lớn giữa lũ 
và kiệt, dòng chảy mang nhiều phù sa về mùa lũ, cao trình đặt máy lại 
cao so với mực nước biển ... những đặc điểm này gây bất lợi về giá 
thành lẫn vấn đề khí thực. Do vậy khi bố trí trạm cần phải có những giải 
pháp thích hợp để giảm đầu tư và đảm bảo an toàn cho trạm, như: 


+ Vì ruộng bậc thang nên cần phân cấp các trạm bơm theo khu tưới để 
tiết kiệm năng lượng khi bơm; 


+ Do ống đẩy dài, cột nước cao để giảm giá thành ống cần giảm hợp lý 
đường kính ống đẩy và phải kiểm tra nước va đường Ống khi dừng máy 
đột ngột; 


+ Giao động mực nƯớc giữa hai mùa kiệt và lũ rất lớn , cao trình đặt máy 
lại cao so với cao trình biển, dòng chảy nhiều bùn cát ... việc chọn cao 
trình đặt máy cần phải đảm bảo chống khí thực ..v.v.. 


Có những cách bố trí sau đây áp dụng với trạm bơm tưới vùng cao ( Hình 
8-12): 


Bố trí tạm bơm một cấp ( Hình 8 - 12,a ): Dùng một trạm bơm có bể 
tháo đặt ở cao trình khống chế toàn bộ diện tích tưới. Sơ đồ này thường 
thích hợp với vùng đồi ven sông, khu tưới rãi thành những rẻo nhỏ; 


Bố trí cùng một trạm bơm bơm lên nhiều bể tháo có cao trình khác nhau, 
mỗi bể tháo khống chế một khu tưới ( Hình 8 - 12,b):có thể dùng ống 
đẩy chung rồi phân nhánh 


đưa nước về các bể tháo Ở các cao độ khống chế; 


Bố trí nhiều trạm bơm riêng biệt cung cấp nước cho từng khu tưới có 
cao trình khống chế khác nhau ( Hình 8 - 12,c ). Cách bố trí này thường 
được áp dụng khi khu tưới trải dọc theo bờ nguồn nước; 


Bố trí trạm bơm nhiều cấp, nối tiếp từ trạm cấp 1 lên đến trạm cấp cuối 
cùng . Ở tại mỗi cấp sẽ cấp nước tưới tương ứng và bơm tiếp lên trạm 
trên ( Hình 8 - 12,d ). 


Những cách bố trí sau đem lại lợi ích kinh tế hơn so với việc dùng một 
trạm tưới cho cả vùng có cao trình khác nhau. 


Hình 8 - 12. Một số sơ đồ bố trí trạm bơm tưới vùng cao. 
a) Trạm bơm một cấp ; b) Một trạm bơm nhiều bể tháo ; 


c) Nhiều trạm riêng biệt ; d) Trạm bơm nhiều cấp. 


TRẠM BƠM TIÊU VÀ TRẠM BƠM TƯỚI TIÊU KẾT HỢP 


Trạm bơm tiêu được xây dựng để bơm nước từ kênh tiêu hở, tỪ các 
giếng khoan đứng, từ các hố móng của vùng ngập nước... Ở nước ta do 
các sông chia cắt ruộng đất thành từng vùng có đê ngăn lũ bảo vệ, do vậy 
về mùa mưa, lũ mực nước sông lên cao hơn mặt ruỘng trong đồng, nước 
thừa trong đồng không tiêu tự chảy ra sông được gây nên úng ngập đồng, 
do vậy cần phải bơm tiêu úng chủ động. 


Trạm bơm tiêu được phân ra các loại: trạm tiêu nước mặt, trạm tiêu 
nước ngầm, trạm bơm tiêu kết hợp cả nước mặt lẫn nước ngầm. 


Thời gian làm việc của các trạm bơm tiêu cũng khác nhau: các trạm bơm 
tiêu nước lũ và nước mưa rào làm việc có tính chu kỳ, thời gian ngắn 
trong năm, còn bơm nước ngầm thông thường làm việc quanh năm. Ở 
nước ta hiện nay chủ yếu là tiêu nước mặt cho cây trồng. Trạm bơm tiêu 
có những đặc điểm sau: 


- Lưu lƯợng bơm rất không đều và rất lớn. Mức đỘ không đều tùy thuộc 
nhiều vào sự giao động của nước mặt và nước ngầm. 


- Làm việc gián đoạn. Thời gian trạm không làm viỆc tùy thuỘc vào sưé 
chứa của dung tích điều tiết và thỜi gian ngập cho phép của khu 

vực. Thời gian trạm bơm tiêu làm viỆc trong năm tuy ít nhưng rất căng 
thẳng. 


- Cột nước cần bơm thấp nhưng thay đổi liên tục. 


- Lưu lượng tính toán của các máy bơm chính trong trạm bơm tiêu được 
chọn cần phải tính đến ngập cục bộ có thể xảy ra trong thời gian ngắn. 
Bởi vậy phần trên của kết cấu dưới nước nhà máy và sàn phần trên nhà 
máy cần phải đặt cao hơn từ 0,5 m so với cao trình nền hoặc mực nước 
tính toán lớn nhất khi có sóng dâng. 


Trong điều kiện vào thời điểm nào đó các kênh tiêu có khả năng tháo tự 
chảy thì cần xem xét tính hợp lý việc xây dựng công trình tháo tự chảy. 
Công trình tháo tự chảy đặt tách biệt với nhà máy bơm nếu lưu lượng 
tháo tự chảy lớn hơn lưu lượng của trạm bơm; hoặc công trình tự chảy 
kết hợp với nhà máy nếu như lưu lượng này không vượt quá lưu lượng 


của trạm bơm và không được mở rộng phần dưới nước của nhà máy. Để 
mái dôc kênh tháo không bị phá hoại thì lưu lượng của trạm cần được 
thay đổi một cách đều đặn. Yêu cầu này sẽ đạt được ở các trạm bơm có 
số lượng tổ máy bơm chính nhiều hoặc có đặt các máy bơm " thay thế " 
hoặc các máy bơm có khả khả năng thay đổi sỐ vòng quay. 


Một số trạm bơm tiêu do chênh lệch lưu lượng và cột nước tiêu nhiều có 
thể phải chọn một số máy bơm khác loại trong một nhà máy để tránh 
việc chọn quá nhiều máy bơm chính không kinh tế. Tuy nhiên chọn như 
vậy sẽ gây khó khăn cho quản lý, vận hành. 


Kênh tiêu thường mang một lượng rác và vật trôi lớn bởi vậy trạm bơm 
tiêu phải trang bị lưới chắn rác an toàn. Hình 8 - 13 dưới đây trình bày các 
sơ đồ chung của trạm bơm tiêu. Thành phần của trạm phụ thuộc vào các 
thông số của trạm và điều kiện thiên nhiên nơi đặt trạm: 


- Khi cột nước trạm tương đối nhỏ ( đến 5 m ) và với việc dùng máy 
bơm lớn, nhà máy bơm có thể làm kết hợp với công trình tháo ( Hình 8 - 
13,b ). Thường dùng đường ống dẫn để đưa nước cần tiêu đến nhà máy 
bơm. Khi đường Ống làm chức năng kênh chính vận chuyển nước thì 
trạm bơm được thiết kế như trạm bơm nâng cấp II thông thường. Còn 
nếu như đường Ống làm việc với chế độ thường xuyên không đầy, thì 
trước nhà máy đặt một bể điều tiết lấy mực nước lớn nhất trong bể 
thấp hơn tâm đường Ống (xem Hình 8 - 13,, ). 


Hình 8 - 13. Các sơ đồ trạm bơm tiêu. 


a), ) - Sơ đồ bố trí tách biệt và kết hợp nhà máy với công tháo tự chảy ; 
b) - sơ đồ trạm không có công trình tháo tự chảy ; ) - tạm bơm bố trí trên 
Ống tiêu ; _) - trạm bơm lấy nước từ giếng tháo: 1- sông ( hoặc hồ chứa 
); 2- đê; 3- cống tháo tự chảy; 4- bể tập trung; 5- kênh dẫn; 6,10 - lưới 
chắn rác và bể tháo; 7 - bể hút ; 8 - nhà máy; 9 - ống đẩy; 11- giếng góp 
nƯỚớc tiêu. 


Ở nước ta việc tưới và tiêu nước cho một vùng sản xuất nông nghiệp là 
một trong những đặc điểm thường gặp của công tác thủy lợi vì canh tác 
nông nghiệp có hai ba vụ trong năm, mưa nắng lại bất thường gây nên 
lúc úng lúc hạn xen kể nhau. Do vậy, xây trạm bơm tưới tiêu kết hợp sẽ 
nâng cao hiệu quả sử dụng máy và công trình, hạ giá thành hơn so với 
việc xây các trạm bơm tưới và trạm bơm tiêu riêng. Vì lợi ích này nên khi 
có điều kiện cho phép cần quan tâm hơn đến việc chọn sơ đồ trạm tưới 
tiêu kết hợp. Với loại trạm bơm này khi bố trí các công trình cần chú ý 
đến chất lượng nước bơm lên khi tiêu để bố trí công trình ngăn sự chua 
hóa đồng ruộng. Phương pháp thiết kế công trình và lựa chọn thiết bị đối 
với trạm bơm tưới tiêu kết hợp nói chung không có gì khác như đối với 
trạm bơm thông thường mà chỉ cần làm sao bảo đảm hai nhiệm vụ tưới, 
tiêu. 


Các công trình trong trạm bơm tưới tiêu kết hợp nên tận dụng sử dụng 
chung cho hai mục đích để giảm đầu tư và chú ý yếu tố thuận tiện cho 
quản lý. Sự khác biệt nhiều hay ít giỮa hai mực nước ở hai bể tháo khi 
tưới và khi tiêu cũng có ảnh hưởng nhiều đến việc chọn sơ đồ bố trí các 
thành phần công trình của trạm. Dưới đây giới thiệu một số sơ đồ bố trí 
của trạm khi mực nước ở hai chế độ có mức độ chênh lệch khác nhau và 
cách làm việc của một trạm bơm tưới tiêu kết hợp ( xem Hình 8 - 14 ). 


Hình 8 - 14,a là sơ đồ bố trí các công trình khi chênh lệch mực nước ở bể 
tháo tưới 7 và bể tháo tiêu 8 chênh lệch nhau nhiều và lưu lƯợng tiêu nhỏ 
hơn lưu lượng tưới, phải 


dùng hai bể tháo có cao trình khác nhau. Mực nước bể tháo tưới cao hơn 
mực nước bể tháo tiêu và dùng ống rẻ để đưa nước về bể tháo tiêu. 
Hoạt động của trạm tưới tiêu theo sơ đồ nầy nhƯ sau: 


Hình 8 - 14. Các sơ đồ bố trí trạm bơm tưới tiêu kết hợp. 
a) Sơ đồ trạm khi mực nước hai bể tháo chênh lệch nhiều; 
b) Sơ đồ trạm khi mực nước hai bể tháo ít chênh lệch. 


Thời đoạn tưới: mở cống 2 để lấy nước từ sông vào bể hút 3, các van 
khác trên đường Ống rẻ 10 được đóng lại. Nước được bơm lên bể tháo 
tưới 7 và dẫn vào kênh tưới chính đến nơi cần tưới. Thời đoạn tiêu nước 
từ kênh tiêu 4 ra sông: đóng cống 2 và các van 11, mở các van 10, nước từ 
kênh tiêu 4 về bể hút 3và được bơm vào bể tháo tiêu 8, mở cửa tháo 9 để 
dẫn nước tiêu ra sông. Hình thức bố trí này được áp dụng khi lưu lượng 
của trạm bơm nhỏ, khi lưu lượng lớn thì đường kính các đường Ống 10 
và 11 sẽ phải lớn, yêu cầu các cửa van khóa phải lớn làm phức tạp và 


việc điều khiển van sẽ khó khăn nhiều hơn. Mặt khác khi lưu lượng tiêu 
lớn hơn lưu lượng tưới nhiều thì phải bố trí thêm một số máy bơm tiêu 
riêng, như vậy việc kết hợp chỉ có được ở một số hạng mục công trình 
còn hiệu quả sử dụng máy sẽ gÏam thấp, tính ưu việt của loại hình tưới 
tiêu kết hợp bị giảm. 


Hình 8 - 14,b trình bày sơ đồ bố trí và hoạt động của trạm bơm tưới tiêu 
kết hợp khi mực nước yêu cầu ở hai bể tháo tưới và tiêu chênh lệch nhau 
rất ít ( dưới 1 m ), trường hợp này có thể dùng tường chắn để dâng mực 
nước trong bể tháo khi yêu cầu mực nước cao hơn và dùng bể tháo 6 
chung cho hai mục đích. Hoạt động của trạm như sau: Thời đoạn tưới: 
mở cống 2 lấy nước tưới tỪ sông vào bể hút 3( các của van của kênh tiêu 
8 và 


van 9 của kênh tháo tiêu ra sông đã bị đóng ) và được bơm lên bể tháo 
chung 6, theo kênh dẫn 7 đưa đi tưới. Thời đoạn tiêu nước: đóng các 
cống lấy nước tưới 2 và kênh tháo tưới 7, mở cửa van kênh tiêu 8 đưa 
nước về bể hút 3, bơm nuớc lên bể tháo chung 6 và dẫn nước tiêu ra 
sông qua cƯả tháo 9 đã mở. 


Hình 8 - 15 trình bày só đồ bố trí trạm bơm tưới tiêu kết hợp ở vùng bắc 
sông Đuống 


Hình 8 - 15. Sơ đồ khác về bố trí trạm bơm tưới tiêu kêt hợp. 


1- kênh tiêu; 2- bể hút; 3- nhà máy bƠm; 4- bể tháo; 5- kênh tháo tiêu; 6- 
kênh tưới nam;7- kênh tưới bắc; 8- cầu máng; 9- cống lấy nước tưới; 10- 
kênh dẫn lấy nước tưới. 


TRẠM BƠM CẤP NƯỚC NÔNG THÔN 


Người ta gọi nhà máy trong đó chứa các máy bơm chính và máy bơm phụ 
cùng các trang thiết bị liên quan nhằm cấp nước cho vùng nông thôn là 
trạm bơm cấp nước nông thôn. Loại trạm bơm này được phân chia ra 
theo các cách sau: 


- Phân theo vị trí tuyến bơm nước: Trạm bơm nâng đầu nút I, trạm bơm 
nâng chuyển tiếp II và các trạm bơm nâng tiếp theo. 


-Phân theo công dụng của trạm: Trạm bơm cấp nước uống trang trại, 
trạm bơm cấp nước sản xuất; 


- Phân theo đặc điểm công nghệ: Trạm bơm bờ sông , trạm bơm lòmg 
sông; 


- Phân theo đặc điểm kết cấu: Trạm bơm tách riêng , trạm bơm kết hợp. 


Đặc điểm của trạm bơm cấp nước nông thôn là thời gian làm việc tiến 
hành cả năm . 


Yêu cầu đặt ra đối với loại trạm bơm này nhƯ sau: 


Có tính an toàn cao. Vì vậy ngoài thiết bị bơm chính còn phải lắp đặt các 
tổ máy bơm dự phòng và các trang thiết bị phụ. 


Đảm bảo yêu cầu vệ sinh cao. Xung quanh trạm bơm cần bảo đảm vệ 
sinh, bên trong nhà máy cần có các công trình vệ sinh và bổ trí các phòng 
cho nhân viên trực ban nghỉ. 


Cần có mức tự động hóa cao; 

Lưu lượng trạm bơm cấp tương đối nhỏ, bởi vậy các đường ống được 
làm bằng thép cán có đường kính nhỏ, điều này cho phép dễ dàng lắp 
ghép đường Ống trong nhà máy. 

Thành phần của các trạm bơm loại này có thể thay đổi phỤ thuộc vào 


điều kiện tự nhiên. Bởi vậy, thường bố trí tối ưu của chúng được chọn 
thông qua kết quả so sánh kinh tế - kỹ thuật nhiều phương án. 


Lấy nước tỪ nguồn nước mặt 


Hình 8 - 16. Các sơ đồ trạm bơm đầu nút của trạm bơm cấp nước nông 
thôn. 


a, , , - nhà máy bơm tương ứng: đứng tách riêng, kết hợp với giếng bờ, 
nẵm trong vùng 


giếng bờ, kiểu lòng sông : 1- đầu nút ngập; 2- ống tự chảy (hoặc xi 
phông ); 3- giếng bờ 


4- hai dãy lưới phẳng: 5,7 - ống hút và ống đẩy; 6- nhà máy bơm; 8,9- 
buồng cửa van và ngăn hút; 10 - cầu công tác. 


Công trình lấy nước của trạm bơm nâng đầu nút I được xây dựng trên 
nền đất yếu bảo hòa nước đặt ở bãi bồi sông và hồ chứa khi mực nước 
giao động lớn rất phức tạp trong việc bố trí ( xem Hình 8 - 16 ). 


Sơ đồ a có thể được áp dụng rộng rãi với mọi loại bãi bồi, mọi loại địa 
chất, mọi cấp lưu lượng và giao động mực nước nào của nguồn. Sơ đồ 
này có nhược điểm là có số lượng công trình nhiều, người ta luôn tìm 
cách giảm bớt số lượng hạng mục, nếu được. 


Sơ đồ có lợi hơn sơ đồ a ở chỗ nhà máy kết hợp với giếng bờ. Các sơ 
đổ b và ... cũng áp dụng với mọi cấp lưu lượng nhưng phức tạp cả trong 
thi công lẫn trong vận hành do đặt gần giữa sông. 


Nhà máy của trạm bơm đặt ở lòng sông hoặc trong bãi bồi ngập nước 
thường được làm ở dạng giếng chìm ( xem Hình 8 - 16 ). 


Bu»SsxỹSNNNAXN 
` HIÂY 
j ll 


HN 


HÌ 
II 
——^¬--— 
2272572227 


222272272/{272222277 


L+< 4 
LụIKTh 
TA cai 
tac CA 
222727772 


E 


Ì 
ị 


à 
Ñ 
N 
è 
l 
N 
ề 


Hình 8 - 16. Kết cấu công trình lấy nước đầu nút kết hợp trạm nâng I 


1- giếng lấy nước; 2- buồng bơm; 3- tường giếng chìm; 4- ống dẫn tự 
chảy; 5- phần trên; 


6- lưới mịn lọc nước; 7- máy bơm chính. 


Để đảm bảo việc cấp nước không bị phá hoại, khi thiết kế trạm bơm 
cân chú ý đến: 


- Việc phân đoạn của công trình lấy nước ( số lượng các đoạn làm việc 
độc lập của công trình lấy nước, tuyến tự chảy và các phân đoạn lưới 
của giếng bờ không được nhỏ hơn hai ); 


- Đối với công trình cấp 1, xây dựng hai công trình lấy nước với hai cách 
lẫy nước khác nhau . 


Các sơ đồ trạm bơm nâng chuyển nước II đơn gỉan hơn trạm bơm dâng 
đầu nút I. 


Sơ đồ tổng hợp giữa công trình lấy nước và làm sạch nước khi bố trí 
kiểu nhà máy tách rời của trạm bơm I và II được trình bày ở Hình 8 - 
17,a.Trạm bơm nâng I bơm nước 


Hình 8 - 17. Các sơ đồ tổng hợp công trình của trạm bơm cấp nước nông, 
thôn. a, - bố trí tách biệt và kết hợp nhà máy cuat trạm nâng I và II; b- bố 
trí các công trình của trạm bơm II và HI;, - khi lấy nước ngầm: 1- nút 
nhận nước; 2- ống dẫn; 3- phần nhận nước của nhà máy trạm nâng I; 4- 
gian máy; 5- Ống áp lực; 6- buồng van; 7- công trình làm sạch nước; 8- 
dung tích điều tiết; 9,11- nhà máy của trạm nâng II và III; 10- tháp áp lực; 
12- lấy nước ngầm ( từ hố khoan hoặc giếng lò ). 


đến công trình làm sạch nước 7, nước sạch đã được khử nhiễm được 
đưa đến bể nước sạch. Từ bể này, nước sạch đƯợc trạm nâng II bơm 
vào mạng Ống áp lực hoặc vào tháp áp lực. 


Máy bơm của trạm nâng II còn có thể được đặt trong nhà của trạm bơm 
nâng I ( xem 


Hình 8 - 17, _). Nước từ công trình làm sạch quay lại về trạm nâng I. 
Trang thiết bị cỦa trạm nâng II cũng được đặt trong nhà máy bơm của 
trạm nâng I. 


Các sơ đồ công trình của các trạm bơm II và II được chỉ dẫn trên Hình 8 
- 17,b. Nhà máy của trạm III được bố trí bên cạnh ống áp lực mà không 
đặt trực tiếp trên Ống, điều này có lợi trong giai đoạn tháo nước nhỏ và 
tổn thất cột nước nhỏ khi ngắt và cấp nước chỉ một mình trạm nâng II. 


Lấy nước tỪ nguồn nước ngầm 


Khi thiếu nguồn nước mặt có thể lấy nước ngầm. Nếu chất lượng nước 
ngầm đúng quy cách nước uống thì không cần phải xử lý nước ( xem 
Hình 8 - 17, ). Nếu nước ngầm cần phải xử lý thêm thì trong thành phần 
công trình của trạm bơm cấp nước nông thôn cần đưa vào công trình xử 
lý nước ( như Hình 8 - 17, ). Công trình lấy nước ngầm được chia làm 
các dạng: lấy nước ngang, lấy nước đứng và lấy nước dạng tia: 


- Lấy nước ngang: thường được áp dụng khi mực nước ngầm không sâu 
( đến 5 m) và lớp nước không dày. Cửa lấy nước này gồm những hành 


lang thu nước hoặc những ống có đục lỗ đặt trong lớp thấm cuội cát, 
chúng tập trung nước vào giếng thu, trong giếng đặt tổ máy bơm để bơm 
lấy nước. Các ống thu nước đặt dọc lòng sông hoặc ngang dòng nước 
ngầm. 


- Lấy nước đứng được áp dụng khi lớp nước ngầm sâu hơn 5 m. Thường 
chúng có dạng giếng lò hoặc hố khoan ( xem Hình 8 - 18 ). Để ngăn ngừa 
trôi đất, người ta dùng các lưới lọc và dây kim loại quây trong giếng 
khoan hoặc đổ sỏi trong giếng lò. 


Hình 8 - 18. Các sơ đỒ công trình lấy nược ngầm. 
a) giếng lò; , b) hố khoan đặt bơm nhúng ; ) lấy nước dạng tia . 


1- giếng lò; 2- đất ngậm nước; 3- giếng khoan; 4- máy bơm giếng phun; 
5- động cơ điện 


6- gian trên; 7- ống áp lực; 8- máy bơm nhúng: 9,10- giếng ngầm và 
giếng chìm; 11- ống lọc nằm ngang - tia; 12- van và cần điều khiển van. 


Công trình lấy nước đứng có thể gồm từ 1 đến 30 chiếc giếng lò hoặc 
giếng khoan và 


thường được bố trí thành tuyến song song với tuyến lỗ lấy nước bờ, đặt 
vuông góc hoặc tạo một góc với dòng chảy để thu được nước dưới lòng 
sông hoặc để phân bố đều trên một diện tích nhất định sao cho các giếng 
không gây hỗn loạn lẫn nhau khi hoạt động. 


Hình 8 - 19 thể hiện một hình thức khác về lấy nước đứng từ các giếng 
khoan. Nước được lấy từ cụm các giếng khoan 1 theo Ống tập trung 2 và 
được bơm 4 bơm đến nơi dùng. Bơm chân không 3 để tạo chân không 
liên tục trong ống hút của bơm. 


Hình 8 - 19. Sơ đồ lấy nước từ các giếng khoan. 
a) Nối ống tập trung nước trực tiếp với ống hút của bơm chính. 


b) Đặt mút cuối Ống tập trung nước dưới mực nước thấp nhất của 
giềng. 


1- giếng khoan; 2- Ống tập trung nước; 3- đến bơm chân không: 


4- bơm chính; 5- mực nước động: 6- giẾng góp. 


- Lấy nước dạng tia, thông thường được áp dụng để lấy nước ngầm từ 
những lớp nước mỏng trong trường hợp khoan số lượng lớn giếng khoan 
là không kinh tế. Loại tia thường được làm từ dạng giếng lò 10 thông 
thường hoặc giếng chìm, các giếng này được sử dụng làm giếng tập 
trung nước ( xem Hình 8 - 18, ). Theo hướng bán kính của giếng tập trung 
đặt các ống lọc nước nằm ngang 11 cắm sâu vào đất thấm chứa nước. 
Nước thu được từ các Ống này được tập trung về giếng tập trung và 
được bơm lên . 


Các thiết bị cơ điện chính của trạm bơm 
Phần này trình bày về thành phần thiết bị chính và yêu cầu với trạm bơm 


THÀNH PHẦN THIẾT BỊ CHÍNH VÀ YÊU CẤU ĐỐI VỚI 
MÁY BƠM. 


Các thiết bị chính trong trạm bơm gồm có : các thiết bị cơ khí thủy lực 
chính và các thiết bị về năng lượng chính: 


Các thiết bị cơ khí thủy lực chính của trạm bơm đảm bảo cung cấp đủ 
nước cho các hộ dùng nước ( hoặc tiêu nước ) tương ứng với biểu đồ 
lưu lượng yêu cầu. Thành phần của thiết bị này gồm có : các tổ máy 
hoặc các cụm thiết bị tham gia trực tiếp vào qúa trình công nghệ bơm 
nước theo biểu đồ lưu lượng đã định như : các máy bơm chính, các thiết 
bị trên đường Ống áp lực ( van, thiết bị an toàn, van ngược... ). 


Các thiết bị năng lượng chính của trạm bơm nhằm đảm bảo làm việc 
của các máy bơm chính, gồm có : động cơ để kéo máy bơm chính và các 
thiết bị để truyền công suất từ trục động cơ cho trục bơm chính. 


Kiểu và nhãn hiệu của máy bơm chính được chọn dựa vào kết quả tính 
toán kinh tế - kỹ thuật, luận chứng được tính hợp lý của việc sử dụng nó 
trong trạm bơm. Việc tính toán không chỉ riêng về giá thành của trạm mà 
còn phải tính cả đến chi phí vận hành năm của trạm. Đối với trạm bơm 
tưới và tiêu cũng như trạm bơm cấp nước nông thôn thông thường sử 
dụng máy bơm cánh quạt. 


Các máy bơm chính được chọn cần phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 


- Đảm bảo cấp đủ lưu lượng nước theo biểu đồ đã định trong suốt mùa 
với mỨc an toàn và kinh tế cao; 


- Làm việc với hiệu suất cao trong mọi chế độ làm việc; 


- Có kích thước và khối lượng nhỏ nhất; 


- Có khả năng phòng chống khí thực tốt nhất để cao trình đặt máy bơm 
cho phép việc xây dựng trạm bơm với chỉ phí nhỏ nhất; 


- Tiện lợi trong lắp đặt và vận hành, dễ sữa chữa; 
- Có khả năng chống được nước xâm thực; 


- Máy bơm đã được sản xuất hàng loạt nhắm giá rễ và tiến độ lắp ráp 
nhanh. 


Tất nhiên chọn được một máy bơm đồng thời thỏa mãn các yêu cầu nêu 
trên thường là khó, bởi vậy trong mỗi trường hợp cụ thể cần dựa vào 
những yêu cầu quan trọng nhất cho hiệu quả tốt nhất về kinh tế - kỹ 
thuật cho xây dựng và vận hành trạm. Các máy bơm chính được chia ra 
thành: máy bơm chính, máy bơm dự trữ và "máy bơm bổ sung". 


TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ VÀ CHỌN MÁY BƠM 
CHÍNH. 


Các thông số cơ bản để chọn máy bơm là cột nước tính toán ( Htt ) và 
lưu lƯợng tính toán ( Qtt ) của mỗi máy bơm. 


Tính toán các cột nước. 


Cột nước thiết kế Htk 


Cột nước thiết kế của máy bơm cũng chính là cột nước của trạm bơm, 
nó đƯỢC xác 


định bằng tổng của chiều cao bơm nước địa hình bình quân ( #fiaan) và 
tổn thất cột 


nước từ bể hút đến bể tháo ( gồm tổn thất cục bộ h„„và tổn thất dọc 
đường hd): 


Hạ = Hbqan + hẹp + ha(9 - 1) 
Trong công thức ( 9 - 1 ), các thành phần cột nước tính như sau: 


Trong giai đoạn đang tiến hành chọn máy chúng ta chưa có đường Ống cụ 
thể,do vậy các trị số các cột nước tổn thất chỉ lấy sơ bộ theo kinh 
nghiệm : Tổn thất dọc đường lấy 2... 3 m trên 1000 m dài đường Ống, 
còn tổn thất cục bộ lấy 0,7... 2 m. 


Máy bơm chính dùng trong trạm phải chọn theo cột nước thiết kế có tính 
đến sự giao động của mực nước ở bể hút và bể tháo sao cho trạm bơm 
làm việc với hiệu suất cao trong mọi thời kỳ làm việc, do vậy phải dùng 
cột nước bình quân có kể tới duy trì thời gian tương ứng ( bình quân gia 
quyền ). Cột nước này tính theo lý luận sau : Công tiêu hao để bơm 
lượng nước lên với cột nước bình quân gia quyền bằng công cần tiêu hao 
để bơm lượng nước ấy với các cột nước thay đổi theo các thời kỳ, nghĩa 
là: 


9-Hbam.- 5 (Q¿-8:) = g. 5 (Q¡.Hi.t,) 


+ 


tỪ đây rút ra cột nước bình quân gia quyền địa hình: 


(Q;.H¡.t;) 
2) 


„1(6;4) 


Tuy 


Hitqdh = 


trong đó : Qi, Hi là lưu lượng và cột nước địa hình tương ứng với thời kỳ 
ti. 


Các trị số cột nước địa hình Hi là hiệu số mực nước ở bể tháo và mực 
nước bể hút, do vậy nó phụ thuộc vào chế độ mực nước trong hai bể. 
Cụ thể: 


* Đối với trạm bơm lấy nước từ sông, mực nước bể hút phỤ thuộc vào 
chế độ thủy văn của sông. Để xác định cột nước bình quân địa hình ta 
dùng giao động mực nước sông của năm thủy văn trung bình ( tần suất p 


= 50 % ) để tính toán, còn mực nước ở bể tháo phụ thuộc vào mỰc nước 
trong kênh tưới nối bể tháo . Nếu trên kênh tưới nầy không có công trình 
điều tiết đặc biệt thì mực nước trong kênh phụ thuộc lưu lượng và theo 
trạng thái chảy đều trong kênh. Mực nước sau trạm bơm tiêu phụ thuộc 
chế độ thủy văn của khu nhận nước tiêu: 


- Khi khu nhận nước tiêu là sông thì mực nước phụ thuộc vào hình thức 
công trình chuyển nước ra sông, nếu dùng kênh hở chuyển nước ra sông 
thì lấy quá trình mực nước sông theo năm thủy văn trung bình trong thời 
kỳ tiêu nước. 


- Nếu khu nhận nước tiêu là ao, hồ chứa thì phải qua tính toán điều tiết 
hồ để xác định quá trình thay đổi mực nước theo thời gian tiêu. 


* Mực nước ở bể hút của trạm bơm tiêu phụ thuộc vào đặc tính thiết kế 
và chế độ làm việc của trạm bơm tiêu. Cụ thể nhƯ sau: 


- Nếu trạm bơm tiêu triệt để, nghĩa là tiêu hết toàn bộ nước trong khu 
tiêu, thì mực nước lớn nhất trong kênh tiêu đến nhà máy phải được ấn 
định để tiêu hết khu tiêu, mực nước thay đổi phụ thuộc vào trị số lưu 
lượng được tải trong kênh . Nếu trước trạm 


bơm có xây bể điều tiết thì mực nước trong bể hút sẽ do khả năng điều 
tiết của bể quyết định. Tuy nhiên việc xây bể điều tiết phải thông qua 
tính toán kinh tế mà quyết định. 


- Nếu trạm bơm chỉ yêu cầu tiêu đến một cao trình nào đó, còn lại một 
số diện tích vẫn để ngập. Trong trường hợp này giao động mực nước ở 
bể hút sẽ phụ thuộc vào diện tích và địa hình khu ngập nước, thời gian 
cho phép ngập và lưu lượng đến trạm. 


* Nếu trạm bơm lấy nước tưới từ kênh chính hoặc bơm tưới riêng biệt ở 
các hệ thống tưới tự chảy thƯờng thiết kế kênh dẫn và kênh tháo có cùng 
mặt cắt khi địa chất tuyến giống nhau. Trường hợp này mọi cột nước địa 
hình đều bằng nhau. Còn nếu mặt cắt kênh dẫn và kênh tháo khác nhau 
thì cột nước địa hình bình quân sẽ lấy trung bình giữa cột nước địa hình 
lớn nhất ( Hđhmax ) và cột nước địa hình nhỏ nhất ( Hđhmin ): 


Hbaqdh = (Hđhmax + Hđhmin ) / 2(9 -3 ) 


Công thức ( 9 - 3 ) cũng còn được dùng khi giao động mực nước hai bể 
nhỏ hơn 2 m. 


Cột nước lớn nhất và nhỏ nhất 


Trong vận hành thực tế của trạm bơm, ngoài cột nước thiết kế máy bơm 
còn làm việc cột nước thay đổi từ thấp nhất ( Hmin ) đến cao nhất ( 
Hmax ), để bảo đảm máy bơm làm việc hiệu suất cao và an toàn chúng ta 
cần pải biết các trị số cột nước giới hạn này để tiến hành kiểm tra 
những thông số kỹ thuật của máy bơm. 


Cột nước lớn nhất được tính theo công thức: 
Hmax —= Han max Ê đẹp + ha(9 - 4) 
Cột nước nhỏ nhất được tính theo công thức: 
Hmin = Han min T đẹp TF hạ(9 - 5) 


Trong đó các cột nước tổn thất cục bộ và dọc đường xác định như 
trường hợp thiết kế, còn các cột nước địa hình lớn nhất và nhỏ nhất xác 
định theo mực nước lớn nhất hay nhỏ nhất ở bể tháo ( Zbt ) và ở bể hút ( 
Zbh ) trong các trường hợp thiết kế và kiểm tra theo dạng công thức 
chung sau đây: 


Tỉ đhưnay — 27bit thú = 22BHđ®ồih 
1 dh;triw = 27btaniu = Z/0hthgt 


Các cột nước này chúng ta dùng kiểm tra vùng hiệu suất của máy bơm, 
kiểm tra khả năng phát sinh khí thực và vấn đề quá tải của động cơ, như 
đã đã trình bày ở chương III và chương V. Các cột nước lớn nhất và nhỏ 
nhất cùng tên cũng có giá trị khác nhau khi chúng ta tính cho trường hợp 
thiết kế hay trường hợp kiểm ta, như ở dòng chảy thiết kế có cột nước 


lớn nhất, nhỏ nhất thiết kế còn khi dùng dòng chảy kiểm tra sẽ có cột 
nước lớn nhất và nhỏ nhất kiểm tra. Việc tính toán các trường hợp này 
sẽ được dùng để đánh giá toàn diện các trường hợp vận hành có thể xảy 
ra đối với máy bơm và trạm bơm. Ngoài ra trong một sỐ trường hợp cụ 
thể như thiết kế trạm bơm tưới ở vùng cao, việc xác định trạm bơm một 
cấp chung cho toàn bộ khu tưới không lợi về kinh tế bằng việc thay nó 
bằng hệ thống gồm 2, 3 cấp ... Có cách tính toán riêng chọn vị trí đặt các 
bể tháo của các cấp trạm. Gặp trường hợp này chúng ta có thể tham 
khảo cách tính ở tài liệu (2 ) hoặc so sánh kinh tế các phương án cấp 
trạm mà chọn, theo phương pháp tính chung . 


Tính toán chọn số máy bơm và lưu lượng thiết kế của máy bơm 


Việc chọn số máy bơm và lưu lượng thiết kế của một máy bơm xuất 
phát tỪ yêu cầu thỏa mãn biểu đồ yêu cầu dùng nước ( về lưu lượng và 
lượng nước yêu cầu, Hình 9 -1 ) mà trạm bơm đảm nhận sao cho hiệu 
quả kinh tế là cao nhất. Muốn vậy phải qua so sánh kinh tế - kỹ thuật về 
các phương án số máy bơm về cả đầu tư cơ bản lẫn chi phí vận hành 
hàng năm mà quyết định số tổ máy và loại máy bơm. Các máy bơm được 
chọn phải thỏa mãn những yêu cầu đặt ra đối với máy bơm như đã đề 
cập ở mục A của chương này. 


tới Mác bể há 


b} 


œt> 


Hình 9 - 1. Các dạng biểu đồ yêu cầu nước Q - t. 


a) Biểu đồ yêu cầu lưu lượng và sự thay đổi mực nước địa hình theo thời 
gian. 


b) Biểu đồ lưu lượng yêu cầu (1) và biểu đồ lưu lượng do trạm bơm 
cung cấp (2). 


Lưu lương thiết kế của một máy bơm Q¿ phụ thuộc vào số lượng máy 
bơm a, nhãn hiệu của máy bơm được chọn và biểu đồ nhu cầu nước. 
Lưu lượng thực tế của máy bơm giao động từ trị số lưu lượng nhỏ nhất 
Qu¡n đến trị số lưu lượng lớn nhất Q„axvà được xác định trên đường 
đặc tính cột nước H - Q của máy bơm được chọn ứng với cột nước thiết 
kế lớn nhất nhất H¿„a„và nhỏ nhất H:x„in. Việc chọn Q¿¡ có thể dựa 
các trường hỢp sau: 


Nếu biểu đồ lưu lượng yêu cầu có dạng bậc thang và lưu lượng của các 
bậc đều là bội (số nguyên ) của lưu lượng Q„¡„nào đó ( như Hình 9 -1,a ) 
thì Q lấy bằng min ( Q.= na): Trường hợp Quản này quá lớn, vƯỢt 
quá lưu lượng của máy bơm đã sản xuất, ta có thể chia Q„¡n cho 2, 3.. 


cho phù hợp và lúc này C)¿y = hận : Sản ,... Và SỐ lượng máy bơm trường 


hợp này là a = si . Với số lượng máy bơm chọn được thì 


biểu đồ lưu lượng và tổng lượng yêu cầu luôn được thỏa mãn với mọi 
giai đoạn bơm và được điều chỉnh bằng việc tăng hay giảm số máy 
giống nhau cùng tham gia vận hành song song cho phù hợp với yêu cầu 
của từng thời đoạn.Máy bơm được chọn theo trường hợp này có nhiều 
ưu điểm: vừa đảm bảo tính lưu chuyển của các tổ máy và nhỮng cụm 
chỉ tiết máy cùng kích cở trong sữa chữa lắp đặt, vừa nâng cao tinh an 
toàn cho cả trạm. 


Tuy nhiên trong thực tế, biểu đồ yêu cầu nước phức tạp hơn biểu đồ a), 
chúng có dạng bậc nhưng các bậc này không phải là bội của Q„¡n ( xem 
biểu đồ Hình 9 -1,b ), nếu lấy lưu lượng của từng bậc chia cho Qu¡n sẽ 
là những số không nguyên. Trường hợp này lưu lượng thiết kế của máy 
bơm được xác định xuất phát từ yêu cầu thỏa mãn lưu lượng lớn nhất 
Quax và nhỏ nhất Q„¡in. SỐ tổ máy được chọn theo kinh nghiệm, thường 
a=2... 8 máy, tối thiểu là 2... 3 máy, tốt nhất là a = 4... 5 máy. ( Theo 
kinh nghiệm Liên Xô cũ: khi lưu lượng trạm Qrạm 1 m3⁄s thì a =2... 4 
máy; khi Qrạm 5 m3⁄s thì a = 3... 5; khi Qrạm 30 m3⁄s thì a = 4... 6, 
còn khi Qtrạm > 30 m3/s thì a = 5... 9 máy ). Như vậy lưu lượng thiết kế 
sẽ là: 


Qtu = (9 - 6) 

Biểu đồ yêu cầu dùng nước ( hoặc tiêu nước ) đã cho tương ứng với lưu 
lượng Q được tính theo công thức ( 9 - 6 ) được xây dựng lại thành sơ 
đồ bậc sao cho giữ được dung tích tổng của lượng nước cần ( ứng với 
đường 1 ) bằng dung tích tổng mà bơm cung cấp được ( ứng với đường 2 
), nghĩa là 5QQyeucau.D# = SQbom. D£. Cách chọn lưu lượng thiết kế và 
số máy theo ( 9 - 6 ) mới thỏa mãn được yêu cầu về lưu lượng lớn nhất 
và yêu cầu về tổng lượng nước yêu cầu mà chưa bảo đảm về mặt lưu 
lượng của từng giai đoạn ( từng bậc ) tưới. Do vậy cần dựa vào biểu đồ 
yêu cầu, so sánh giỮa yêu cầu lưu lượng và khả năng bơm cỦa tỪng giai 


đoạn để điều chỉnh máy bơm làm việc sau này, chú ý đến việc chạy máy 
bảo đảm hiệu suất cao và đảm bảo năng suất cây trồng. 


Đôi khi để bơm phủ khít biểu đồ yêu cầu lưu lượng người ta lắp thêm 
những " tổ máy bơm bổ sung ". Loại máy bơm này đóng vai trò bơm bổ 
sung tung đỘ lưu lượng nước còn thiếu ở từng bậc mà máy bơm chính 
được chọn chưa đủ năng lực để phủ bậc. Khác với các máy bơm chính, 
các máy bơm bổ sung có tổng lưu lượng không vượt quá lưu lượng của 
một máy bơm chính, ngoài chức năng bổ sung, máy bơm này còn được 
dùng mồi nước cho máy bơm chính trước khi khởi động hoặc tham gia 
bơm tiêu nƯỚc trong nhà máy ... Việc có sử dụng máy bơm bổ sung hay 
không cần phải qua tính toán so sánh kinh tế - kỹ thuật để quyết định. 


Đối với trạm bơm có cột nước thay đổi nhiều sẽ có ảnh hƯởng lớn đối 
với lưu lượng của máy bơm, do đó trường hợp này cần lập biểu đồ công 
suất để định phương án số tổ máy. Cách làm cũng giống như dùng biểu 
đồ lưu lượng yêu cầu. 


Chọn phương án số tổ máy cuối cùng phải thông qua tính toán và so sánh 
các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật của các phương án số máy. Khi tính toán 
kinh tế thường các công trình ngoài nhà máy ít thay đổi như : bể tháo, ống 
đẩy, kênh dẫn ..v.v.. nên có thể không cần đưa vào tính đầu tư phương 
án. Thường dùng phương pháp hoàn vốn chênh lệch để so sánh : 

đi = he [ Tiv]= 8 ... 10 năm, mà chúng ta đã biết. Trong công thức 
này K1, K2 là vốn đầu tư có bản của phương I và phƯơng án II. C1, C2 là 
tổng chi phí quản lý hàng năm của phƯơng án ï và II, bao gồm: tiền trích 
ra để sỮa chữa công trình và thiết bị hàng năm, tiền chí phí năng lượng 
hàng năm, tiền lương hàng năm của biên chế cán bộ quản lý trạm, tiền 
chi phí vật liệu bôi trơn, lau chùi máy móc, tiền chỉ phí hành chính quản 
trị và các chi phí khác. 


Chọn máy bơm chính 


Sau khi chúng ta đã xác định được lưu lượng và cột nước thiết kế của 
máy bơm chúng ta sẽ tiến hành chọn máy bơm. Nội dung của chọn máy 
bơm là xác định nhãn hiệu và các thông số cụ thể của máy bơm và tiến 
hành kiểm tra hiệu suất làm việc, điều kiện không sinh khí thực thông 
qua đường đặc tính của máy bơm được chọn ứng với cột nước Hmax và 
Hmin ... Để chọn máy bơm chúng ta dựa vào các bảng tra máy bơm hoặc 
các biểu đồ sản phẩm máy bơm đã có sản xuất ở trong và ngoài nước để 
tra chọn. Nhãn hiệu máy bơm tuân theo hãng sản xuất đặt. Hiện nay kinh 
tế nước ta hội nhập với các nước trên thế giới nên ngoài thiết bị trong 
nước chúng ta có thể mua Ở nƯớc ngoài, cách đặt tên thiết bị mỗi nước 
một khác, do vậy tuân theo hướng dẫn cụ thể của nơi sản xuất. Trong 
nước chúng ta cũng đã chế tạo một số loại máy bơm, thường là loại nhỏ 
và trung bình nên ngoài việc mua máy trong nước chúng ta thường mua 
máy của Liên Xô cũ hoặc của Trung Quốc ..vv.. Sau đây giới thiệu một 
số loại máy bơm nhãn hiệu Việt Nam và của Liên Xô cũ mà chúng ta hay 
chọn dùng. 


Máy bơm do Việt Nam chế tạo 


- Máy bơm công xôn trục ngang, có ký hiệu như sau: hai chữ đầu tiên LT 
biểu thị loại bơm li tâm, dãy chữ số tiếp theo biểu thị lưu lượng ( m3/h ), 
dãy chữ số cuối cùng biểu thị cột nước ( m ). 


Ví dụ 1: LT 450 - 16, biểu thị đây là loại bơm li tâm, có lưu lượng Q = 
450 m3/h, cột nước bơm là H = 16 m. 


Ví dụ 2: LT 28 - 25 A, biểu thị bơm li tâm, có lưu lượng Q = 28 m3/h, cột 
nước H = 25 m, đã qua cải tiến ( chữ A ). 


- Máy bơm li tâm song hƯớng ( hai cửa vào ). Ký hiệu cũng tương tự như 
bơm công xôn chỉ khác là thêm chữ số 2 sau LT để biểu thị bơm song 
hướng. 


Ví dụ LT2 - 280 - 60, biểu thị bơm li tâm song hƯớng, có lưu lượng Q = 
280 m3/h và cột nước H = 60 m. 


- Máy bơm đa cấp trục ngang. Ký hiệu: ba chữ đầu LTC biểu thị bơm li 
tâm đa cấp, chữ số tiếp theo chỉ lưu lượng ( m3/h ), chữ số tiếp theo nữa 
chỉ cột nước ( m ), chữ sỐ sau dấu nhân chỉ số bánh xe công tác ( số cấp 


). 


Ví dụ: LTC 5 - 9 x 13, biểu thị bơm li tâm đa cấp, có Q = 5 m3/h, H = 9m, 
13 cấp. 


- Máy bơm xoáy. Kí hiệu: hai chữ đầu BX biểu thị máy bơm xoáy, dãy 
chữ số tiếp theo biểu thị lưu lượng ( m3/h ) và dãy chỮ số cuối cùng biểu 
thị cột nước ( m ). 


Ví dụ : BX 3,6 - 16, biểu thị máy bơm xoáy, có Q = 3,6 m3/h và cột nước 
H= 16m. 


- Máy bơm chân không. Kí hiệu cũng tương tự máy bơm công xôn chỉ 
khác chữ đầu là BCK là bơm chân không. 


Ví dụ: BCK 29-510, biểu thị máy bơm chân không, Q = 29 m3/h và H = 
510 mmHg 


- Máy bơm hướng trục trục đứng và trục nghiêng. Kí hiệu ba chữ đầu 
HTĐ hoặc (HTN ) biểu thị bơm hướng trục trục đứng ( trục nghiêng ), 
dãy chữ số tiếp theo biểu thị lưu lượng ( m3/h ) và dãy chỮ số sau dấu 
gạch ngang là cỘt nước ( m ). 


Ví dụ HTĐ 3600 - 4,5 biểu thị máy bơm hướng trục trục đứng, có Q = 
3600 m3/h và cột nước H = 4,5 m. 


- Máy bơm li tâm đa cấp trục đứng, Kí hiệu LTCĐ là bơm li tâm đa cấp 
trục đứng, dãy chữ số tiếp theo là lưu lượng ( m3/h ), chữ số tiếp theo là 
cột nước của một cấp ( m ) và chỮ số sau dấu nhân là số cấp. 


Ví dụ : LTCĐ 30 - 4x3, biểu thị máy bơm li tâm đa cấp trục đứng, có Q = 
30 m3/h, cột nước một cấp là 4 m và có 3 cấp (H= 4x3 = 12m). 


- Máy bơm hỗn lưu ( bơm hướng chéo ). Kí hiệu HL là hỗn lưu, tiếp theo 
là lưu lượng ( m3/h ), rồi cột nước. Ví dụ HL 230 - 6 là bơm hỗn lưu có Q 
= 230 m3/h,H = 6m. 


Máy bơm chế tạo tại Liên Xô cũ: 


- Máy bơm công xôn. Chữ số đầu là đường kính cửa vào BXCT tính bằng 
inch (25 mm ), chữ tiếp theo K ( hoặc KM ) là bơm công xôn ( hoặc bơm 
công xôn khối ), chữ số tiếp theo nữa là tỷ tỐc ns đã chia 10. 


Ví dụ : 3 K -6, biểu thị máy bơm công xôn có đường kính cửa vào 
BXCT DI = 3x 25 = 75 mm, tỷ tốc nS = 6 x 10 = 60 v/ph. 


Kí hiệu khác của bơm công xôn. Chữ đầu biểu thị loại bơm công xôn, tỷ 
số tiếp theo: tử số biểu thị Q ( m3/h ) mẫu số biểu thị H (m). 


Ví dụ: K 8/18 là bơm công xôn, có lưu lượng Q = 8 m3/h, cột nước H = 
18m. 


- Máy bơm li tâm trục đứng. Dãy số đầu biểu thị đường kính cửa vào 
BXCT tính bằng ( inch ), chữ B chỉ trục đứng, dãy số tiếp theo chỉ tỷ tốc 
đã chia 10. 


Ví dụ : 40 B 24, biểu thị máy bơm li tâm trục đứng, D1 = 40 x 25 = 100 
mm, và tỷ tốc nS = 24 x 10 = 240 v/ph. 


- Máy bơm li tâm đa cấp. Dãy số đầu biểu thị đường kính D1 ( inch ), 
chữ M biểu thị loại bơm đa cấp, con số sau dấu gạch ngang chỉ tỷ tốc đã 
chia 10, sỐ tiếp theo sau dấu nhân chỉ số BXCT ( số cấp ). 


Ví dụ 10M - 6x 5 là bơm li tâm đa cấp có D1 = 10 x 25 = 250 mm, nS = 
60 v/ph và có 5 BXCT đặt trên cùng một trục ( bơm đa cấp 5 cấp ). 


- Máy bơm song hướng trục ngang. Kí hiệu: số đầu là đường kính DI ( 
inch ), chữ tiếp theo là bơm song hướng, số tiếp theo nữa là tỷ tốc đã chia 
10. 


Ví dụ 10 6, biểu thị D1 = 10 x 25 = 250 mm, máy bơm hai cửa, nS = 60 
v/ph. 


- Máy bơm song hướng trục đứng . Kí hiệu dãy số đầu và cuối theo cách 
trên còn chữ H CB là bơm li tâm song hướng trục đứng. 


Ví dụ: 20 H CB là bơm li tâm song hƯớng có đường kính D1 = 20 x 25 = 
500 mm 


- Máy bơm hướng trục trục đứng. Số đầu là D1 (inch ), chữ p là bơm 
hướng trục cánh cố định, số tiếp theo là tỷ tốc đã chia 10. 


Ví dụ: 20 p - 60, là máy bơm hướng trục cánh cố định có D1 = 20 x 25 = 
500 mm, tỷ tốc nS = 60 x 10 = 600 v/ph. 


Cách kí hiệu khác: Chữ O là bơm hướng trục trục đứng cánh cố định, 
chữ số tiếp theo là số hiệu BXCT, dãy số tiếp theo là đường kính BXCT ( 
cm ). 


Ví dụ: O 6 - 55, nghĩa là bơm hướng trục cánh cố định trục đứng, có số 
hiệu BXCT là 6, đường kính BXCT là 55 cm. 


- Máy bơm hướng trục cánh quay trục đứng. Dãy chữ O_ là bơm hướng 
trục trục đứng cánh quay, số tiếp theo là số hiệu BXCT, dãy số tiếp đến 
là đường kính BXCT ( cm ). 


Ví dụ O 6 - 87, nghĩa là máy bơm hướng trục cánh quay trục đứng, số 
hiệu BXCT là 6 và đường kính BXCT là 87 cm. 


Tài liệu tra cứu máy bơm và cách chọn máy bơm. 


Nhà máy chế tạo máy bơm công bố sản phẩm máy bơm mà họ đã chế 
tạo bằng bảng liệt kê hoặc bằng các biểu đồ sản phẩm. Dựa vào cột 
nước và lưu lượng thiết kế, khách hàng có thể tra tìm máy bơm mà mình 
muốn dùng. Sau đây trình bày tài liệu ở dạng bảng và biểu đồ sản phẩm 
đã được công bố và cách sử dụng chúng để chọn máy bơm. 


Bảng tra máy bơm công xôn và hỗn lưu. 


Thông số kỹ thuật và kích thƯớc cơ bản 


%C [nụ 
m3⁄h n Nđ/cơ Dhút 
m) 
) 
( 
(šinB): | VU | mm 
) ) 
300- ' 20- 
3 + 960 30 250 
300- - 175 
Mà. lờ (1460 38 200 
500 50 1450 100 250 
700-  95- 
TIIg 960 30 300 
750- ' 95- 
TẠI 980 33 300 


200 


200 


200 


300 


300 


300 
300 
300 


300 
350 
350 


DĐ 
33 
33 


1450 
980 
980 


15- 
5 


800 - 
1400 


HL 

- 12 
HL 
1400 
" 


ñ0 70 001 
m3⁄% 


đỡ 
20¿ 


Z NNN3 : 
RrAP Ij : 
§°4 ẤP 


+ \ | 1.2 | mưam.ø.zmnPammi 
! D |xf | | mmamag IISRIEIk 
TP NI 
HH} 2/9 ¬AY k 


4 


]——— 


/ ° 
hi 


.. 
vã 

to 

+ 


ông xôn khối 


ôn Kvwàc 


ông xôn 


am máy bơm c 


~ 


ếu đồ sản ph 


Hình 9 -2. Biều đ 


KM. 


à nƯỚớc, và 


` 


hiết kế ( Qtk, 


OvàO. 
ỏng cần bơm l 


^ 


ệc ổn 
lưu lượng t 


Ớng trục 
, cỘt nƯỚC tf 
ất lỏ 


ầy ch 


ải 


bơm hư 


bơm, Ở ở 


BƠm được chọn ph 


⁄Z 


dy 


hẩm m 


x^ 


Óng cân 


và 
4 


ếu đồ sản p 


Hình 9 -3. Biều đ 


~” 


Chọn kiêu máy bơm tùy thuộc vào lưu lượng 


Htk ) và loại chất I 


=°ằïằ>ầằ¬%®® S%= to ae My Cụ 


^ 


Êu suắt cao, 


làm vi 


ông 


Ố khác. 
trong mọi chế độ làm vi 


~Z 


€u tfO 


⁄ 


Ơn 


Ỏ nhất đên ló 


h 


định, hi 
ừỪn 


^ 


li 


Z 


Ọc vỚi giao 


^ 


Các Vy 


= 
“(Ö 
©œ 
=m 
œ- 
_C 
© 
CO 
Đ- 
= 
XS 
HO 
le e) 
2 5 
> 
` 
E 
3ø 
)3Đ- 
Bo 
le = 
Đ `~ 
Es 
( = 
sẻ 
- 
cÁ 
=1 
¿2 
_< “O 
ve TS 
Se 
sẽ 
xi 
=Ă 
^. :œ 
sp E 
sẽ 
4 
— -— 
XfÖ -(Ö 
Con 
=..=. 


ản v 


áy bơm Qtk < 2 m3/s thường máy bơm lì 


~ 


~Z 


2 


e của m 


~Z 


Khi lưu lượng thiết k 


^ 


à 


; kÊt cầu đơn gi 


tính an toàn cao 


ùng vì 


` 


trục ngang được ưa d 


nhẹ. 


tam 


Cứ 
& 
'h C 
@ ĐO 
Sã 
- > 
E&- 
o3 
© 
›(ö- ‹q)- 
La = 
`© 
=Ì 
“q) E 
TẾ 
BE. 
5ê 
` 
Mss) S0 
Sẽ: 
sạ Ø 
sxÐ 
x© c 
._— 
sK- 
.— 
o1 
> & 
= 
*O 
"t2 TỐ 
j 
Bo 
ĐD 
== 
là (0) _`4 
r2) co 
S.x 
- 
90 
= c= 
rfd 
— 
= 


xXZ 


x-^ 


xXZ 


và 


= 
nh 
5 Ơ 
r=ˆ C 
b0 4Ö 
= O 
x© mœ 
ta 
© - 
Sa. 
c⁄ỉ cm 
E. 
` ° 
SN 
= © 
TS No 
© 
+ `) 
_`# 
Ø sq) 
be < 
`© 
13s) 
8= 
‹© “{Ö 
_= © 
940 
<d)- 
`. 
O 1ö 
mo 
-TAÃ C 
C c0 
EIẾI= 
ch 
=8 
‹ 
° m 
mi 
`Ủ ‹C© 
BƠ 
@ > 
¬-*Ö 
81 
sa 
=) 
Ö *O 


2 


Z 


^ 


Z 


^ 


Htk 
LT 500 - 50 
100 kW... 


àcC 
hãn hi 


500 m3/h v 


^ 


bơm làm vi 


máy 
trên 


ảng 


50 m, tra b 


Ọt nước 


Qtk 


Ọc vỚi 


òng 


ô và 


„ CÓ S 


ệu 


Nd/cơ 


^ 


am ConØ xXon n 


^ 


ta chọn loại bơm Ìi t 


ất động cơ 


~“ 


, CÔNØ Su 


quay n = 1450 v/ph 


Trên biểu đồ sản phẩm mỗi nhãn hiệu máy bơm, ví dụ bơm công xôn K ( 
KM), có một hình chỮ nhật cong tương Ứng ( xem Hình 9 - 2 ). Cạnh 
cong trên và dưới của hình chữ nhật cong là các đường đặc tính cột nước 
H -Q của máy bơm vẽ với các đường kính BXCT cho phép lớn nhất và 
nhỏ nhất. Các cạnh bên của hình là lưu lượng giới hạn mà máy bơm có 
thể làm việc với hiệu suất cao ( thường lớn hơn hoặc bằng 0,9 max ) và 
bảo đảm an toàn. Khi biết lưu lượng và cột nước thiết kế, ví dụ Qtk = 45 
m3/h và Htk = 13,5 m, ta tra được điểm A nằm trong hình chữ nhật cong 
của nhãn hiệu 3K- 13 có n = 2900 v/ph. Nhãn hiệu máy bơm vừa chọn ( 
ví dụ 3K- 13 ) có đường đặc tính của nó, từ Qtk và Htk ta dóng tìm được 
điểm A trên đường đặc tính H - Q. Nếu điểm A nằm đúng trên đường H 
- Q thì máy bơm được chọn với vòng quay đã có đảm bảo hiệu suất cao 
(xem Hình 9 - 4,a ). Nếu điểm A nằm ngoài H - Q, ta cần dóng tương ứng 
trên đường đặc tính - Q để kiểm tra xem nếu bơm vẫn sử dụng vòng 
quay đó thì hiệu suất có đảm bảo 0,9 max hay không ( xem Hình 9 - 
4,b ), nếu hiệu suất thấp thì cần tính vòng quay mới hoặc gọt BXCT ( 
nếu là bơm li tâm tỷ tốc vừa và thấp ). Cách tính lại n1 và vẽ lại các 
đường đặc tính mới như đã trình bày ở chương IV. Trường hợp nếu điểm 
A không nằm 


Hình 9 - 4. a- Điểm A nằm trên đường H-Q; b- Điểm A nằm ngoài đường 
H-Q. 


trong một hình chỮ nhật cong nào cả , nghĩa là không có máy bơm nào 
được chế tạo thỏa mãn Qtk và Htk mà ta cần. Trường hợp này cần đặt 
hàng chế tạo máy bơm mới hoặc cũng có thể chọn máy bơm nào đó nằm 


gần điểm A, lấy các đường đặc tính của máy bơm này ( coi nó là máy 
bơm mẫu ) rồi dựa vào đó tính ra vòng quay mới tương ứng với Qtk và 
Htk, rồi vẽ lại các đường đặc tính mới, như đã biết ở chương IV. 


Biểu đồ sản phẩm của máy bơm hướng trục O và O có dạng phức tạp 
hơn so với của bơm li tâm ( xem Hình 9 - 3 ). Đường đặc tính cột nước 
yêu cầu H - Q của điểm A với tọa độ Qtk, Htk có thể nhận được bằng 
cách chọn góc quay cánh của BXCT ( xem Hình 3 - 12, chương II ). 
Không cho phép gọt BXCT của loại máy bơm này. 


Tóm lại nội dung chọn máy bơm chính như sau: 
- Trên cơ sở có Qtk và Htk tra nhãn hiệu máy bơm và các thông sỐ; 


- Dùng đường đặc tính của nhãn hiệu máy bơm vừa chọn kiểm tra máy 
bơm được chọn. Vẽ lại các đường đặc tính mới ( nếu cần ) khi thay đổi 
số vòng quay hoặc khi chọn giải pháp gọt bánh xe công tác; 


- Xác định cao trình đặt máy bơm và kiểm tra cao trình này về khí thực. 


ĐỘNG CƠ ĐIỆN KÉO MÁY BƠM VÀ CHỌN ĐỘNG CƠ 
ĐIỆN 


Để truyền động máy bơm có thể dùng động cơ điện, động cơ đốt trong, 
máy hơi nước, động cơ gió, máy thủy lực ...vv... Trong đó động cơ điện 
được dùng phổ biến nhất. Động cơ đốt trong chỉ được dùng đối với máy 
bơm di động hoặc trạm bơm dã chiến ở các vùng xa, động cơ chạy bằng 
sức gió chỉ dùng ở nơi có điều kiện thích hợp sử dụng gió... Bởi vậy Ở 
đây chúng ta chỉ nghiên cứu về động cơ điện. 


Hệ thống truyền động máy bơm với sự tác động của năng hƯợng điện 
gọi là truyền động điện. Quy ước có thể chia hệ thống này làm ba phần: 
động cơ điện, thiết bị điều khiển động cơ điện, trang thiết bị truyền 
năng lượng từ động cơ điện đến máy bơm. 


Động cơ điện được sử dụng rộng rãi trên trạm bơm do tính ưu việt của 
nó so với các loại truyền động khác: khối lượng xây lắp được giảm nhỏ, 
nền móng và thiết bị truyền năng lượng từ động cơ đến máy bơm đơn 
giản hơn ( trục động cơ và trục máy bơm có thể được nối qua khớp nối 
trục ), dễ tự động hóa khi khởi động hoặc dừng máy, chi phí vận hành 
nhỏ, điều kiện làm việc tốt nhất, gian máy sạch sẽ ..v.v... 


Trong trạm bơm thường sử dụng động cơ điện xoay chiều ba pha dị bộ 
và đồng bộ. 


Động cơ điện dị bộ 


Động cơ điện dị bộ là động cơ có vòng quay của rô to nhỏ hơn vòng quay 
của tỪ trường, nó làm việc có " đỘ trượt " so với tỪ trường cỦa sfator ( 
bảng so sánh dưới đây ): 


SHẢẾ CJÔN luên HN DỂM, hạ 
Dị bộ ii Dị bộ tàu 
1 2900 3000 D D585 600 
2 1450 1500 6 485 500 
° 960 1000 8 368 3D 


4 730 750 10 290 300 


Động cơ dị bộ có hai loại là động có rô to ngắn mạch ( còn gọi là động 
cơ lồng sóc ) và động cơ quấn dây. Động cơ rô to ngắn mạch ( xem Hình 
9-5) so với động cơ quấn dây thì có kết cấu đơn giản hơn, kích thước 
và khối lượng nhỏ hơn, giá thành rẻ hơn. Nó có thể được đấu trực tiếp 
vào mạng điện qua cầu giao đơn giản hoặc điều khiển từ xa bằng khởi 
động tỪ. Tuy nhiên cần thấy rằng khi đấu trực tiếp động cơ này vào 
mạch thì dòng điện mở máy tăng 5... 7 lần so với dòng điện định mức, và 
điều này gây bất lợi đối với các hộ dùng điện khác cùng mạng. Động cơ 
rô to ngắn mạch có thể trục đứng hoặc trục ngang. 


Hình 9 - 5. Cấu tạo động cơ điện dị bộ rô to ngắn mạch. 


1- cưả nhận không khí; 2- trục; 3- rô to; 4- cuộn dây; 5- nắp thông gió; 6- 
ổ hướng: 


7- dây ra của stator; 8- nắp bảo vệ đầu dây ra; 9- phần tĩnh ép vào giá đỡ; 
10- giá đỠỡ 


bằng gang: 11- vòng để móc nâng hạ. 


Động cơ điện dị bộ rô to quấn dây có biến trở khởi động được nối với 
cuỘn dây của rô to. Biến trở khởi động chỉ được đóng vào mạch rô to 
trong giai đoạn mở máy động cơ. Khi vòng quay động cơ điện đạt tới 
gần vòng quay định mức thì biến trở tự động ngắt, còn động cơ vẫn tiếp 
tục ở chế độ như rô to ngắn mạch. Dòng điện mở máy ở động cơ rô to 


quấn dây nhỏ hơn vài lần so với rô to ngắn mạch . Tuy vậy trong trạm 
bơm, động cơ rô to quấn dây ít được sử dụng hơn hơn rô to ngắn mạch 
bởi vì kết cấu của nó phức tạp hơn, kém an toàn trong vận hành và giá 
thành lại đắt hơn . 


Căn cứ vào công suất có thể chia động cơ điện dị bộ làm ba loại chính 
Sau: 


- Loại nhỏ ( có công suất nhỏ hơn 100 kW ) thường là động cƠ rô to 
ngắn mạch ba pha, động cơ loại này không có yêu cầu gì đặc biệt khi 
khởi động: điện áp định mức thường là 220 / 380 hoặc 500 V. 


Động cơ chế tạo ở Liên Xô cũ dùng chữ A để kí hiệu động cơ điện dị bộ 
( hoặc chữ AO kí hiệu động cơ dị bộ có bảo vệ đặt ngoài trời ), con sỐ 
tiếp theo chỉ cở thân máy, số tiếp theo nữa chỉ cổ chiều cao lõi thép từ, 
con số sau dấu gạch ngang chỉ sỐ cỰc từ. 


Ví dụ A 62 - 4 là động cơ dị bộ, có cổ thân máy lá c 6, cổ chiều cao lỏi 
thép từ là cổ 2, có 4 cực từ. Nếu kí hiệu AO 62 - 4 là động cơ dị bộ đặt 
ngoài trời an toàn và các ký hiệu chữ số như quy Ước trên. 


Kí hiệu của động cơ dị bộ Việt Nam cũng giống Liên Xô chỉ khác là thay 
chữ A bởi 


chữ K ( không đồng bộ ) hoặc chữ AK ( không đồng bộ kiểu kín, đặt 
ngoài trời ). Ví dụ DK 62 - 4 là động cơ dị bộ kiểu kín đặt ngoài trỜi, cỞ 
thân máy là 6, cổ chiều cao lõi thép từ là 2 và có 4 cực từ. 


- Loại trung bình ( có công suất từ 100 ... 200 kW ). Động cơ dị bộ loại 
này có điện áp từ 220 / 380 V, 3.000 V hoặc 6.000 V. Liên Xô cũ chế tạo 
các loại có kí hiệu AM, AM và AM. Trong đó chữ A là động cơ dị bộ. 

AM, AM là động cơ rôto ngắn mạch kiểu rãnh sâu và kiểu lồng sóc kép 
có tính năng mở máy tốt, thích hợp với dung lượng nguồn điện nhỏ, phụ 
tải khởi động không lớn. Loại AM là loại động cơ dị bộ rô to quấn dây, 
dùng trong trường hợp dung lượng nguồn nhỏ không đỦ cung cấp cho 
động cơ dị bộ kiểu rô to ngắn mạch khi khởi động. 


- Loại lớn ( có công suất lớn hơn 300 kW ). Động cơ dị bộ loại lớn Liên 
Xô chế tạo có các loại: AMCO là loại động cơ kiểu ngắn mạch, loại 

AMCO là loại động cơ dị bộ kiểu quấn dây. Loại động cơ lớn nầy có 
điện áp 3000 V và 6000 V. Loại BAH là động cơ dị bộ trục đứng . Kí 
hiệu loại động cơ này như sau : Sau chữ BAH lần lượt là cổ thân máy, cỞ 
chiều cao lõi thép từ, số cực từ. Ví dụ BAH 14 - 49 - 6 là động cơ dị bộ 
trục đứng có cổ thân máy là 14, cổ chiều cao lõi thép từ là 49 và có 6 cực 
tư. 


Động cơ điện đồng bộ 


Động cơ điện đồng bộ là động cơ có số vòng quay của rô to bằng số 
vòng quay của từ trường stator. Khi động cơ kéo máy bơm có công suất 
lớn hơn 200 kW và làm việc trong thời gian dài liên tục thì thường dùng 
động cơ điện đồng bộ để kéo. Số đôi cực p và tần số tiêu chuẩn f = 50 
Hz quyết định sỐ vòng quay của động cƠ : n = 60f/p. 


Kết cấu của động cơ đồng bộ ( xem Hình 9 - 6 ) phức tạp hơn kết cấu 
của động cơ dị bộ. Từ thông trong động cơ đồng bộ được tạo thành do 
bộ kích từ riêng, đó là mỘt máy phát một chiều nhỏ. Để đưa động cơ 
điện vào làm việc, rô to cần phải quay với vòng quay gần với vòng quay 
từ trường của StatOT. Bởi vậy rô to của phần lớn các động cơ điện đồng 
bộ có đặt cuộn ngắn mạch khởi động phỤ, tương tự nhƯ cuỘn dây rô to 
của động cơ dị bộ. 


Động cơ điện đồng bộ có điện áp 3.000 V, 6.000 V, 10.000 V và hơn. 
Liên Xô đã chế tạo loại động cơ đồng bộ loại MC, B, B C, BC H..v.v... 


Loại B C ( xem Hình 9 - 6 trang sau ) có kí hiệu như sau: B là động cơ 
trục đứng, chữ là động cơ, chữ C là đồng bộ, dãy số tiếp theo là đường 
kính stator ( cm ), dãy số sau dấu gạch chéo là chiều cao lõi thép tỪ ( cm ), 
chữ sỐ sau gạch ngang là số cực từ. Loại động cơ này hiện nay đã chế 
tạo có công suất đạt đến 200.000 kW. 


Ví dụ BC 325/44 - 16 là động cơ điện đồng bộ trục đứng có đường 
kính stator là 325 cm, chiều cao lõi thép tỪ là 44 cm, có 16 cực từ ( 8 đôi 
cực ). 


Loại BC H là loại động cơ đồng bộ trục đứng dùng cho máy bơm nước. 
Kí hiệu các số sau dãy chữ lần lượt là: cổ thân máy, dãy số tiếp sau gạch 
ngang là cổ chiều cao lõi thép từ, con số sau gạch ngang cuối là số cực 
từ. Ví dụ BC H 15 - 31 - 8 là động cơ điện đồng bộ trục ngang cở thân 
máy là 15, cổ chiều cao lõi thép từ là 31 và có 8 cực từ. 


Hình 9 - 6. Cấu tạo của động cơ điện đồng bộ B C- 325/44 - 16. 


1- giá đỡ dưới; 2,8 - ổ trục định hướng ; 3- rô to; 4- cực từ; 5- stator; 6- Ổổ 
đỠ; 


7- thiết bị làm nguội; 9 - kích từ. 


Động cơ điện đồng bộ mặc dù có cấu tạo và tự khởi động phức tạp, giá 
thành cao (thƯờng hơn 20% so với động cơ dị bộ ) nhưng vẫn được dùng 
rộng rãi trong thực tế vì những Ưu điểm sau đây: 


- Có khả năng làm việc với hệ số công suất (cos ) đạt tới 1, do vậy 
nâng cao được hệ số công suất của mạng và tạo khả năng sử dụng điện 
kinh tế; 


- HỆ số công suất không phụ thuộc vào vòng quay định mức cỦa rô to; 
- Động cơ làm việc ổn định khi điện áp trong mạng giao động: 


- Góp phần tăng hệ sỐ công suất cos khi tham gia bù đồng bộ trong lưới 
điện . 


Các loại cơ cấu truyền động từ động cơ cho máy bơm 


CƠ năng do trục động cơ truyền cho trục máy bơm có thể qua các thiết bị 
khác nhau nhƯ: khớp nối đĩa, khớp nối thủy lực, khớp nối điện tỪ, truyền 
động đai truyền, truyền động bánh răng ..v.v... 


1. Khớp nối đĩa ( Hình 9- 7,a ). 


Khớp nối trục loại đĩa được dùng để nối trục động cơ và trục máy bơm 
có cùng vòng quay định mức . Các chốt 2 một đầu bị nối cứng trên đĩa 1 
nối trục động cơ và 


được lồng bên ngoài bằng ống cao su đem lắp vào các lổ ở đĩa 3 của của 
trục máy bơm. Khớp đĩa này nhờ có các Ống cao su nên khi mô men xoắn 
truyền từ trục động cơ cho trục máy bơm sẽ có va đập mềm. Loại khớp 
nối này có cấu tạo đơn giản và tiện lợi cho vận hành. Hiệu suất của nó 
gần bằng 1. Bởi vậy khớp nối đĩa được dùng rộng rãi. 


Hình 9 - 7. Các loại khớp nối trục động cơ và trục máy bƠm. 
a- khớp nối đĩa; b- khớp nối thủy lực; c- khớp nối điện từ. 
2. Khớp nối thủy lực ( Hình 9 - 7,b ): 


Khớp nối thủy lực được dùng nối trục động cơ và trục máy bơm khi cần 
điều chỉnh vòng quay của máy bơm cho phù hợp với các điểm công tác 
trên đường H - Q nhưng vòng quay của động cơ không đổi. Cấu tạo của 
khớp thủy lực gồm có: bánh xe bơm li tâm 2 nối với trục dẫn động 1 ( 
trục động cơ ) và bánh xe công tác turbin 4 nối với trục bị động 3 ( trục 
máy bơm ). Bánh xe li tâm 2 quay do trục động cơ kéo và làm tăng năng 
lượng của chất lỏng chảy qua nó ( từ tâm đến chu vi ). Năng lượng này 
truyền cho bánh công tác turbin 4, bánh 4 nối với trục máy bơm chính 
thông qua trục bị động 3. Trục 3 làm việc có đỘ trượt tương đối so với 
trục dẫn động 1. Mức độ trượt phụ thuộc vào lượng chất lỏng đưa vào 
khớp nối do một máy bơm đặc biệt cung cấp. Khi thay đổi độ trượt cũng 
là thay đổi vòng quay của máy bơm chính và hiệu suất của khớp nối cũng 
phụ thuộc vào mức độ trượt. Nếu mức độ trượt là 2... 3 % thì hiệu suất 
của khớp thủy lực đạt 0,96 ... 0,98, khi mức đỘ trượt lớn hơn 50% thì 
hiệu suất khớp nối giảm đến 0,6. 


3. Khớp nối điện từ ( Hình 9 - 7„c ): 


Khớp nối điện từ được dùng cũng giống điều kiện của khớp nối thủy 
lực. Cấu tạo của nó gồm phần cảm 2 được gắn với trục máy bơm và 
phần ứng 1 gắn với trục động cơ. Khi dòng điện một chiều qua vòng 
tiếp xúc 5 dẫn vào cuộn kích thích 3 thì giữa phần ứng 1 và phần cảm 2 
xuất hiện quan hệ điện từ. Quan hệ này làm cho phần cảm phải quay 
theo vòng quay của phần ứng với một mức đỘ trượt nào đó. Khi dòng 
điện thay đổi đều đặn thì mức độ trượt cũng thay đổi đều đặn và do vậy 
cũng làm cho vòng quay của máy bơm thay đổi. Ưu điểm chính của khớp 
nối điện từ là đơn giản cho việc điều khiển, sỮa chữa và công việc dự 
phòng, các chỉ tiết ít bị mòn, có khả năng điều khiển từ xa và tự động 
hóa. Nhược điểm của nó là khối lượng và kích thước của nó lớn, khi 
nhiệt độ môi trường thay đổi thì làm việc kém ổn định. Hiệu suất của 
khớp nối này phụ thuộc vào mức độ trượt của phần cảm. 


4. Truyền động bằng đai truyền. 


Truyền động này được sử dụng khi vòng quay trục động cơ khác vòng 
quay trục máy bơm hoặc khi trục động cơ và trục máy bơm đặt cách 
nhau hoặc được đặt ở những mặt phẳng nằm ngang khác nhau. Nhánh 
kéo của đai thường đặt bên dưới còn nhánh không tải đặt phía trên nhánh 
kéo. Hiệu suất của đai truyền vào khoảng 0,94... 0,98. 


5. Truyền động bánh răng ( bộ biến tốc ). 


Truyền động bánh răng cũng được dùng giống như truyền động đai. BỘ 
biến tốc gồm các trục và các bánh răng lắp hoàn chỉnh trong một hộp 
nhỏ. Trong thời gian làm việc nó cần được bôi trơn bằng dầu. Hiệu suất 
của truyền động bánh răng đạt 0,98 ... 0,99. 


Tính hợp lý của việc sử dụng loại khớp nối hoặc truyền động nào trong 


trường hợp cụ thể phải được lập luận qua tính toán kinh tế kỹ thuật 
thận trọng. 


Chọn động cơ điện cho máy bơm. 


Trong một số bảng tra máy bơm người ta đã cho động cơ điện đi kèm. 
Trong trường hơp máy bơm chưa có động cơ đi kèm ta phải tiến hành 
tính toán và lựa chọn động cơ thích hợp. Điều kiện chọn động cơ kéo 
máy bơm là động cơ được chọn phải đảm bảo truyền công suất cần 
thiết cho máy bơm với số vòng quay đã có của máy bơm. Công suất cần 
thiẾt và vòng quay trục động cơ có thể được chỉ dẫn ở tài liệu máy bơm. 
Vòng quay của động cơ được chọn và vòng quay của máy bơm chênh 
lệch không quá 5%. 


Công suất yêu cầu lớn nhất của máy bơm ( kW ) khi số vòng quay đã cho 
trên trục của máy bơm đƯỢc tính theo công thức: 


Nụa„ = 9,81.Q.H/ n 


Trong đó: Q,H, là lưu lượng ( m3/s ), cột nước ( m) và hiệu suất máy 
bơm lấy với công suất yêu cầu lớn nhất. Đối với máy bơm li tâm tỉ tốc 
vừa và nhỏ thì công suất lớn nhất xảy ra khi Q = Qmax và H = Hmin ( 
Hình 9 - 8,a ). Đối với máy bơm hướng trục 


Hình 9 - 8. Xác định Q,H, dựa vào đường đặc tính của máy bơm. 


thì công suất lớn nhất xảy ra khi Q = Qmin và H = Hmax ( Hình 9 - 8,b ). 


Công suất để chọn động cơ điện sẽ là: 
Nac k.N max / tá(9- 8) 
Trong đó: ¿;a là hiệu suất truyền động.Lấy ;a = 1 với khớp nối đĩa. 


k là hệ số an toàn công suất, lấy theo bảng sau: 


N( 

kW) z 220 o... OŨ 90... 100 100 
đà nouy 19, 1/1) say 1,08... 

: 1,5 1,3 Hi 1,05 tp 


Có thể tham khảo thêm tài liệu của Liên Xô cũ: Khi N ạc 20 kW thì k= 
1,25; khi N ac= 21... 50 kW thì k = 1,21; khi N ae= 51... 300 kW thì k = 
1,15; khi Ñ ac> 300 kW thì k = 1,1. 


Kinh nghiệm thực tế cho thấy khi công suất yêu cầu của máy bơm 200 
kW người ta khuyên dùng động cơ điện dị bộ có điện áp thấp ( điện áp 
lưới 1000 V'); khi công suất yêu cầu của bơm lớn hơn 200 kW và việc 
khởi động cũng như dừng máy tiến hành thường xuyên thì nên dùng động 
cơ điện dị bộ có điện áp cao ( điện áp > 1000 V ); còn khi công suất yêu 
cầu của máy bơm lớn hơn 200 kW và việc khởi động và dừng máy không 
thường xuyên thì nên dùng động cơ điện đồng bộ có điện áp cao. 


Ngoài việc chọn động cơ theo công suất và vòng quay đã nêu trên, khi 
chọn động cơ điện còn phải xét đến vấn đề khởi động của từng loại 
máy bơm mà động cơ kéo. TỪ đường N - Q của máy bơm ( xem Hình 9 - 
9,a ) ta thấy rằng: bơm li tâm tỉ tốc vừa và thấp khi khởi động ( khi Q 
nhỏ ) thì có công suất yêu cầu thấp; còn bơm li tâm tỈ tỐc cao 


N-0 hiểm 


N - 0 hướng Íruc 
—— N-0 lifểm1t 
` +t6ccaô 
ũ Ú—”2 7A 06 06 1 
1 08 06 04 02 0Ê=¬n 


Hình 9 - 9. So sánh đường đặc tính công suất các laọi bơm. 
a - Dạng đường N - Q của các loại máy bơm khác nhau. 
b - Biểu đồ thay đổi công suất động cơ khi khởi động. 


và bơm hướng trục khi khởi động ( Q nhỏ ) thì công suất rất lớn. Như 
vậy bơm hướng trục và bơm li tâm tỈ tỐc cao ( nS > 300 v/ph ) phải có 
công suất khởi động lớn, cần phải rất chú ý vấn đề khởi động khi chọn 
động cơ điện cho hai loại máy bơm nầy. 


Trong mọi trường hợp, mô men quay do động cơ tạo ra phải luôn lớn hơn 
mô men cản khi máy bơm làm việc, nhất là khi mở máy. Giá trị cỦa các 
mô men này có thể tra được trong các bảng tra động cơ. Xét khái quát về 
các loại động cơ điện ta thấy ( xem Hình 9 - 9,b ): Trục tung biểu thị tỷ 
số giữa mô men và mô men định mức ( M/MO ), trục hoành biểu thị tỈ sỐ 
vòng quay và vòng quay định mức ( n/nO ) đồng thời cũng biểu thị độ 
trượt =(nO-n)/mO, khi khởi động thì = 1, khi vòng quay đạt đến 
vòng quay định mức thì = 0. Từ biểu đồ trên Hình 9 - 9,b ta thấy: 


- Đối với máy bơm li tâm sử dụng động cơ dị bộ rô to ngắn mạch. Khi 
khởi động nếu đóng kín van ống đẩy thì mô men cản diễn biến theo 
đường I và cao nhất chỉ chiếm 0,35 ... 0,5 mô men định mức. Nếu lúc 
khởi động mở hết van ống đẩy thì mô men cản diễn biến theo đường II 
và cũng chỉ đạt đến bằng mô men định mức. Đối vơi bơm li tâm tỉ tốc 
cao, công suất khi Q = 0 xấp xỉ công suất định mức do vậy đường diễn 
biến của nó cũng tương tự đường II. Điều này cho thấy đối với máy bơm 


li tâm nói chung nếu dùng động cơ điện dị bộ rô to ngắn mạch thì vấn đề 
khởi động không có gì đáng ngại. 


- Đối với máy bơm hướng trục, nếu có dùng van ống đẩy khi khởi động 
thì đường mô men cản sẽ lên cao theo đường III, do đó có khả năng quá 
tải động cơ. Do vậy cần tiến hành kiểm tra quá tải khi mở máy trong nội 
dung chọn động cơ. 


Hiện nay ở các trạm bơm nho; động cơ dị bộ rô to ngắn mạch được dùng 
rất phổ biến và dùng cầu giao trực tiếp mở máy. Với cách khởi động này 
dòng điện khởi động đột tăng đến 5... 7 lần dòng điện định mức. Các 
động cơ điện phải có cách mở máy thích hợp với điều kiện công suất 
nguồn cung cấp cho nó và công suất trạm biến áp. Trong việc mở máy ta 
cần tìm biện pháp giảm dòng điện và điện áp mở máy. Có thể dùng biện 
pháp đấu sao - tam giác ( Y/ ) để khởi động động cơ có cuỘn dây stator 
đã đấu tam giác. Có thể dùng biến áp tự ngẫu hạ điện áp xuống còn 0,6 
đến 0,8 điện áp định mức rồi đóng máy để khởi động, cách này giảm 
được điện áp mở máy nhưng lại làm giảm mô men mở máy, nên nó được 
dùng cho các động cơ có mô men cản nhỏ, không nên dùng với động cơ 
có mô men cản lớn vì có khả năng động cơ không kéo nổi máy bơm. 


Động cơ điện đồng bộ có mô men quay tỈ lệ bậc nhất với điện áp ( trong 
khi động cơ điện dị bộ có mô men quay tỈ lệ bậc hai với điện áp ), do vậy 
sự thay đổi điện áp trong dây dẫn ít ảnh hưởng đến mô men quay. Đó là 
một ưu điểm lớn của nó so với động cơ dị bộ. Động cơ đồng bộ cũng 
thường khởi động bằng các phương pháp khởi động của động cơ dị bộ. 
Trong các trạm thủy điện tích năng, để khởi động "tổ máy ba máy" động 
cơ đồng bô, khi chuyển chế độ người ta có thể dùng turbin gáo nhỏ để 
quay tổ máy về chế độ đồng bộ rồi mới đóng máy vào lưới. 


Tóm lại nội dung chọn động cơ điện như sau: 


- Dựa vào công suất động cơ tính theo công thức (9 - 8 ) và vòng quay 
của máy bơm đã biết, hình thức trục tổ máy, tra được động cơ điện và 
các thông số cơ bản của động cơ được chọn ( trong đó có công suất định 
mức Nức và vòng quay định mức ). 


- Kiểm tra điều kiện quá tải động cơ với cột nước lớn nhất hoặc nhỏ 
nhất xảy ra trong hai trường hợp thiết kế và trường hợp kiểm tra. Yêu 
cầu công suất quá tải phải nhỏ 


hơn hoặc bằng công suất định mức của động cơ Nẻc đã chọn. Kiểm tra 
độ chênh lệch vòng quay giỮa động cơ và máy bơm không được quá 5 %. 


- Xem xét tính năng khởi động của động cơ có phù hợp với máy bơm hay 
không và dùng biện pháp khởi động nào cho thích hợp. 


MÁY BIẾN ÁP VÀ CHỌN MÁY BIẾN ÁP CHO TRẠM 
BƠM 


Trạm bơm tưới tiêu thường được xây dựng ở vùng nông thôn và thường 
lấy điện từ những nguồn điện và sơ đồ nối dây khác nhau. Nếu trạm 
bơm đặt trong khu vực có trạm hạ áp của nông trang, của trang trại hay 
của nhà máy thì có thể lấy điện tỪ trạm hạ áp. Nếu trạm bơm lấy điện 
từ đường dây cao áp có cấp điện áp cao hơn điện áp động cơ cần phải 
xây trạm hạ áp ngay cạnh trạm bơm. Máy biến áp được bố trí hoặc cạnh 
nhà máy bơm hoặc đặt trong một gian độc lập của nhà máy. Nếu trạm 
bơm được trang bị những động cơ có điện áp cao ( trên 1.000 V ) thì để 
có điện tự dùng ( để chạy động cơ nhỏ của các thiết bị phụ hay chiếu 
sáng ...v.v.. ) cần phải đặt thêm các máy biến áp nhỏ phụ trong nhà máy. 
Nếu có một số trạm bơm nằm gần nhau thì có thể xây dựng một trạm 
hạ thế riêng phục vụ chung cho chúng. 


Đối với các trạm bơm lớn, quan trọng ví dỤụ trạm bơm tiêu lớn tiêu nước 
cho khu vực rộng thì cần phải lấy điện từ hai nguồn độc lập và tải điện 
bằng các đường dây độc lập để đảm bảo tính an toàn cao. 


Chọn sơ đồ cấp điện nào cũng phải qua tính toán và so sánh kinh tế - kỹ 
thuật để quyết định. Việc chọn máy biến áo cho trạm bơm nhỏ thường 
chọn một máy còn trạm lớn có thể nhiều hơn. Để chọn máy biến áp ta 
phải biết công suất yêu cầu của trạm (Syc), điện áp của nguồn điện ( UI 
), điện áp động cơ ( Udc ), số máy biến áp ... 


Công suất yêu cầu của trạm hạ áp tính theo công thỨc sau: 


Øyc = (1,05...1,1) S-“2z 2£ + K;.C#(kVA )(9-9) 


hac.COSj COSj7 
Trong công thức: 
Ni = NT _ congsuatlonnhattrentrucdongcovoichedothietke là hê s ố phụ tải : 
Nạc congsuatdinhmuccuadongco b 
| 1 r° ` ^ ~Z“ 2 x NG. 
F2 = Tanonetea: gỌi là hệ số sử dụng đồng thời ; 
ongsomaytrongtram : b : 
Ks = 0,7...1,0, gọi là hệ số thắp sáng ; 


ha.là hiệu suất của động cơ. 


Dựa vào UI, Udc và Syc và số máy biến áp ta có thể tra ra máy biến áp 
cần dùng. Chú ý rằng máy biến áp có loại trong và ngoài nước sản xuất. 
Loại nước ngoài sản xuất cần phải tiến hành tính toán hiệu chỉnh nhiệt 
đỘ sau khi tính theo ( 9 - 9 ) rồi mới tra chọn máy biến áp. Cấu tạo và 
những vấn đề liên quan đến máy biến áp có thể tham khảo trong các giáo 
trình và tài liệu liên quan. 


Các thiết bị phụ trong trạm bơm 
Phần này trình bày về các thiết bị phụ trong trạm bơm 


CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRONG TRẠM BƠM 

Trong trạm bơm, ngoài những thiết bị động lực chính trực tiếp làm 
nhiệm vụ bơm nước mà chúng ta đã biẾt, còn có những thiết bị phụ. 
Nhóm thiết bị phụ gồm có: các trang thiết bị cơ khí, hệ thống cấp nước 
kỹ thuật, hệ thống tiêu nước, hệ thống cấp dầu, hệ thống cấp khí nén, 
thiết bị tạo chân không, hệ thống cứu hỏa, hệ thống cấp nước uống và 
sản xuất, hệ thống thông gió, các thiết bị kiểm tra - đo lường ... Các thiết 
bị này có nhiệm vụ đảm bảo cho trạm bơm làm việc bình thường, tránh 
sự cố, kiểm tra bảo vệ công trình và thiết bị làm việc tránh quá tải ..vv.. 
Các thiết bị phụ cần thỏa mãn nhỮng yêu cầu sau: 

- Bảo đảm vận hành tiện lợi và an toàn, giá thành rẻ; 

- Khi tiến hành sữa chữa công trình và các tổ máy chính cũng như các 


cụm thiết bị của hệ thống thiết bị phụ thì việc vận hành trạm vẫn bình 
thường không bị trỠ ngại. 


TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ 
Các trang thiết bị cơ khí của trạm bơm gồm những loại sau: 


- Các cửa van, lưới chắn cùng với phần chỉ tiết lắp đăt, dịch chuyển 
chúng; 


- Các thiết bị nâng hạ tĩnh tại hoặc di động với các móc, cần kéo và dầm 
ngang; 


- Các máy vớt rác và dọn rác để làm sạch lưới chắn rác; 


- Các xe con chuyển thiết bị và vật liệu. 


Thành phần và kết cấu của các thiết bị cơ khí chủ yếu phụ thuộc vào 
quy mô của trạm bơm, biên đỘ giao động mực nước nguồn và khả năng 
tồn đọng của vật nổi. 


Các loại cửa van phẳng 


II 
\ 
l 
h 
lÍ 
l=——= 


Hình 10 - 1. Kết cầu cửa van phẳng sữa chữa. 


1- bản chắn nước; 2- móc treo; 3,5- phần tựa truyền tải trọng lên chỉ tiết 
đặt sản; 4- tấm chăn; 6- dâm ngang bắng thép; 7- viền chẵn nước; 8- 
tường ngực. 


Trong trạm bơm thường dùng cửa van dưới sâu ( mép trên van ngập dưới 
mực nước). Theo công dụng ta chia các cửa van này làm các loại: 


Cửa van chính ( cửa van công tác ) dùng để điều chỉnh mực nước trong 
kênh hoặc điều chỉnh cột nước của bơm ( ví dụ dùng khi khởi động máy 


bơm hƯớng trục và bơm hướng chéo ). Cửa van nầy cần phải có khả 
năng nâng, hạ trong dòng nước đang chảy và cho phép nước chảy bên 
dưới mép dƯới cửa van . 


Cửa van sữa chữa ( Hình 10 - 1 ) được dùng để chắn tạm thời dòng chảy 
Ở cửa nước vào khi cần sữa chữa máy bơm hoặc sữa chữa cửa van chính. 
Kết cấu của nó đơn giản hơn của cửa van chính vì nó được nâng hạ 
trong điều kiện nước tĩnh . 


Cửa van sự cố được dùng trong trường hợp cửa van chính hoặc đường 
ống áp lực hay máy bơm chính bị sự cố. Khi đó cửa van này sẽ hạ nhanh 
chắn dòng nước trong điều kiện nước đang chảy. Việc nâng cửa van này 
thực hiện trong điều kiện dòng nước tĩnh . 


Cửa van sữa chữa - sự cố làm cả hai chức năng sữa chữa và sự cố. Nó 
được đặt trước cửa van chính. 


Các cửa van sữa chữa dưới sâu thường làm dạng trượt phẳng, còn cửa 
van chính và sữa chữa - sự cố thường làm dạng phẳng có bánh xe di 
động. Ngoài ra còn có thể dùng cửa van đĩa hoặc cửa van xoay thay cho 
cửa van phẳng. 


Lưới chắn rác và máy dọn rác. 


Lưới chắn rác được đặt ở trước tất cả các cửa lấy nước để ngăn rác và 
vật nổi vào máy bơm. Thông thường lưới được đặt ngay trước ống hút 
của máy bơm, tuy nhiên cũng có trường hợp đặt lưới chắn rác ở nơi tách 
biệt cách xa bể hút ( xem Hình 8 - 8 ). 


Cấu tạo của lưới chắn rác gồm có: khung chịu lực 1 và các thanh đứng 3( 
xem Hình 10 - 2 ). Khung chịu lực gồm có hai hoặc nhiều dầm, gồm có 
các cột và các cột chắn đứng ( nếu chiều rộng lưới lớn hơn 2 m ). Kích 
thước lưới chắn rác được xác định theo vận tốc cho phép của dòng nước 
qua lưới. Khi vớt rác bằng các biện pháp thỦ công và nước ít rác thì vận 
tốc cho phép V_ 0,5 m/s; khi vớt rác bằng phƯơng tiện cơ giới với điều 


kiện đọng rác như trên thì V_ 1,2 m⁄s, còn khi trong nước nhiều rác thì V 
1 m/s. Khi lấy nước từ kênh chính thì vận tốc cho phép V có thể được 
giảm 20 %. 


Các thanh lưới được làm từ những thanh thép dày 4... 16 mm, rỘng 50... 
140 mm. Nếu lưới dùng cho máy bơm hướng trục hoặc cánh chéo thì 
khoảng trống giữa hai thanh lưới lấyt _0,05D2 và nằm trong khoảng 30 

t 150 mm; còn đối với máy bơm li tâm lấyt _0,03D2 và nằm trong 
khoảng 30 t 100 mm. Trường hợp vớt rác bằng phƯơng pháp thỦ công 
yêu cầu khoảng cácht 60 mm. 


Lưới chắn rác có thể đặt nghiêng một góc = 70... 800 để dễ vớt rác, có 
thể đặt thẳng đứng đối với vớt rác bằng cơ giới. Lưới có thể đặt cố định 
hoặc có thể tháo lắp được và được đặt trong rãnh tựa khung lưới. 


Lưới chắn rác nhỏ dọn rác bằng thủ công nên đặt nghiêng để dễ cào rác 
và chiều cao lưới không nên quá 2,5 m, khi vớt rác bằng cơ giới có thể 
đặt lưới thẳng đứng trong rãnh. Lưới chắn rác dưới sâu chỉ nên sử dụng 
khi chiều cao phần làm việc của lưới nhỏ hơn 50 % chiều cao cửa lấy 
nước. Việc dọn sạch lưới có thể tiến hành cả khi máy đang 


vận hành . Ít khi cho phép nâng lưới để dọn rác hoặc kiểm tra khi lưới 
đang bị đọng rác. 


Hình 10 - 2. Kết cầu lưới chắn rác. 


1- khung; 2- tai kéo; 3- thanh lưới; 4,5,8 - chặn ngược, chặn mút, chặn 
đứng; 
6 - thanh giằng; 7- đai gia cố; 8 - rãnh tựa lưới. 


Máy dọn rác dùng để dọn sạch rác bị dòng nước ép vào lưới ( Hình 10 - 3 
) chúng gồm có các loại như cào tay, cào truyền động điện ..v.v... Còn các 


vật nổi trước lưới được gầu ngoạm treo trên cầu trục chữ môn bốc dỡ ( 
xem Hình 10 - 5 ). 


Hình 10 - 3 biểu thị các bộ phận của một loại máy dọn rác kiểu gàu gồm 
các bộ phận chính : xe di động, trên đó lắp cơ cấu kéo rác ( vị trí 2 khi hạ, 
3 khi nâng ), cơ cấu quay gàu đặt trong buồng 5 và thùng nhận rác 6. Xe 
di động chạy dọc theo đường ray 9 đến vị trí cần vớt rác. Khi xe đến 
đúng vị trí vớt rác, các động cơ điện đặt trong buồng 5 sẽ được hoạt 
động để hạ gàu 3 xuống vị trí 2 rồi kéo lên trên để gôm rác đưa vào thùng 
6. Giếng gôm rác 11 nhận rác tỪ thùng 6 sau đó rác được đưa đi nơi khác. 


Ị : 
“................ 
về: ⁄⁄⁄⁄ 7224 Tú 
N, đc ¡1g 9 
Đ `§ V⁄⁄ Ị Z7“ “é 
` ` ⁄ ưng x 
1í 


Hình 10 - 3. Kết cấu máy dọn rác kiểu gàu loại PH - 2000. 
1- lưới chắn rác; 2,3- vị trí gàu khi hạ và khi nâng; 4- dây cáp; 5- buồng 
đặt các 


cơ cấu điều khiển gàu ; 6 - thùng chứa rác; 7 - bánh xe định hướng; 8- 
phần di 


động: 9- ray; 10- rãnh đặt cáp điện; 11- giếng gôm rác. 


Ớ những nơi tiếp xúc giỮa cửa van hoặc lưới chắn rác với phần bê tông 
còn đặt sẵn những kết cấu thép để tựa, làm kín nước hay tạo hướng cho 
van di động. Chôn dầm thép chữ I vào phần bê tông ngưỡng để đỡ cửa 
van hoặc đỡ lưới chắn rác. Chôn thép tấm vào phần che tường ngực để 
làm chỗ tựa và làm kín nước phần trên cửa van. Ốp thép góc hình chữ U 
dọc rãnh đứng để làm rãnh hướng cho xe lăn hay trượt khi nâng hạ cửa 
van hoặc lưới chắn rác. Tùy thuộc vào kích thước cửa van mà bề rộng 
rãnh có thể thay đổi từ 0,25... 1,5 m và đỘ sâu tương ứng của rãnh khoét 
vào trụ pin từ 0,2... 0,9 m. 


Thiết bị nâng - vận chuyển. 


Thiết bị nâng - vận chuyển trong nhà máy và ngoài nhà máy gồm CÓ: Da 
lăng, cầu trục dầm treo, cầu trục cầu, cần trục chỮ môn ( cầu trục chân 
dê ), cần trục ô tô, máy nâng trục vít, máy nâng thủy lực, máy tời ... Các 
thiết bị này làm tăng tốc độ và giảm nhẹ lao động khi lắp ráp, sỮa chữa 
các trang thiết bị trong gian máy cũng như vận chuyển các cửa van và 
lưới chắn rác ngoài nhà máy. Số lượng và kích thƯớc của thiết bị nâng - 
vận chuyển tùy thuộc vào chức năng, cường đỘ sử dụng và khối lượng 
kích thước của vật cần nâng. Sau đây chúng ta tìm hiểu một số loại 
thƯỜng gặp. 


1. Pa lăng và cầu trục dầm treo 


Pa lăng dùng để nâng hạ vật có trọng lượng 1 tấn theo phương thẳng 
đứng và để dịch chuyển các cửa van sỮa chữa nặng 4 tấn. Trường hợp 
đơn giản, pa lăng được treo trên giá ba chân ( gọi là cái tó ) để nâng hạ 
vật nhỏ đặt riêng lẻ. Trong gian máy pa lăng được treo và dịch chuyển 
theo dầm ray 4 ( xem Hình 10 - 4,a ). Còn ray 4 lại được treo và dịch 
chuyển dọc theo hai dầm ray 1, hai dầm này đƯợc treo vào mái nhà máy, 
do vậy kết cấu mái cần phải đảm bảo chịu lực do vật nâng và kết cấu pa 
lăng truyền đến. 


Hình 10 - 4. Các loại cầu trục trong gian máy. 


a, - các cầu trục dầm treo có sức nâng đến 5 tấn, điều khiển bằng tay và 
bắng điện; 


b, - cầu trục một dầm có sức nâng đến 8 tấn ( điều khiển tay ) và đến 
250 tân điều 


khiển bằng điện. 1- ray đơn; 2- con trượt dẫn động và bị động; 3- trục 
truyền động: 


4- cầu chạy; 5,8- pa lăng: 6- cơ cấu di chuyển; 7- dây cáp lấy điện; 9- 
đường ray; 10- 


cabin điều khiển; 11- xe tỜi; 12- thiết bị và nôi điện của đường dây lấy 
điện chính. 


Dầm 4 chuyển dịch theo phương dọc trục nhà máy, còn pa lăng dịch 
chuyển qua lại theo dầm 4 khống chế vị trí hướng ngang gian máy. Nhờ 
vậy có thể nâng hạ và đưa vật cần tháo lắp đến vị trí mong muốn trong 
gian máy. NhƯợc điểm của thiết bị nâng pa lăng này là để dịch chuyển 
vật nâng theo phương nằm ngang thì cần phải có trang bị xe tời hoặc con 
lăn và khi dùng pa lăng nâng vật nặng nếu vật treo lệch với trục ray chữ I 
thì các bánh xe tì trên 4 sẽ bị bứt khỏi ray. Điều khiển chuyển dịch của pa 
lăng sức nâng nhỏ thường dùng xích kéo tay. Loại này rẻ và cũng dễ sử 
dụng. Ngoài ra để giảm sức người và nâng cao hiệu quả sử dụng còn có 
pa lăng điều khiển bằng điện ( Hình 10-4, ). 


2. Cầu trục cầu trong gian máy 


Trong gian máy có yêu cầu nâng tải lớn thường dùng cầu trục cầu, loại 
này có sức nâng và chiều cao nâng lớn thích hợp với trạm bơm vừa và 
lớn. Các bộ phận chính của cầu trục cầu là dầm chạy 4 hai đầu gắn với 
hai hệ thống bánh xe lăn trên đường ray dọc gian máy, bộ phận cẩu vật 
nặng gồm có xe tời 11 chạy trên ray của cầu 4. Khi sức nâng 8 tấn cầu 
chạy 4 có kết cấu một dầm, có thể điều khiển bằng tay hoặc bằng điện 
và bộ phận cẩu vật thường dùng pa lăng ( xem Hình 10 - 4,b ). Khi sức 
nâng lớn hơn, cầu chạy 4 có kết cấu dàn thép và dùng xe tời 11 dịch 
chuyển qua lại theo hướng ngang gian máy để thao tác cẩu vật. Trên xe 
tời đặt động cơ điện, tời và móc chính móc phụ để nâng hạ vật, móc 
chính dùng để thao tác các vật nặng có tốc độ nâng hạ chậm còn móc 
phụ dùng để nâng hạ vật nhẹ với tốc độ thao tác nhanh hơn và phạm vi 
hoạt động rộng hơn ( xem Hình 10 - 4, ). Hai đường ray của cầu chạy 4 
đặt trên dầm đỡ cầu trục bằng bê tông cốt thép hoặc là dầm thép chữ I 
lớn, các dầm này tựa trên cột của khung nhà máy. Treo dưới cầu chạy 4 
là ca bin 10 điều khiển cầu trục và nôi đường dây điện 12. 


3. Cầu trục chữ môn và máy nâng trỤc vít. 


IEIEISIEIERI 


Hình 10 - 5. Cầu trục ty công chữ môn 


1- cầu trục; 2- buồng thiết bị nâng hạ; 3- dầm kẹp; 4- gàu ngoạm vớt rác; 
5- cỬa van ; 


6- trống quấn cáp; 7,8,9- các rãnh của: van sữa chữa, lưới chắn rác, máy 
dọn rác. 


Cầu trục chữ môn thường được dùng để thao tác các cửa van và lưới 
chắn rác của cửa lấy nước và đập tràn. Nó dùng chung cho một số cửa 
do vậy giảm bớt giá thành mua sắm và tăng thời gian làm việc của nó. 
Các bộ phận chính của cầu trục này gồm có: khung của cầu trục 1 ( xem 
Hình 10 - 5 ) gồm có 4 chân và buồng đặt thiết bị nâng hạ 2, buồng 2 
chứa các động cơ điện và tỜi nâng hạ các móc cầu trục. Khung 1 di 
chuyển qua lại dọc đường ray nhờ hệ thống bánh xe lăn để đến nơi cần 
thao tác. Máy vớt rác 4 thường dùng đi kèm với cầu trục này là gàu 
ngoạm treo, để cẩu van hoặc lưới chắn rác thường dùng dầm kẹp trung 
gian để nối. 


Máy nâng trục vít thường được dùng để thao tác cửa van, nó đặt tĩnh tại. 
Trạm nhỏ thƯờng thao tác bằng quay tay với lực quay nhỏ, còn trạm 
trung bình dùng động cơ điện 6 để quay ( xem Hình 10 - 6 ) trục vít. 


— 


Hình 10 - 6.Máy nâng trục vít có sức nâng 3 tân, truyền động điện. 


1- vỎ vít ; 2- cái cảm biến vị trí của van; 3- khung đỠ; 4,5- vít nâng và 
rele; 


6- động cơ điện; 8- tay quay. 
4. Máy nâng thủy lực và máy tỜi. 


Máy nâng thủy lực và máy nâmg tời là máy nâng đặt tĩnh tại, nó được 
dùng để thao tác các cửa van chính, cửa van sự cố - sữa chữa của công 
trình tháo lũ. Ưu điểm của các loại máy nâng này là có khả năng điều 
chỉnh tốc độ mở van, nhược điểm của chúng là giá thành đắt, phức tạp 
và cần phải có các cơ cấu nâng phụ để lắp đặt và sữa chữa. Kết cấu các 
loại máy nâng này có thể xem ở Giáo trình Trạm Thủy điện và các tài 
liệu khác. 


Trọng lượng cần nâng lớn nhất phải dựa vào trọng lượng vật nâng lớn 
nhất cộng với dầm kẹp và trọng lƯợng dây thừng treo vật, rồi nhân với 
hệ số an toàn từ 1,1... 1,15. Đối với máy bơm hướng trục trục đứng thì 
vật nâng lớn nhất là rô to động cơ điện, thường lấy gần đúng bằng 60 % 
tổng trọng lượng động cơ. 


Các loại van trên đường ống 


Trên đường Ống ta hay gặp một số cửa van: van chặn, van điều tiẾt, van 
đáy, van mỘt chiều, các thiết bị tháo không khí, thiết bị điều chỉnh áp lực 
..v.v.. ta để cập sau đây. 


1. Van đáy và van một chiều 


Van đáy được lắp vào miệng ống hút của bơm li tâm để giỮ nước trong 
ống hút khi mồi nước vào máy bơm li tâm với đường kính Ống hút 400 
mm, nó làm việc như van một chiều mặc dầu điều này gây tổn thất cột 
nước. Hình 10 - 7,a trình bày cấu tạo của một loại van đáy: nó gồm một 
nắp đậy hình chóp, nắp được mở ra do dòng chảy đẩy lên và được đóng 
kín lại khi dòng chảy chảy ngược lại. Phía ngoài van có lưới chắn để 
ngăn không cho rác rưởi vào ống. Để giảm tổn thất thủy lực người ta đặt 
thêm một thanh chống để đỡ cánh van cho bớt nặng, nước dễ chảy vào 
hơn. 


` 
\ 
š 


2 
) 


+7 


Hình 10 - 7. Cấu tạo van đáy và van rnột chi Êu. 


a - Cấu tạo van đáy ; b - Cấu tạo van một chiều. 


Van một chiều ( van ngược ) được đặt giỮa máy bơm và van điều tiết, có 
nhiệm vụ ngăn không cho nước chảy ngược khi dừng máy bơm. Trong 
trường hợp nước va lớn có thể đặt nó trong hầm bên ngoài nhà máy cho 
an toàn và giảm kích thước nhà máy. Van một chiều có một số loại, ở đây 
ta xem xét loại đơn giản ( xem Hình 10 - 7,b ) : cánh van dạng đĩa 2 dùng 
chắn dòng chảy, van 2 quay xung quanh trục 3. Nhờ vậy khi máy bơm 
làm việc nước đẩy cánh van 2 để dẫn nước vào ống, ngược lại khi bơm 
ngừng làm việc dưới tác dụng của dòng chảy ngược van sẽ bị đẩy về 
trạng thái đóng. 


2. Van điều tiết. 


Van điều tiết thường được đặt trên đường ống đẩy của máy bơm li tâm 
để điều tiết lưu lượng qua đường Ống. Van này cánh có một số dạng ( 
xem Hình 10 - 8 ): cánh hình nêm hoặc hình phẳng hoặc cánh hình tròn 
quay quanh trục, điều khiển cánh bằng tay, điện hoặc bằng thủy lực. 
Cấu tạo chung của van hình nêm, hình phẳng là : gồm có thân 2 bao 
quanh trục chính 4, cánh van chắn nước 1 có dạng phẳng hoặc dạng nêm 
dịch chuyển theo phương thẳng đứng dưới tác động của trục chính. Dùng 
tay để quay vô lăng 


SÑ 


+. . SÀN 
4 41270) Lj 


=ă ( 


ˆ 


ầ† số loại van điều tÉ1. 


Hình 1ñ - 8. 


- vah 


ính xoay ;, 


¡ trục ch 


ến tay vớ 


~” 


^ 


xoay; b - van hình nềm điêu khi 


~” 


~” 


a, - van phằng: điểu khiển tay với trục chính tịnh tiến và trụch chính 


2 


2 


đông điện và thủy lực; 


^ 


ẳng: truyền 


ph 


Ò; 


~Z 


hồng r 


` 


- VÒNØ C 


s 


ính ; 


Lổ 


4 - trục ch 


; 2 - thân van; 3- nắp; 


bì 


ƯỚC 


Z 


1 - đĩa chăn n 
6 - vô lăng; 


ông.. 


tay; 9- trụ; 10- pitt 


ăng 


điện; 8- vô Ì 


ộng 


đ 


^ 


7- truyền 


e- sơ đồ nguyên lý hoạt động của van truyền động thủy lực; ø - van đĩa 
quay quanh trục. 


biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến ( Hình 10 - 8,a, ) để 
nâng hạ van, hoặc truyền chuyển động quay cho trục chính để nâng hạ 
van ( Hình 10 - 8, ,b, ). Van điều khiển bằng điện ( Hình 10 -8, ) dùng 
động cơ điện để điều khiển trục chính. Hình 10 - 8,e là sơ đồ điều khiển 
việc nâng hạ van bằng thủy lực ( cấu tạo Hình 10 8- ) chế độ I là mở 
van còn chế độ II là đóng van. Van phẳng dạng đĩa tròn quay quanh trục 
đứng nhờ chuyển động quay của động cơ điện ( Hình 10 - 8,ø ). Loại van 
phẳng quay có kích thước và giá thành nhỏ, đặc trưng thủy lực tốt, tính 
an toàn cao hơn các loại van nói ở trên. Tuy nhiên chỉ nên mở hoặc đóng 
hoàn toàn nếu mở với độ mở khác 900 thì mạch động lớn gây tổn thất 
thủy lực lớn và rung động. 


3. Van thoát không khí 


Van thoát khí dùng để thoát không khí định kỳ khỏi đường Ống khi hệ 
thống cấp nước vận hành bình thường, còn van nạp khí dùng để đưa khí 
vào nơi dòng chảy trong Ống bị gián đoạn hoặc đưa không khí vào để 
giảm áp lực ở thời kỳ quá trình quá đỘ. 


Hình 10 - 9. Kết cầu các loại van thoát khi. 


Hình 10 - 9,a: Khi vắng không khí trong đường Ống, nƯớc sẽ dâng lên 
đẩy quả cầu 2 đậy lỗ 3. Khi không khí tụ lại ở phần trên của van thì 


nước và qủa cầu hạ xuống, lỗ 2 mở ra và không khí thoát ra ngoài. 


Hình 10 - 9, là loại van thoát khí có tay đòn. Khi không khí tích trong Ống 
thì mực nước trong thân van 1 hạ xuống, van phao 3 cũng hạ xưống dưới 
tác dụng của trọng lượng, tay đòn một đầu ngàm ở nắp 2 cũng quay theo. 
Đĩa 4 mở lỗ đưa khí ra ngoài, khi không khí trong Ống đã thoát hết thì 
phao cầu 3nâng lên và đĩa 4 đóng lỗ tháo lại. 


Hình 10 - 9,b là van thoát khí loại có màng dùng để vừa thoát khí khỏi 
đường ống ở chế độ vận hành vừa để nạp không khí vào Ống khi có chân 
không phát sinh trong Ống. Khi tích nước đường Ống, không khí bị đẩy ra 
sẽ nâng màng 3 và không khí thoát ra ngoài. Nước sẽ qua Ống nối 1 vào 
buồng công tác của van , từ ống nối 1 qua lỗ được tạo thành để tràn ra 
ngoài. Phao 6 đóng lỗ tiết lưu 5 lại. Áp lực trong buồng công tác dần cân 
bằng với áp lực trong đoạn ống dẫn, diện tích của màng Ở phía buồng 
công tác lớn hơn ở phía ống nối do đó màng hạ xuống và van thoát đóng 
lại. Ở chế độ làm việc bình thường, khí từ từ qua lỗ 4 vào buồng công 
tác làm cho mực nước trong đó hạ, van 6 hạ và lỗ 5 mở ra. Khi chân 
không tạo thành trong Ống, van đóng trong buồng công tác tạo chân 
không, dưới tác dụng của khí trời màng 3 nâng lên đưa không khí vào 
đường Ống. 


HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KỸ THUẬT 


Hệ thống cấp nước kỹ thuật của trạm bơm gồm có: thiết bị đo lường - 
kiểm tra, đường ống dẫn nước và lọc nước để cung cấp nước sạch cho 
ổ trục hướng của máy bơm và làm nguội máy nén khí, làm nguội máy 
bơm và động cơ điện lớn ... 


Hình 10 - 10 trình bày ví dụ về một sơ đồ lấy nước và cấp nước kỹ thuật 
cho một tổ máy bơm hướng trục cở lớn. Theo sơ đồ này, nước lấy từ 
nguồn 1, dẫn qua các thiết bị lọc thô 2, sau đó qua buồng lắng 6 để làm 
sạch lần nữa trước khi bơm dẫn nước đến các bộ phận của tổ máy. 


Hệ thống cấp nước kỹ thuật còn cấp nước cho sinh hoạt của trạm. 


A7) 
tin 
WJANWTPMIPVIE< 


t 


Hình 10 - 10. Sơ đồ hệ thông cấp nước kỹ thuật của máy bơm trục lớn. 


1- nút lấy nước; 2- lưới lọc thô; 3- cái cảm biến để đo chênh lệch mực 
nước; 4,5,10,11- là các máy bơm của thiết bị: lọc nước, tích và xói rữa 
buồng lắng, cấp nước để bôi trơn ổ hướng, cấp nước để làm nguội 

động cơ điện; 6- buồng lắng: 7- van phao; 8- thiết bị làm nguội dầu; 9- 
thiết bị làm nguội không khí; 12- rơle dòng: 13-đến tổ máy bơm chính. 


Ở trên chúng ta được biết một hình thức lấy nước và cấp nước kỹ thuật 
đối với tổ máy lớn, sau đây chúng ta xét một số hình thức lấy nước khác 
nữa vân hay dùng dùng: 


Nếu trạm đặt ở thành phố có đường ống dẫn nước sạch đi qua, nếu 
nước đủ áp lực yêu cầu ( thường áp lỰc trong khoảng 12 ... 60 m cột 


nước ) và đảm bảo dộ sạch cần thiết cho thiết bị thì ta có thể lấy trực 
tiếp đến các tổ máy để làm mát và bôi trơn tổ máy. 


Nếu nước không đủ sạch và không đủ áp lực ta có thể dùng đài nước lọc 
( xem Hình 10 - 11,a), giếng lọc ( xem Hình 10 - 11,b ), bể lọc để cấp 
nƯỚc cho trạm... 


Hình 10 - 11. Hệ thống nước kỹ thuật kiểu đài nước và kiểu giếng lọc. 


a - kiểu đài nước ; b - kiểu giếng lọc. 


Dùng đài nước lọc. Khi dùng đài nước lọc để cấp nước kỹ thuật, muốn 
nước sạch phải qua lưới lọc nước rồi mới dẫn đến tổ máy.Theo sơ đồ 
trên, cột nước mà máy bơm cấp nước kỹ thuật phải đưa lên đài là: 


H=H;ạ+H + hụ; + hị(10-1) 
Trong đó : Hạ = H: + h„si + Dh, với H ¡là cột nước áp lực tại cổ thân 


bơm (m), h„„¡ là cột nước tổn thất đường ống dẫn từ đài đến máy bơm 
xa nhất (m), Dhlà cột nước dự trữ 


H, hạ, hị lần lượt là độ cao từ cổ thân bơm đến mực nước ở bể hút 
của máy bơm cấp nước kỹ thuật, cột nước tổn thất trong ống hút và Ống 
đẩy của máy bơm cấp nước kỹ thuật, cột nước tổn thất qua tầng lưới 
lọc. 


Lưu lượng của bơm cấp nước kỹ thuật bằng tổng lưu lượng nước sạch 
cần thiết. Khi đã có lưu lượng và cột nước việc chọn máy bơm cấp 
nước kỹ thuật cũng tiến hành giống như việc chọn máy bơm chính. 


Dùng đài nước có ưu điểm là công việc sữa chữa và quản lý dễ vì đài ở 
trên mặt đất, tuy nhiên nhược điểm là nếu đài lớn và cột nước cao thì 
việc xây dựng sẽ khó khăn. 


Hệ thống cấp nước kỹ thuật dùng giếng lọc . Giếng lọc được đào sâu 
dưới mặt đất, ở đáy có đổ các tầng lọc để lọc nước cho sạch, sau đó 
dùng máy bơm để bơm trực tiếp nước sạch từ giếng và dùng đường Ống 
có áp dẫn nước đén các tổ máy bơm chính. Giếng cần có đủ độ sâu và đủ 
kích thước để bảo đảm lấy đủ nước, tường giếng thường được xây 
bằng gạch hoặc bằng bê tông. Giếng lọc nên bố trí gần nhà máy để giảm 
khối lượng đường ống đồng thời khi thi công có thể kết hợp việc đào 
móng nhà máy với đào giếng và xây giếng. Các máy bơm cấp nước kỹ 
thuật thường đặt trong tầng máy bơm chính sẽ tiện cho quản lý vận hành 
hơn. 


Hình thức dùng giếng lọc để cấp nước kỹ thuật có nhược điểm là sỮa 
chữa khó , nhất là việc tiến hành thay rỮa khó khăn do tác động phun lên 
của nước ngầm. 


Hệ thống cấp nước kỹ thuật dùng bể lọc. Thường bơm hoặc lấy nước 
bằng ống từ bể hút vào bể lọc, nước sau khi đã lọc sẽ được bơm tới tổ 
máy bơm chính. Bể lọc nên xây thành hầm dưới mặt đất và có cấu tạo 

theo nguyên lý tầng lọc ngược để kết cấu đơn giản 


Cấu tạo bể tương tự phần đài nước ( Hình 10 - 8,a ), nghĩa là bể nước 
chứa lấy từ bể hút xây có kích thước lớn, còn bể nước lọc xây bên trên 
có kích thước nhỏ hơn, phần tiếp liền giữa hai bể đặt tầng lọc. Do vậy 


nên bùn cát lẫn trong nước đã được lắng đọng xuống đáy bể ngoài trước 
khi chảy qua tầng lọc vào bể nhỏ. Do vậy nên ít phải thau rữa. 


HỆ THỐNG TIÊU NƯỚC THẤM VÀ THÁO NƯỚC 
TRONG NHÀ MÁY 


Hệ thống nước thấm bao gồm phần chứa nước thấm, máy bơm, đường 
ống và các thiết bị khác dùng để tiêu nước thấm từ các buồng của trạm 
bơm. Hệ thống tháo nước gồm phần chứa, đường ống dẫn, máy bơm, 
các cửa van trên Ống, thiết bị đo lường - kiểm tra dùng để tiêu nước từ 
các buồng, tỪ ống hút COng của máy bơm hoặc tiêu nước từ buỒng bảo 
vỆ cá, tiêu nƯỚc từ buồng xoắn của máy bơm trục đứng và tỪ Ống áp 
lực. Thường hai hệ thống này nối chung với nhau ( xem Hình 10 - 12). 
Nước thấm qua tường 


Hình 10 - 12 Sơ đồ nỗi chung hai hệ thông đổi với trạm nhỏ và vừa. 


1- vỏ máy bơm chính; 2- tháo nước từ vòng bít bơm chính; 3- cửa van trên 
ống tháo để tháo nước phần chảy của bơm và đường Ống: 4- máng hở 
tháo nước; 5- Ống góp; 6,7- bơm thấm với truyền động điện và tỪ động 
cơ đốt trong: 8- cảm biến điện để đo mực nước; 9- giếng thấm; 
10,11,12- các mực nước ứng với: ngắt tất cả máy bơm, đóng một máy 
bơm thấm, đóng máy bơm dự phòng ( truyền tín hiệu cho trực ban ). 


và qua đáy nhà máy và từ đệm chống rò của bơm 1 được tháo vào máng 
hở 4, tỪ máng theo Ống góp 5 vào giếng thấm 9. Mở van 3 tháo nước 
trong phần qua nước của máy bơm và đường Ống. Máy bơm tự hút 6 và 7 


bơm tiêu nước từ giếng thấm. Các bơm nước thấm đóng hoặc ngắt tự 
động nhờ tác động của bộ cảm biến điện căn cứ vào mực nước thay đổi 
trong giếng thấm 9. 


Lưu lượng nước thấm có thể lấy bằng lưu lượng thấm củỦa các trạm 
bơm tương tự đã có hoặc tính theo công thức sau: 


5Q = (1,5...2)(đi + g2)( 10 - 2) 


Trong đó; g¡, g›là lưu lượng thấm qua đệm chống rò của máy bơm và 
lưu lượng thấm qua tường và đáy nhà máy ( l⁄s ); g›= 1,5 + 0,0002 W, W - 
thể tích phần trong nhà máy bơm nằm dưới mực nước lớn nhất ( m3 ). 


Hệ thống tiêu nước thấm chọn không ít hơn 2 máy bơm ( máy bơm thứ 
hai dùng dự phòng, được đóng nhanh tự động khi máy thứ nhất ngừng sự 
cố ). Trong trạm bơm nhỏ và trung bình có thể dùng bơm li tâm trục 
ngang để bơm tiêu nước thấm, còn trạm bơm lớn trục đứng thường dùng 
bơm phun. Các bơm nước thấm cần phải đặt cao hơn sàn bằng hoặc lớn 
hơn 0,7 m và cao hơn mỰc nước ngập. Nếu ở trạm bơm hay mất điện thì 
nên có thêm máy bơm phụ có nguồn dẫn động riêng ví dụ như dùng động 
cƠ đốt trong. 


Hình 10 - 13 là một sơ đồ hệ thống thấm và hệ thống tháo xây tách biệt 
để nâng cao tính an toàn cho trạm bơm lớn. 


Hình 10 -13. Sơ đề hệ thông thâm và tiêu tách biệt, dùng cho trạm bơm lớn. 


Nước thấm trong buồng nhà máy theo các máng và Ống góp đổ vào giếng 
thấm 8, giếng thấm 8 và giếng của hệ thống tháo 15 xây tách riêng và có 
van 14 đóng hay mở khi cần. Ở giếng thấm 8 có đặt hai máy bơm 5 và 6 
để bơm tháo nước về hạ lưu. Nước cần tiêu từ ống hút của bơm chính 
qua van tháo 2 và từ buồng xoắn ống đẩy theo ống 3 đổ vào hành lang 1, 
sau đó dẫn về giếng tiêu 15 và dùng bơm tháo 4 bơm về hạ lưu. 


Lưu lượng cần tháo qua hệ thống bơm tháo 4 là: 
Queu = T- + g(m3/h )( 10 - 3) 
Trong công thức ( 10 - 3): 


W là lượng nước cần tháo từ ống hút hoặc buồng hút, buồng xoắn và 
ống 


đẩy, theo yêu cầu cụ thể, khi mực nước ở bể hút là lớn nhất, ( m3 ); 
T là thời gian bơm nước tiêu ( giờ ), thường lấy 6... 8 giỜ; 


q = 3,6.q1.L, ( m3/⁄h ) với q1 là lưu lượng rò rỉ trên 1 m dài khe hở van, 
trung 


bình lấy q1 = 0,5... 1 (1⁄s.m); L - chu vi cửa van hoặc chiều dài khe hở ( 
mì). 
HỆ THỐNG CUNG CẤP DẦU 


Hệ thống dầu trong trạm bơm dùng để cung cấp dầu bôi trơn các Ổ trục, 
cấp dầu thao tác các van, làm quay cánh bơm cánh quay và bơm hướng 
chéo, dầu dập tắt hồ quang 


là ' 8 E4 
Hình 10 - 14. Sơ đề hệ thông dâu của trạm bơm lớn, bơmn l¡ tâm. 


1- ống nối; 2- dẫn dầu bỏ; 3,4,7,10,12- các thùng dầu: dầu đã vận hành, 
dầu sạch, dầu tràn, thùng dầu, thiết bị dầu áp lực; 5- lọc dầu; 6,9,11- các 
máy bơm: dầu sạch, dầu đã vận hành, thùng dầu ; 8- máy làm sạch dầu; 
13- phạm vi thiết bị dầu áp lực; 14- két dầu áp lực; 15- Ống tràn dầu van 
đĩa; 16- van đĩa truyền động thủy lực; 1- vỏ bơm chính; 18- động cơ điện 
trục đứng: 19- rơle phao; 20- hộp dầu ổ trục động cơ điện. 


máy cắt điện kiểu dầu ( gọi là dầu turbin ) và dầu máy biếm áp để làm 
mát và cách điện trong máy biến áp ... Hai loại dầu này khác nhau về tính 
chất do vậy cần tách riêng. Hệ thống dầu bao gồm: máy bơm dầu, thiết 
bị đo lường kiểm tra, ống dẫn dầu, các thùng chứa dầu ..v.v... 


Hình 10 - 14 trình bày sơ đồ hệ thống dầu turbin của một trạm bơm loại 
lớn, máy bơm chính là loại bơm li tâm trục đứng. Hoạt động của sơ đồ 
này như sau: Dầu được chỡ từ xi téc đến và rót qua Ống nối 1 vào thùng 
dầu sạch 4 ( thường đặt ngay dưới gian máy bơm ). Từ thùng 4, dầu 
được bơm bằng bơm bánh răng 6 để nâng áp và được lọc sạch hơn nhờ 
lọc 5 rồi mới dẫn đến nơi dùng ( như ổ dầu 20, thùng dầu 12 và hai máy 
bơm đặt trên nắp thùng dùng để cấp dầu cho két dầu 14 và thao tác van 
đĩa 16... ). Dầu qua sử dụng ở các hộp dầu của động cơ điện và tỪ van 


đĩa ... tự chảy về thùng dầu 3 và lại được làm sạch nhờ thiết bị 8, qua 
bơm 6 về nơi dùng ... Để kiểm tra mức tích dầu sử dụng rơle phao 19. 


Cần có biện pháp phòng chống cháy cho nơi đặt thiết bị dầu, khoảng 
cách xuyên thông nơi đặt các thùng chứa dầu và thiết bị làm sạch dầu có 
bề rộng không được nhỏ hơn 0,7 m và có cửa thoát khi hỏa hoạn... 


HỆ THỐNG KHÍ NÉN 


Hệ thống khí nén gồm có: máy nén khí, đường ống dẫn khí, các thiết bị 
kiểm tra - đo lường và những trang thiết bị khác nhằm đảm bảo yêu cầu 
khí nén cho trạm bơm. 


Sơ đồ hệ thống khí nén của trạm bơm trục đứng có công suất lớn hơn 40 
MW được chỉ dẫn trên Hình 10 - 15. Thành phần của hệ thống gồm: các 
máy nén cao áp ( 40 at ) và thấp áp ( 7 at ). Mỗi máy nén của trạm nầy nối 
với một bình khí nén. Nối đường Ống khí nén cao áp với thấp áp qua van 
giảm áp 14. Hai máy nén cao áp 2 sản xuất khí nén cao áp ( 40 at ) trỮ vào 
bình cao áp 4 rồi dẫn theo ống 5 đến máy cắt không khí của trạm phân 
phối điện, khí nén cao áp từ 4 còn được dẫn theo ống 3 để cấp cho két 
dầu áp lực. Hai máy nén thấp áp 16 nối với các bình khí nén thấp áp 15, 
sau đó khí nén theo đường Ống 6 đưa đến nơi tự dùng của trạm bơm ( 
như các dụng cụ khí nén, thổi trang thiết bị ), cũng như để hãm tổ máy 
bơm, nén nước ở buồng BXCT của máy bơm khi khởi động máy bơm, 
thổi rác lưới chắn rác ... Khi van hình xoắn 10 mở, khí nén được đưa vào 
buồng BXCT để nén nước trong buồng. Hệ thống 7 cung cấp lệnh đưa 
khí nén vào máy hãm rô to động cơ điện. Dùng đồng hồ đo mực nước 12 
để đo mực nước trong buồng BXCT. Sau quá trình nén nước, việc tích 
nước trở lại BXCT máy bơm được tiến hành bằng cách đóng van 10 và 
mở van 11. 


Hệ thống khí nén của trạm bơm nên bố trí trong nhỮng buồng riêng có 
tường và trần chịu lửa và bền vững khi có sự cố vỡ bình khí nén hay 
đường ống dẫn khí bị vỡ. Ống dẫn khí nén được làm từ đường Ống thép 
kéo không nối, dùng mặt bích để tháo lắp. Trên đoạn ống thẳng cứ cách 
40 ... 50 m cần đặt một khớp bù . 


Hình 10 - 15. Sơ đề hệ thông khí nén của trạm bơm. 


HỆ THỐNG CHÂN KHÔNG 


Hệ thống chân không đảm bảo tích đầy nước cho vỏ máy bơm. Hệ 
thống chân không phổ biến nhất là hệ thống chân không có két thùng 
chân không ( xem Hình 10 - 16): 


Hình 10 - 16. Sơ đề hệ thông chân không với thùng - chân không. 


Phần dưới 6 của thùng 5 làm nhiệm vụ bổ sung nước cho máy bơm chân 
không 7, và nước được bơm tay qua Ống 8 vào 6. Khi máy bơm chân 
không 7 làm việc sẽ hút không khí ở phần đỉnh của thùng 5 làm cho áp 


lực ở đây giảm nhỏ, do vậy áp lực trong Ống 9 cũng giảm, Ống này thông 
với vỏ máy bơm chính, do vậy hút nước từ bể hút lên trong vỏ bơm chính 
để làm đầy BXCT. Máy bơm chân không làm việc cho tới khi mực nước 
trong thùng chân không 5 đạt tới mức I thì ngắt. Kinh nghiệm vận hành 
hệ thống loại này cho thấy rằng khi mở một hoặc vài máy bơm chính thì 
chân không trong thùng 5 được duy trì nhờ chân không trong Ống hút của 
máy bơm chính. Khi ngắt tất cả các máy bơm chính thì chân không trong 
thùng 5 giảm vì không khí xâm nhập vào qua vòng chống rò cho tới khi 
mực nước trong thùng dâng đến mức II và máy cảm biến 4 cho tín hiệu 
mở máy bơm chân không thứ nhất vào hoạt động. Khi mức nước trong 
thùng 5 đạt tới mức III thì mở sự cố tiếp máy bơm chân không thứ hai. 


Chọn dung tích thùng chân không sao cho bơm chân không làm việc 
không quá 4 lần trong một giỜ và dung tích thùng không được quá 1,6 m3 
. Năng suất của bơm chân không ( m3/ph ) được tính theo công thỨc sau: 


¬:.:-- 
Xe Tín, 1,15Pa) (10-4) 


Trong đó: pạ- áp suất khí quyển ( at ); 


p‹x- áp suất (chân không) cần được tạo ra trong phần chảy của bơm ( at 


), 


một cách gần đúng lấy bằng hiệu số giữa trục BXCT và mực nước nhỏ 
nhất ở nguồn; 


W - dung tích của Ống hút và ống đẩy trước van cộng với dung tích vỏ 
bơm, ( m3 ); 


T - thời gian cần để tạo chân không yêu cầu, T = 2... 10 phút; 

k - hệ số an toàn, k = 1,1... 1,15. 

Cần chọn số lượng bơm chân không không nhỏ hơn 2 ( một để dự phòng 
).Hệ thống dẫn chân không không nên làm dạng nối và với số lượng chỗ 


nối bích ít nhất. Đường kính ( mm ) Ống nên xác định theo công thức d = ( 
35... 45 ) Q (Q là lưu lượng của bơm chân không, m3/ph ). 


HỆ THÔNG CỨU HÓA 


Hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm các thiết bị phát hiện và dập tắt 
hỏa hoạn bằng nước ( cung cấp nước chữa cháy cả trong lẫn ngoài nhà 
máy ) hoặc bằng các phƯơng tiện khác ( dùng khí ga, dùng bọt chữa cháy, 
dùng cát ..v.v.. ). Không cần đặt hệ thống cấp nước chữa cháy bên ngoài 
nhà máy của trạm bơm nhỏ và trung bình với thể tích nhà máy 1.000 m3 
và điều kiện kết cấu bao che được làm bằng vật liệu chịu lửa cấp I và II. 
Đối với trạm bơm lớn hơn, cần phải đặt bể chứa nước phụ bên ngoài 
nhà để chữa cháy. 


Hình 10 - 17 là sơ đồ các đường Ống của hệ thống cứu hỏa ở trạm bơm 
loại lớn. Nước chữa cháy do hai máy bơm 3 bơm từ bể chữa 1 hoặc bơm 
từ các đường Ống 2 của hệ thống cấp nước kỹ thuật. Các máy bơm 3 
đưa nước vào đường ống dẫn chính 13 đặt dọc theo cả nhà máy, đặt 
cùng cao trình tầng một bên ngoài các buồng máy điện chính. 


Nước từ đường ống 13 dẫn vào : vòi cứu hỏa 12 của các buỒng máy 
điện; vào Ống rót buồng cầu thang máy; vào các đường Ống phân phối 7 
của hệ thống vòi xối; vào các thiết bị tưới 8 để dập tắt lửa bằng tia phun 
bụi trong các hầm cáp, các tầng và kênh; vào ống 11 để dập tắt lửa trong 
các động cơ điện lớn; vào đường ống 9 để tích sơ bộ bể lắng hoặc bể 
lọc của hệ thống cấp nước kỹ thuật . 


Hình 10 - 17. Sơ đồ các đường ông cấp nước cứu hỏa trong nhà máy. 


1- Bể chứa; 2, 7, 9, 13- các đường Ống: của hệ thống cấp nước kỹ thuật, 
phân phối doc kênh dẫn cáp, để tích sơ bộ bể lắng hoặc hệ thống lọc 
nước của hệ thống cấp nước kỹ thuật, đường Ống chính; 3- bơm cứu 
hỏa; 4- vòi cứu hỏa buồng thang máy; 5, 6, 12- các van cứu hỏa: bên 
ngoài, bên trong, buồng máy điện; 8- đến các thiết bị tưới; 10- tháo nước 
rò; 11- ống để dập tắt lửa của động cơ điện. 


Cần có hai máy bơm cứu hỏa trở lên ( có một dự phòng ). Các bơm này 
cần đặt thấp hơn mực nước thấp nhất của nguồn. Thời gian khởi động 
máy bơm cứu hỏa không lớn hơn 5 phút sau khi nhận tín hiệu và cần 
phải có hai nguồn cấp điện độc lập hoặc dùng một bơm lấy điện từ lưới 
và một bơm với động cơ đốt trong. 


Có thể sát nhập hệ thống cứu hỏa với hệ thống cấp nước uống - sản 
xuất và với hệ thống cấp nước kỹ thuật khi có luận chứng kinh tế - kỹ 
thuật thỏa đáng. 


HỆ THỐNG THÔNG GIÓ 


Hệ thống thông gió nhằm đảm bảo điều kiện sức khỏe cho nhân viên và 
tăng tuổi thọ cho trang thiết bị trong nhà máy. Trong gian điều khiển trung 
tâm và các phòng nghÏ của cán bộ nhân viên tỐt nhất giỮ nhiệt độ 20 - 25 
0C, tốc độ lưu chuyển không khí trong phòng không vượt quá 0,2 m/s. 
Trong gian động cơ, nhiệt độ động cơ tỏa ra có khi tới 500C hoặc hơn 
nữa, do đó hiệu suất của động cơ giảm đi rõ rệt, như số liệu sau: 


Khi nhiệt độ xung quanh động cơ là 350C thì hiệu suất động cơ giảm 
0%; 


400C 5%; 
450C12,5% 
500C25,5%. 


Phải đảm bảo cho nhiệt đỘ trong nhà không cao hơn nhiệt đỘ ngoài trời 
+ 50C. Nhiệt độ 


cao nhất trong vùng có trang thiết bị điện kỹ thuật không vượt quá 450C. 
Khi công suất động cơ điện kéo máy bơm chính lớn hơn 630 kW nên 
dùng hệ thống thông gió cưỡng bức. Việc làm nguội không khí cần phân 
phối đều theo chiều dài gian máy và tỷ lệ với nhiệt độ do máy sinh ra. 


Hình 10 - 18 là hệ thống thông gió khi động cơ điện có công suất 630 
kW, có thể thông gió kiểu xuyên hoặc kiểu khép kín. Kiểu xuyên dùng 
cho động cơ có công suất từ 630 ... 1000 kW ( xem Hình 10 - 18 ): không 
khí được lấy từ ngoài nhà ( Hình 10-18, ) hoặc lấy từ gian máy ( Hình 10 
- 18,a ), dùng quạt đặt trong các đường dẫn để thổi không khí nóng ra 
ngoài nhà máy. Thông gió kiểu khép kín dùng cho động cơ điện có công 
suất lớn hơn 1000 kW ( Hình 10 - 18,b ), một lượng không khí sạch được 
chuyển động tuần hoàn trong luồng kín và được làm nguội nhờ máy làm 
nguội chuyên dùng. 


⁄2 
2 
2 
⁄ 
ớ 


⁄⁄ 


Hình 10 -18. Sơ đồ thông gió động cơ điện lớn. 


a, - hệ thống thông gió kiểu xuyên: lấy không khí tỪ gian máy, lấy không 
khí tỪ ngoài; 


b- hệ thống thông gió khép kín, làm nguội bằng thiết bị làm nguội. 1- 
gian máy; 2- động cơ điện trục ngang: 3- hố móng: 4,6- tháo và dẫn 
không khí; 5- cửa lấy không khí từ ngoài; 7- thiết bị làm nguội không khí. 


Trong các gian ắc quy, trong đó nạp điện cho ắc quy với điện áp 2,3 V 
cho môi đơn vị, cân có thông gió riêng. Trong các buỒng dân cáp và 
buồng máy cắt dầu cần đặt thông gió sự cố thổi ra. Trong các buồng dầu 


cần đặt thông gió thổi ra độc lập . Trong các phòng điều khiển trung tâm, 
phòng nghỉ, ở đó nhân viên có mặt thường xuyên, có thể đặt hệ thống 
điều hòa. Ở các trạm bơm nhỏ, lượng nhiỆt tỏa ra ít, nhiệt đỘ trong gian 
máy luôn luôn bảo đảm trong phạm vi thích hợp hoặc sàn động cơ đặt 
cao hơn mặt đất xung quanh nhà máy có thể bố trí nhiều cửa sổ đối xứng 
để thông gió cho nhà máy. Mỗi giờ phải thay đổi lượng không khí trong 
nhà máy ít nhất là 2 đến 3 lần. 


Khi lƯợng không khí cần thay đổi trong một giờ lớn hơn lượng không khí 
thay đổi của tự nhiên thì cần phải bố trí hệ thống thông gió. Thường 
chọn nhiệt đỘ lúc 13 giờ làm nhiệt đỘ tính toán. Gọi W là lượng không 
khí cần thông gió trong 1 giỜ thì: 


W= .. (m3⁄h )( 10 - 5 ) 


Trong công thức ( 10-5): 

€Q:nlà nhiệt lượng thừa, ( kcal/h ) : Quy = SQ; — 5Q, ( kcal/h ), trong 
đó: 

9Q;là tổng lượng nhiệt tỏa ra từ động cơ (Qdc) và từ dây dẫn (Qdd), ( 
kcal⁄h) : 


5Q; = Qác + Qaa, ( kcal⁄h ); 


Qac= 860.N(1 — hạ¿)./.n, ( kcal⁄h ); với NÑ - công suất định mức của 
động cơ (kW), dc là hiệu suất độngm cơ, là hệ số phụ tải của động 
cơ, n - số tổ máy chạy đồng thời. Khi động cơ làm nguội bằng thông gió 
khép kín thì nhiệt lượng toả ra trong buồng chỉ còn 7,5... 10% của công 
thức tính ở trên, nghĩa là Cu (0,075.z:0,1)Ca‹: 


Qaa= 2160.2Ẻ, ( kcal/h ), với ¡ là cường đỘ trung bình của dòng điện qua 
1 mm2 tiết diện dây dẫn ( A/mm2 ); 


%Q;¿là tổng lượng nhiệt tổn thất xung quanh nhà máy: 
SQk¿ = k.F'.( — tạ), với F ( m2 ) là diện tích của tường, k là hệ số 


truyền nhiệt của 10C, tính ra kcal/m2 trong 1 giờ. Hệ số k lấy như sau: 


Đặc tính của bề mặt Hệ số k ( kcal/m2.h ) 
Đối với mặt Đối với mặt 
trong ngoài 

Cửa ra vào bằng gỗ 2,0 2:0 

Cửa sổ: - 5,0 

TưỜng gạch dày 64 091 091 

cm 

TưỜng gạch dày 51 1.10 1/10 

cm 

lề h2 gạch dày 38 1,38 1,38 


C là tỷ nhiệt của không khí, bằng 0,24 kcal/kg cho 10C; 
t¡ là nhiệt độ cho phép lớn nhất của không khí trong buồng: 


ta- nhiệt độ không khí bên ngoài đưa vào; 


g„- trọng lượng riêng của không khí đưa vào: g; = =" ,( kg/m3) 


CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG - KIỂM TRA 


Dựa vào mức độ tự động hóa, trạm bơm nông nghiệp có thể chia làm ba 
nhóm: 


- Nhóm điều khiển thủ công: Khi kiểm tra trạng thái trang thiết bị và các 
dạng đóng ngắt các tổ máy chính hay phụ đều thực hiện bằng tay tại nơi 
điều khiển, chỉ trừ khi có sự cố tổ máy bơm chính mới ngắt tự động. 
Trạm bơm điều khiển thủ công ( thường là trạm bơm di động ) thƯờng 
dùng với diện tích tưới nhỏ, thường không có các dụng cụ kiểm tra và tín 
hiệu, nhân viên vận hành tiến hành kiểm tra bằng mắt thường, đôi khi để 
đề phòng sự cố trên trạm bơm họ dùng thiết bị bảo vệ đơn giản nhất 
như dùng dụng cụ điện để bảo vệ động cơ điện. 


- Nhóm nửa tự động: Nhân viên vận hành từ phòng điều khiển trung tâm 
điều khiển các thiết bị ( như khởi động hay ngắt tổ máy chính ở chế độ 
bình thường ) dựa vào biểu đồ cấp nước hoặc điều khiển theo lệnh của 
lãnh đạo hệ thống tưới. Chỉ dừng tự động máy bơm chính khi sự cố và 
các hệ thống thiết bị phụ làm việc đảm bảo vận hành không bị sự cố. 
Trên các trạm bơm điều khiển nửa tự động, việc mở hay dừng tổ máy 
bơm chính từ xung lệnh, cần được tiến hành theo trình tự nghiêm ngặt. 
Ví dụ, ở trạm bơm mà các máy bơm chính được đặt cao hơn mực nước 
bể hút thì đầu tiên đóng thiết bị mồi nước cho máy bơm, khi nước đã mồi 
đủ thì cảm biến tiếp xúc điện tác động gởi tín hiệu khởi động động cơ 
điện và ngắt thiết bị chân không. Khi động cơ điện đạt vòng quay định 
mức thì cho tín hiệu mở van đường Ống và khi van đã được mở toàn bộ 
thì cho tín hiệu hoàn thành mở máy. Việc ngắt tổ máy bơm làm thứ tự 
ngược lại. 


Trong quá trình trạm bơm làm việc bình thường, cần tiến hành kiểm tra: 
mực nước ở thượng hạ lưu, ở các giếng thấm và giếng tháo; kiểm tra 
mực dầu ở các thùng dầu của động cơ của két dầu áp lực, kiểm tra nhiệt 
độ Ổổ trục và ở cuộn dây của động cơ điện, kiểm tra áp lực nước, áp lực 
dầu và không khí trong đường Ống, kiểm tra dòng chảy trong hệ thống 
cấp nước kỹ thuật, kiểm tra độ chênh áp lực trước và sau lưới chắn rác 
và các công trình thiết bị khác ... 


- Nhóm tự động: Máy móc làm việc theo chương trình lập sẵn, không có 
tác động của nhân viên vận hành. 


Phương pháp điều khiển được phổ biến hơn cả là điều khiển từ xa, từ 
phòng điều khiển trung tâm thông qua thiết bị cơ học tỪ xa truyền và 
nhận số lượng thông tin lớn 


( về trạng thái thiết bị và công trình, về các tổ máy đã đóng ngắt, sữa 
chữa, các số đọc trên các thiết bị đo lường - kiểm tra, về phụ tải trên các 
động cơ điện, về lưu lượng và số lượng nước, về nhiệt độ ổ trục ..v.v... 
). Điều khiển từ xa được dùng cả trong các trạm bơm lớn riêng biệt hoặc 
nhóm các trạm bơm. Trạm bơm tự động hóa được dùng trong trường hợp 
khi có khả năng tổ chức tín hiệu đơn trị để mở hoặc dừng máy chính: khi 
cần duy trì mực nước đã cho trong kênh dẫn và kênh tháo hoặc trong tháp 
điều tiết, khi cấp nước vào các mạng lưới tưới kín ... 


Thiết bị đo lường - kiểm tra trạng thái củỦa trang thiết bị và thượng hạ 
lưu và cấp tín hiệu cho hệ thống tự động của trạm bơm gồm: thiết bị đo 
mực nước, tín hiệu dòng, thiết bị đo lưu lượng ..v.v... Sau đây ta nghiên 
cứu một số thiết bị đã nêu trên. 


Thiết bị đo mực nƯỚc : 


Thiết bị đo mực nước: phao, tiếp điểm điện, âm học, dùng để đo mực 
nước hoặc mực dầu trong các thùng hoặc bể hở. Hình 10 - 19,a trình bày 
một sơ đồ cảm biến để đo từ xa mực nước trong giếng hở có giao động 
mực nước lớn ( đến 20 m ). Khi mực nước trong giếng 1 hạ xuống ( 
hoặc tăng lên ) thì phao 4 hạ xuống còn đối trọng 2 nâng lên, trục chính 
của tổ máy bơm chính quay một góc tỷ lệ với sự thay đổi mực nước. Sự 
thay đổi tương ứng này được chỉ ra trên máy đếm và tạo xung gởi đến 
dụng cụ đo thứ cấp. Để kiểm tra mỰc nước trong vỏ máy bơm, trong 
thùng chân không, trong các giếng thấm và giếng tháo ..v.v.. ta có thể 
dùng bộ truyền tín hiệu mực nước như Hình 10 - 19,b. Nguyên tắc hoạt 
động của dụng cụ này là sự thay đổi điện dung phụ thuộc vào sự thay 
đổi mực nước. Bộ rơle biến điện trở của các cảm biến 2, 3, 4 thành tín 


hiệu điện . Để đo mực nước hoặc mực dầu ở các trạm bơm người ta sử 
dụng các thước đo mực nước hoặc các Ống thủy tỉnh đo nước. 


Hình 10 - 19. Các sơ đồ đo mực nước. 


a - Sơ đồ cẩm biến để đo mực nƯỚc từ xa; 
b - Sơ đồ tín hiệu - điều chỉnh mực nước: 


Ký hiệu của sơ đồ b :1- cáp ; 2, 3, 4- các cảm biến tương ứỨng với mực 
nƯỚc: trên, 


dưới, " khô " ; 5 - máy bơm chìm ; 6 - giếng khoan. 


Tín hiệu dòng: 


Tín hiệu dòng ( rơle dòng ) được đặt trong phần chảy ổn định của đường 
ống để báo tình trạng dòng chảy trong ống. Nguyên tắc hoạt động của 
tín hiệu dùng sự cân bằng mô men xoắn phát sinh trong dòng chất lỏng 
ổn định hoặc dựa vào sự chênh lệch áp lực ở hai phía của bộ phận cản 
cục bộ đặt trong phần dòng chảy ổn định. 


Máy đo lưu lượng. 


Thiết bị đo lưu lượng có nhiều loại: đập tràn tam giác thành mỏng, thước 
đo mực nước, đồng hồ đo nước kiểu turbin, Ống Ven tu ri, vòi ven tu ri, 
ống đo khuŸỷu cong ... 


1. Đồng hồ đo nước kiểu turbin 


Đồng hồ đo nước kiểu turbin gồm: bánh xe xoắn 2 ( xem Hình 10 - 20 ) 
đặt nằm ngang quay quanh một trục, số vòng quay tỷ lệ với lượng nước 
chảy qua nó, khi bánh xe quay sẽ truyền lên kim đồng hồ đo nước 4 qua 
trục truyền 3. Để biểu thị các đặc trưng thủy lực của đồng hồ đo lưu tốc 
người ta dùng lưu lượng đặc trưng. Khi chọn đồng hồ đo nước để sử 
dụng cần phải căn cứ vào những các điều kiện sau: Lưu lượng định đo 
lớn nhất không lớn hơn 50% lưu lượng đặc trưng, phụ tải sử dụng lớn 
nhất bằng 0,2 ... 0,25 


lưu lượng đặt trưng và lưu lượng nhỏ nhất không nhỏ hơn 0,02 ... 0,05 
lưu lượng đặc trưng để đảm bảo độ nhậy của đồng hồ đo. Lưu lương 
đặc trưng tra trong bảng tra cứu của đồng hồ đo. Để đảm bảo độ chính 
xác của số liệu đo, quy định: trước đồng hồ đo nước phải có một đoạn 
ống thẳng bằng 5 ...10 lần đường kính ống, phía sau đồng hồ có đoạn 
thẳng dài 3... 5 lần đường kính ống, van phải lắp xa đồng hồ một đoạn 
lớn hơn 0,5 m. Nhược điểm của đồng hồ đo nước kiểu này là không thể 
đo được lưu lượng tức thời. 


h 'Ễ” 
- nung b ` 
ìNG ANNNVÀ 


=.—>1 km tÌ ⁄Z 
SH ======= Si s⁄ 
⁄⁄⁄⁄⁄ CC 22 


Hình 10 -20. Thiết bị đo lưu lượng theo tốc độ kiểu turbin. 


“. Ống Ven tu ri: 


Ống Ven tu ri ( Hình 10 -21,a ) gồm hai đoạn nón cụt nối lại với nhau. Tỷ 
số giữa đường kính nhỏ và đường kính lớn thƯờng là : d/D = 0,3... 0,7. 
Lưu lượng chảy qua Ống Ven tu ri được tính theo công thỨc sau: 


g= c.a.d2/ 5 ( 10-6) 

Trong đó: d - đường kính ống nhỏ, ( mm ); 

h.„- độ chênh áp lực của cột chất lỏng trong Ống đo áp lực; 
g - dung trọng của nƯỚc, ( kg/m3 )); 


Zx 


- hệ số, lấy bằng 0,04445 khi nhiệt độ t = 1 ... 200C, chất lỏng trong 
ng 


©› 


đo áp là thủy ngân và d tính bằng mm, gtính bằng kg/m3; 


œ- hệ số phụ thuộc tỷ số d/D, lấy nhƯ sau: 


d/D 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 


œ 0,989 0,994 1,006 1,032 1,089 
Tổn thất cột nước trong Ống Ven tu ri có thể tính: h = 0,22 h„(1 — đá). 
Ống Ven tu ri dùng để đo lưu lƯỢng trong đường Ống có đường kính 
150 mm, ống phải được lắp giữa hai đoạn ống thẳng, đoạn ống thẳng 


trước Ven tu ri dài 13 lần đường kính ống, đoạn sau dài bằng 5 lần 
đường kính Ống. 


——=——— - 
.— - ——— * 


Hình 10 -21. Ông Ven turi. 


3. Vòi Ven tu ri ( xem Hình 10 - 22 ). 


[ 
dễ: 3ˆ >> 


-'" -ˆK& 
SP Gà 212 » 
s.. ;—) 2: l⁄20⁄0:702227//2/21/2/2272/2/0 
H , - 
H H $ 


Hình 10 -22. Cấu tạo vỏi Ven tu ri. 


Vòi Ven tu ri về nguyên lý giống Ống Ven tu ri chỉ khác là dùng vòi sẽ cho 
chiều dài ngắn hơn, do đó tổn thất cột nước cũng nhỏ hơn so với Ống 
Ven tu ri. 


Loại ống đo và vòi Ven tu ri có các ưu điểm : có thể dùng đo được chất 
lỏng bẩn, lưu lượng lớn, có thể đo dược lưu lượng tức thời, tổn thất cột 
nước nhỏ ( dưới 0,4m ). Nhưng nó cũng có nhược điểm là : chiều dài 
lớn ( bằng 5... 8 lần D, vòi Ven tu ri nhỏ hơn ) và phải lắp bộ phận đo áp 
bằng thủy ngân ở ngoài. Để rút ngắn kích thước nhà máy, Ống Ven tu ri 
có thể đặt trong hầm ngoài nhà máy. 


4. KhuỶỷu cong đo nước: 


Hình 10 - 23. Sơ đề thiết bị đo nước khuỷu cong. 


Tại chỗ uốn cong 1 của đường Ống ( xem Hình 10 - 23 ) ta khoan một lỗ 
ở chỗ lồi và một lỗ ở chỗ lõm có đường kính 10 mm và nối chúng với 
thiết bị đo áp lực hình chữ U hoặc một loại đồng hồ đo lưu lượng làm 
việc theo nguyên lý chênh lệch áp lực. Dựa vào độ chênh lệch áp lực 
giữa hai phía ta có thể tính được lưu lượng chảy qua Ống. Tốc độ nước 
chảy qua Ống cong có trị sỐ sao cho đỘ chênh áp lực ở hai phía lồi và lõm 
không thấp hơn 10 mm thủy ngân, trị số đó khoảng 1 m/s. 


Lưu lượng được tính theo công thức: 


Q=3,49. m.D?4/ s> v (8 — 1) Dh, ( m3/s )( 10 - 7 ) 


Trong đó: rn- hệ số lưu lượng, xét đến sự sai khác giữa lý luận và thực 
tế do lưu tốc 


trong ống khuỷu không đều; 
D - đường kính trong của Ống khuŸỷu, (m); 


R - bán kính thủy lực của ống khuŸỶu, (m); 


S - tỷ số giữa dung trọng chất lỏng đo áp trong Ống đo chỮ U và ø nước; 
Dh- độ chênh của cột chất lỏng trong Ống hình chữ U. 


Công thức trên có thể tính khi thiết bị đo nước lắp ở đường Ống hút hoặc 
ống đẩy. 


Ngoài ra còn có thể dùng công thức tính lưu lượng sau: 


Q = 0,0443 aD?V 2y “( 10-8) 

Trong đó: g- dung trọng của nước; 

œ - hệ số, bình quân bằng 1, nếu R/D = 0,95... 1,5. 
Độ chính xác của thiết bị đo khoảng 5 %. 


Trước khi tính phải dùng các thiết bị đo lưu lượng khác để đo các lưu 
lượng khác nhau với độ chênh 2hvà Q, sau này khi có Dhta có thể đọc 
ngay ra được Q. Loại thiết bị đo này hiện được ưa dùng vì: giá thành rẻ 
lại dễ lắp , thuận tiện lại nhậy. Nếu dùng các phương pháp khác như 
điện hoặc cơ để đo Dh thì quản lý sẽ đơn giản đi nhiều. Khi đo dòng 
chảy nên đo ở bể hút hoặc ở kênh dẫn. Đo nước bằng hình thức này tổn 
thất cột nước nhỏ và dụng cụ đo này có thể tự làm lấy được. Dung trọng 
chất lỏng đo áp lực chọn tương đối lớn, có thể 2,5 ... 6,0. 


Nhà máy của trạm bơm - Phần 1 
Phần này trình bày về các loại nhà máy bơm 


NHÀ MÁY CỦA TRẠM BƠM 


Nhà máy của trạm bơm là nơi đặt các thiết bị động lực ( máy bơm, động 
cƠ ...) và các trang thiết bị phụ ( bơm chân không, các hệ thống thiết bị 
phụ cơ, điện ..v.v.. ) phục vụ cho việc bơm nƯỚc thuận lợi và an toàn. 


CÁC LOẠI NHÀ MÁY BƠM 


Dựa vào kiểu, hình thức kết cấu nhà máy, vùng sử dụng, điều kiện địa 
hình, loại nguồn nước ..v.v.. nhà máy bơm được chia ra theo nhiều cách: 


- Theo cách lắp trục tổ máy bơm: nhà máy trục ngang hay trục đứng với 
ống tháo khuŸỷu hay Ống tháo xoắn, loại cáp xuyn hay loại giếng ... 


- Theo phương pháp dẫn nước đến máy bơm: nhà máy có Ống hút hay tự 
chảy, loại buồng khô hay buồng ướt, loại Ống hút cong đặt trong khối 
móng nhà máy ... 


- Theo cao trình đặt máy bơm so với mực nước Ở nguồn: nhà máy với 
máy bơm đặt cao hơn hay thấp hơn mực nước mỰc nƯỚc nguồn. 


- Theo hình thức kết cấu phần trên và phần dưới nhà máy: nhà máy kết 
cấu phần trên cao, nhà máy có kết cấu phần trên thấp, nhà máy hở, nhà 
máy có phần dưới dạng khối, nhà máy buồng khô hay buỒng ƯớI. 


- Theo giải pháp bố trí công trình chính: Nhà máy tách riêng hay bố trí kết 
hợp với cửa lẫy nước hoặc với công trình tháo. 


Đối với trạm bơm phục vụ nông nghiệp việc phân loại nhà máy bơm 
thường theo điều kiện cấu tạo . Nhà máy của trạm bơm đặt cố định chia 
ba loại ( Hình 11 - 1): 


Lj 


la sec 7t 1N 


Hình 11 - 1. Các loại nhà máy bơm. 


a - nhà máy lộ thiên móng tách; - nhà máy kiểu buồng: b - nhà máy khối 
tảng: - trạm bơm thuyền; 1,4 - Ống hút, ống đẩy; 2- gian máy; 3- cầu trục 
dầm treo; 5- tổ máy bơm; 6- buồng nhà máy bơm; 7- gian phụ; 8,12- cần 
trục chữ môn và cầu trục cầu; 9- trạm biến áp; 10,11- kênh tháo, kênh 
dẫn; 13- trống bảo vệ cá; 14- cầu nổi;15-nối cầu. 


Nhà máy lỘ thiên, móng tách : gian máy và máy bơm chính đặt trên mặt 
đất đã san ủi mặt bằng ( xem Hình 11 - 1,a) móng tách rời với móng nhà 
máy; 


Nhà máy kiểu buồng ( hay gọi là nửa dưới đất ): máy bơm chính đặt ở 
buồng thấp hơn mặt đất san ủi, thường nằm dƯới mực nước trong kênh 
dân ( xem Hình 11 - 1, ); 


Nhà máy khối tảng: buồng dưới nước có dạng khối, phần dẫn hoặc ống 
hút cong của máy bơm đặt trong khối bê tông móng nhà máy ( xem Hình 
THIẾT MII Ly 


Ngoài những nhà máy bơm đặt cố định, trong nông nghiệp còn có nhỮng 
loại trạm bơm di động, trong đó nhà máy cũng là trạm, có đặc thù riêng ( 
Hình 11 - 1, và 11 - 2): 


——. /#`/ 
YOVGZC — XOMLÊN 


Hình 11 - 2. Các sơ đề trạm bơm di động. 


a - trạm bơm bè: 1- phao; 2- vỎ tổ máy bơm; 3- boong. 


- trạm bơm trên xe: 1- Ống hút; 2- thùng xe; 3- van ống đẩy; 4- dầm 
chìa;5,8- thùng dầu và nhiên liệu, nước; 6- động cơ điedel; bơm li tâm. 


Trạm bơm nổi ( Hình 11 - 1, ): tổ máy bơm chính đặt trên thuyền ( tàu ) 
riêng hoặc máy bơm chính đặt trên bè nổi hay cầu nổi ( Hình 11 - 2, a ); 


Trạm bơm đặt trên xe ( Hình 11 - 2, ): máy bơm chính được lắp trên 
khung treo trên máy kéo, có thể di động dọc nguồn nước để hút nước; 


Trạm bơm trên rây, bờ dốc ( Hình 8 - 9 ): tổ máy bơm được kéo dọc theo 
rây để ống hút đặt ngập dưới mực nước nguồn khi mực nước nguồn 
giao động lên xuống nhiều. 


Sau đây trình bày những nguyên lý bố trí và thiết kế cơ bản của các loại 
nhà máy bơm đã đề cập đến ở trên. 

NHÀ MÁY BƠM KHỐI TẢNG 

Nhà máy bơm khối tảng có đặc điểm là sử dụng bê tông liền khối, trong 


đó ống hút và khối móng được đổ bê tông thành khối lớn, nhờ vậy mà 
nhà máy đảm bảo không bị trượt hoặc bị đẩy nổi ..v.v... Nhà máy này 


thường được sử dụng đối với trạm bơm trung bình, lớn và rất lớn với 
các loại máy bơm li tâm trục đứng ( Hình 11 - 5 ); máy bơm trục, cánh 
chéo trục đứng ( Hình 11 - 3 ) và trục ngang loại vừa và lớn ( Hình 11 - 4 
). Lưu lượng mỗi máy bơm từ 0,5 đến hàng chục m3/s, thường dùng với 
máy bơm có lưu lƯợng lớn hơn 2 m3/s và lấy nước từ các nguồn nước 
hở, giao động mực nước bất kỳ. 


` Ñy: 
S\lxe=-- TÃÌ ntH 
y2 


Hình 11 - 3. Nhà máy bơm khối tảng với máy bơm hướng trục trục đứng. 


a - ống hút kiểu buồng: - nhà máy kết hợp với bể tháo; b - nhà máy toàn 
khối. 


1- cửa lấy nước của nhà máy; 2- nguồn nước; 3,12- cần trục chữ môn và 
câu trục câu; 


4- gian máy; 5- cầu trục dầm; 6- gian phụ; 7- ống đẩy; 8- động cơ điện; 9 
- máy bơm 


trục; 10- buồng máy bơm; 11- buồng hút ( hay Ống hút ); 13- kênh tháo; 
14- cầu ôtô. 


Hình 11 - 3 trình bày một số cách bố trí nhà máy bơm khối tảng dùng với 
máy bơm hướng trục trục đứng với các loại ống hút kiểu buồng ( hình a 
), ống hút khuỷu cong (xem hình và b ), ống đẩy loại xi phông và nhà 
máy liền khối với bể xả (hình ), hình b là một dạng đổ toàn khối phần 
móng và cả thân máy bơm. Phần trên của nhà máy bố trí gian máy chính 
và các phòng phụ về điện, các cần trục thao tác van thượng hạ lưu. 


Hình 11 - 4 trình bày một số cách bố trí nhà máy bơm khối tảng dùng với 
các tổ máy 


bơm hướng trục trục ngang loại vừa và lớn. Đặc tính của loại trục ngang 
là động cơ điện đặt ở phần sàn khô, ngay trên Ống hút khuỷu cong ( hình 
a và _ ), riêng hình b có dạng đặc biệt: động cơ điện đặt trong buồng khô 
dưới mực nước, còn phần dẫn nước vào máy bơm gồm hai hành lang đối 
xứng hai phía của động cơ điện, giải pháp này cho phép rút ngắn chiều 
sâu khối dưới nước nhưng làm tăng bề rộng khối dưới nước. 


%Ò § ˆ 
LÝ hi 
Nghe —Ý 
: \N 
Ề ï 
\  - LH |Rx X vẽ c= 
Ñ bà 
h< .. 


SH -... Đn¬ 
tư rở+~ ly th tr c2 
722 TRO Pa 
Z£‹= c.P < k— =1 __ 
_ ⁄ 2 2727272 + % “ “42 Ự 22920/222222222 


—— 772777 
7272 3: 2 2772/Ä ý 


_ 
6 
ý 


_ 
| RE = 


Hình 11 - 4. Bồ trí nhà bơm khối tảng với máy bơm hướng trục trục ngang. 

1- nguồn nước; 2 - phần cửa lấy nước của nhà máy ; 3,5,19 - các cần 
trục: câu trục câu 

và cần trục ôtô ; 4- gian máy ; 6- đường tải điện; 7- máy biến áp chính; 8- 
thiết bị phân 

phối điện ; 9,14,18- các cửa van: van cung, van đĩa, van sữa chỮa - sự cố; 
10- máy tỜi; 


11- kênh tháo; 12- rãnh van sữa chữa; 13- dung tích điều tiết; 15- tổ máy 
bơm; 16- Ống 


hút khuỷu cong; 17- máy dọn rác; 20- cầu ô tô. 


» 


à 
stlÌ 


r-l =— 
RÍ nn NỈ = 


————r Ñ 


FIÑ| Ñ 

lÌ \ 

Ñ xe 
In 
TÌÌ | e HT ẢP 


| 
E 


=== HH Này — 
Hình 11 - 5. Bồ trí nhà máy bơm khối tảng với bơm li tâm trục đứng. 


a, , b- xây dựng trên nền: đất chặt (lún 5 cm), nền đât yếu ( lún > 5 
cm ), nền đá 


( khi mực nước nguồn giao động lớn ); 1- nguồn nước; 2- phần lấy nước 
của nhà máy; 


3,5- cầu trục chữ môn và cầu trục cầu; 4- gian máy; 6- phòng phụ; 7- nửa 
tầng cáp; 8- 


ống đẩy; 9- van đĩa; 10- động cơ điện; 11,14- máy bơm li tâm và " máy 
bơm bổ sunø”; 


12- ống hút khuỶu cong: 13- trạm máy biến áp. 


Hình 11 - 5 biểu thị một số sơ đồ bố trí nhà máy bơm li tâm trục đứng 
khối tảng tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên nơi đặt nhà máy. Hình 11 - 5,a 
đặc trưng cho loại gian máy cao bên cạnh là trạm phân phối điện và 
những phòng phụ khác.Máy bơm chính và ống hút được đổ liền khối 
trong móng . Đoạn trên của đường ống đẩy làm bằng thép không có khớp 
co giản nhiệt độ. Kết cấu đơn giản này chỉ được dùng khi chênh lệch độ 
lún giữa nhà máy và Ống 2... 5 cm, thường dùng khi nền chặt ít nén 
được ( mô đun biến dạng không nhỏ hơn 500 kg/cm2 ), đoạn đầu Ống 
đẩy đặt trên nền đất nguyên dạng. 


Sơ đồ Hình 11 - 5, phức tạp hơn sơ đồ a. Động cơ điện chính được đặt 
trên sàn tầng giữỮa nằm dưới mực nước lớn nhất, có đặt khớp nhiệt độ ở 
đoạn ra ống đẩy. Khối lượng kết cấu giếng khớp nhiệt độ và khối mố 
néo khá lớn gần bằng khối lượng phần dưới của nhà máy. Máy biến áp 
động lực đặt cạnh phòng phân phối điện có tác dụng gÏam bớt chiều dài 
đường dẫn điện ( cáp , cầu thanh góp ). Nền giếng cần phải đặt trên nền 
đất nguyên dạng. Nhược điểm của sơ đồ này là phải dùng hai khớp biến 
dạng ( giữa giếng và nhà máy với mố néo ), trong điều kiện biến dạng 
lớn sẽ không bảo vệ được khớp nhiệt độ ngập nước ngầm, rất khó vận 
hành kết cấu dịch chuyển của khớp nhiệt Ở giếng sâu khi thiếu thiết bị 
nâng tải trọng. 


Sơ đồ Hình 11 - 5,b có tính đặc biệt là có thêm các tổ "máy bơm bổ sung" 
14 dọc buồng bơm chính, gian máy đặt dưới mực nước hồ, và phần ra 
của ống đẩy lộ trên mặt đất. Ưu điểm chính của sơ đồ này là kết cấu 
đoạn ra ống đẩy đơn giản: khớp co giản nhiệt đỘ có thể đặt cao hơn mặt 


đất mặc dầu điều đó làm tăng chiều dài ống đẩy và tốn năng lượng. 
Nhược điểm lớn của nó là khi xảy ra sự cố, nhân viên khó thoát thân. Đôi 
khi lúc giao động mực nước nhỏ hơn 10 m động cơ điện chính cao hơn 
cao trình không ngập làm tăng chiều dài trục tổ máy. 


Sau đây chúng ta nghiên cứu chỉ tiết hơn về thành phần nhà máy. 


Phần dưới nước của nhà máy bơm khối tảng 


Phần dưới của nhà máy bơm khối tảng có kết cấu dạng khối lớn, kể từ 
sàn động cơ trở xuống đáy móng nhà máy. Phần này gồm phần cửa lấy 
nước, ống hút, buồng đặt máy bơm chính, ống đẩy và các van, hệ thống 
tháo nước thấm nước tháo ... 


1. Ống hút của nhà máy bơm khối tảng 


Ông hút trong nhà máy bơm khối tảng là bộ phận hướng dòng nước vào 
máy bơm một cách đều đặn giảm tổn thất cột nước. Người ta đổ bê tông 
ống hút trong khối bê tông móng nhà máy theo hình dạng thuận dòng 
bằng cách thay đổi dần tốc độ chảy trong ống hút. Thông qua những kết 
quả thí nghiệm để xác định kích thước và đưa ra ba dạng: Ống hút loại 
buồng, hai dạng Ống hút loại khuŸỦu cong. Kích thước ống hút do nhà máy 
chế tạo bơm cung cấp hoặc nếu chưa có ta có thể tham khảo sơ bộ theo 
Hình 11 - 6 trang sau. Để giảm tổn thất dòng chảy qua Ống hút ta tăng 
kích thƯỚc của nó nhưng lại tăng kích thước khối móng nhà máy, làm 
tăng giá thành xây dựng và phí quản lý. Do vậy cần phải thiết kế hình 
dạng và kích thước ống hút hợp lý và dùng vữa xi măng số hiệu cao trát 
bề mặt hay lát thép mặt trong ống hút để giảm sức kháng thủy lực tăng 
hiệu suất ống hút, đồng thời giảm khối lượng công trình. 


Theo tài liệu thí nghiệm Ống hút do Liên Xô cũ cung cấp, ta có ba loại 
sau: 


- Loại ống hút kiểu buồng ( hay loại ống hút thẳng hình chữ nhật ) hình 
11 - 6,a, loại này có cấu tạo đơn giản, dùng cho máy bơm hướng trục 


trục đứng có lưu lượng không lớn và đường kính BXCT nhỏ hơn 87 cm. 
Hệ số sức cản của đường Ống với buồng là = 0,6. 


- Loại ống hút khuỶỷu cong có chiều cao lớn chiều rỘng nhỏ ( Hình 11 - 
6, ). Loại này dùng cho máy bơm li tâm và hướng trục có lưu lượng 
tương đối lớn. Do dạng cong nên tổn thất cột nước nhỏ hơn loại buồng. 
Vì cột nước do máy bơm tạo ra không cao mà lưu lượng lại lớn, hệ số 
sức cản giảm nhỏ (_= 0,5 ) do đó loại này tiết kiệm đáng kể về năng 
lượng bơm và làm tăng hiệu suất của trạm . 


- Loại ống hút khuỶỷu cong có chiều cao nhỏ nhưng chiều rộng tăng ( H 
11 -6,b) 


Loại này dùng khi cao trình đặt máy bơm đặt thấp hơn đáy buồng nhận 
nƯỚc. 


Hình 11 - 6. Hình đạng và kích thước ông hút của nhà máy khối tảng. 


a - ống hút kiểu buồng ; - Ống hút khuỷu cong cao; b- ống hút khuỷu 
cong thấp. 


2. Phần cửa lấy nước của nhà máy bơm khối tảng. 
Phần cửa lấy nước của nhà máy bơm khối tảng ( và ở một số nhà máy 


loại buồng ) được xây liền với nhà máy nhằm đảm bào lấy đủ nước, 
ngăn chặn vật nổi và cá vào máy bơm, có khả năng ngắt dòng nước để 


tiến hành sữa chữa, giảm tổn thất cột nước và phân bố vận tốc đều đặn 
Ở cửa vào Ống hút. 


Kết cấu phần cửa lấy nước của nhà máy loại khối tảng và loại buồng 
phụ thuộc vào lưu lượng của máy bơm chính và điều kiện lấy nước ( 
biên độ mực nước, mức độ đọng rác của nguồn nước ... ): Khi đỘ sâu 
nước trong kênh 2,5 m nên dùng cửa lấy nước đơn giản gồm lưới chắn 
rác đặt nghiêng dọn rác bằng tay, dùng máy đóng mở van sữa chữa bằng 
máy nâng vít ( xem Hình 11 - 7,a ). Khi trạm bơm có lưu lượng 4 m3⁄s, 
lấy nước từ nguồn nước tương đối sạch có thể dùng cửa lấy nước hai 
rãnh kết hợp cho cửa van và lưới chắn rác và dọn rác bằng cào cơ khí đặt 
trên cầu trục chữ môn ( Hình 11 - 7, ). Khi trạm bơm có lưu lượng lớn 
hơn 4 m3/s dùng cửa lấy nước với hai rãnh van riêng cho cỬa van và cho 
lưới chắn rác ( Hình 11 - 7,b ) hoặc lưới nghiêng không rãnh làm sạch 
bằng máy dọn rác tự di động ( Hình 11 - 7, ¿, ).Ưu điểm của hai loại sau 
là : 


khi tốc độ dòng chảy trong cửa lấy nước đạt đến 1,5 m/s vẫn không phát 
sinh nước xoáy. Khi nước nguồn có độ đục lớn nên dùng cửa lấy nước xi 
phông vì loại này không cần phải đặt van sữa chữa, tuy nhiên giá thành 
xây dựng và chi phí vận hành lớn. 


IPE==R: 


r.& `... 


Eh==&=x 


g 
——_—_—..——— — 
¬——ễ—-_ 
ị ỷ———— ` 
là 


Hình 11 - 7. Các sơ đỗ phần lẫy nước của nhà máy khối tăng và buẳng. 


a, - với tiết diện lỗ lấy nước 4m2;b,, - tiết diện > 4m2; 1- nguồn 
nước; 2- lưới chắn rác; 3- tường ngực; 4,13- các rãnh của van sỮa chữa 
và rãnh lưới chắn rác; 5- Ống hút; 6- máy nâng kiểu vít; 7- gian máy; 8- xe 
chuyển rác; 9- cầu trục chữ môn; 10- máy dọn rác; 11- dầm cặp ; 12- nơi 
dưỡng hỘộ van sữa chữa. 


Rãnh van có thể đặt thép dẫn hướng hoặc không có thép dẫn hướng. Khi 
trong nước có vật nổi lớn cần phải đặt tường ngực, việc chọn cao trình 
tường ngực cần đảm bảo không sinh phểu xoáy ở mép dưới của tường, 
muốn vậy nên đặt mép dưới của tường ngực thấp hơn mực nước nhỏ 
nhất không nhỏ hơn 0,5 m. 


Hình dạng phần vào cửa lấy nước và mép lượn của trụ van chỉ dẫn như 
ở hình 11 - 8. 


Đầu vào của trụ cần có dạng tròn hoặc ellipse. Khi hướng nước vào xiên 
góc cần tăng chiều dài trụ và làm không đối xứng để cho dòng chảy vào 
lưới chăn rác và lỖ vào ống hút đều đặn. 


/ 6 
7" 

a ¿ 

Hình 11 - ä. Sơ đồ phần vàn của cửa lấy nước nhà rnáy khối tăng và buồng. 


a - tường ngực và trần Ống hút;_,b - trụ thẳng và trụ xiên; - tường ngực 
1; 1,5 - tường ngực thứ nhất và thứ hai; 2- trụ; 3,4,6 - các rãnh lần lượt 

của: máy dọn rác,lưới chắn rác, van sỮa chữa; 7- trần Ống hút của máy 

bơm. 


3. Tầng dưới của nhà máy bơm khối tảng. 


Tầng dưới của nhà máy bơm khối tảng tính từ sàn đặt động cơ chính trở 
xuống, thường đặt các ống hút, ống đẩy và các thiết bị phụ thủy lực 
khác. Các điều kiện ảnh hưởng đến kích thước tầng dưới nhà máy là: 
lưu lượng máy bơm, loại và kết cấu kích thước máy bơm, giao động 
mực nước và chiều sâu nước ở bể hút, độ vững chắc của nhà máy, cách 
tháo lắp thiết bị, vật liệu xây dựng và biện pháp thi công ... 


a. Bố trí và kích thước khối móng: 


Khối móng của nhà máy bơm khối tảng được đổ bê tông liền khối. Khi 
nền là đất dưới khối móng cần một số lớp cấu tạo sau đây: lớp sát đáy 
móng là lớp nhựa đường dày 2... 3 cm có lưới thép với đường kính = 5 
... 6 mm, đặt cách nhau 20 ... 30 mm để giữ cho nhựa khỏi bị chảy; dưới 
lớp nhựa đường là lớp bê tông thô số hiệu 40....60_ dày 15... 20 cm; 
dưới cùng là lớp sỏi hoặc đá dăm dày 5 ... 10 cm và san bằng mặt. Khi 
nền yếu phải tính toán gia cố nền bằng các biện pháp: nền cao, thả 
giếng chìm ..v.v... Trong khối móng bố trí đường hầm tập trung nước 4( 
xem Hình 11 - 9 ) từ ống hút khi sữỮa chữa và nước thấm từ sàn bơm chảy 
xuống ( xem lại Hệ thống tiêu nước trong nhà máy chương X ), đường 
hầm có cao trình đáy thấp hơn đáy Ống hút từ 10 ... 20 cm và có đường 
ống 3 nối với ống hút Kích thước ngang của đường hầm tối thiểu 1,8 x 
0,8 m để đảm bảo đi lại khi sỮa chữa các thiết bị dưới đường hầm. Dọc 
đường hầm có rãnh tập trung nước về hố bơm tiêu nước trong nhà máy, 
độ dốc rãnh lấy từ 1/500... 1/1000. Kích thước khối móng ( xem Hình 11 
- 9) tính theo công thức: 


hư = hị + hạ,(m (11 - 1) 


Trong đó: h¡là chiều dày tấm đáy nhỏ nhất, xác định dựa vào tính toán 
cân bằng tĩnh. Trường hợp sơ bộ lấy từ 0,8... 1,2 m; 


h¿là chiều cao từ đáy đường hầm đến sàn bơm, nó bằng chiều cao Ống 
hút ho cộng với h6, chiều cao ống hút ho tra được, còn chiều cao h6 là độ 
chênh giữa đáy Ống hút 2 và đáy đường hầm 4 để đảm bảo tháo tự chảy 
từ Ống hút ra đường hầm thường lấy h6 = 0,2...0,3m_ hạ = ho + h6. 


ĐỘ cao móng h„„ có quan hỆ với cao trình đặt máy bơm như: 

hư» —= Ñqm — ha, với hs là độ chênh giữa giữa cao trình đặt máy bơm và 
cao trình sàn bơm, thường sơ bộ lấy hz= 0,6 ... 0,8 m, lấy chính xác từ tài 
liệu máy bơm. 


s: VÀ NU 2/2/22 


Nà 
Ý.2NVX®`" 


A2 3 222 


\ ˆ 
( 

....<»( #- 
Xe cÃG 


17277 1/7 77⁄2 
by Ẻ 1⁄51 x22 22 1⁄4 
¬_ -2/2-Vỗ L2 2222 

41174205/7122722//22210 1/2/20 
È —1x — ~ 


Hình 11 - 9. Sơ đồ xác định kích thước nhà máy bơm khối tăng. 
a - mặt cất ngang nhả rnáy ; h - rrất cất dọ c nhà tnáy. 


b. Bố trí và kích thước gian máy bơm. 


Gian máy bơm chính là nơi đặt máy bơm chính, ống đẩy, thiết bị phụ và 
bệ đỡ động cơ điện, yêu cầu phải khô ráo và sạch sẽ và đảm bảo đi lại 
vận hành. Gian máy bơm có thể ngăn thành từng buồng cho từng tổ máy 
bơm, cũng có thể không xây ngăn mà để thông giữa các tổ máy. Việc xây 
ngăn hay không tùy thuộc vào độ cứng của tường nhà máy. Khi chiều cao 
gian bơm lớn hơn 10 m người ta thường xây tường ngăn để rút ngắn 
chiều dài nhịp dầm đơ; các dầm chính của động cơ chạy suốt dọc nhà 
máy, giảm khối lượng bê tông và thép dầm, nhưng cũng làm tăng chiều 
dài nhà máy tăng khối lượng bê tông của gian máy. Ngược lại, trong kết 
cấu không có tường ngăn thì chiều dài nhà máy sẽ giảm, nhưng tường 
thượng hạ lưu nhà máy sẽ dầy hơn để đỡ dầm chính của động cơ. Vì 
vậy loại không có tường ngăn thường dùng khi chiều cao gian máy bơm 
tỪ 5... 8 m. Theo kinh nghiệm thường bề dày tường thượng hạ lưu lấy 
như sau: khi chiều cao tường 4 m thì lấy = 0,6m; khi chiều cao tường 6 
mlấy =0,8m;cao8mlấy =1m. 


Để chống thấm nước vào giam máy bơm, khi xây dựng mặt ngoài tường 
ta trát lỚp xi măng chống thầm cao hơn mực nước cao nhất một đoạn 0,5 
m, phía tường có đắp đất phải quét thêm hai hoặc ba lớp nhựa đường và 

phủ ngoài bằng bao tải, mặt trong tường quét vôi chống ẩm. 


Từ gian bơm xuống Ống hút và đường hầm thường làm các cửa lên 
xuống và cầu thang ở vị trí thuận lợi. Lỗ cửa có kích thước đủ cho người 
lên xuống, thường lấy đường kính 0,8 m, nếu lỗ vuông thì lấy 0,8 x 0,8 
m. Đậy lỗ bằng bằng thép tấm dày 1 ... 1,5 cm, để chồng nước rò lên sàn 
ta đặt tấm đệm cao su dưới tấm nắp cho kín nước. 


* Theo hình vẽ 11 - 9 chiều rộng đáy móng được tính như sau: 

Đm„ = Lon + 0,(m )(11 - 2) 

Trong đó : beẹn = Í1 + đị + bạ + 0,5.01;(m) 

L¡, dị, balần lượt là: khoảng cách từ mép ngoài tường đến miệng vào Ống 
hút ( thường lấy 0,5 m ); bề dày tường trước ( thường lấy từ 0,6... 1 m); 
khoảng cách từ mép tường đến bệ máy bơm để đi lại an toàn ( thường 
lấy 1... 1,2m). 

b¡ là kích thước ngoài của bệ đỡ máy bơm, tra ở tài liệu máy bơm. 

b= öạ + dạ +0,5.b¡ ;(m) 

bs là khoảng cách để đi lại khi cần, thường lấy bằng 0,7 m. 

đ; là bề dày tường sau, lấy 0,6... 1,2 m. 

Tính theo công thức trên nếu không đủ kích thƯớc quản lý trong nhà máy 
thì có thể kéo dài ống hút ra phía bể hút. Và cũng cần chú ý bố trí kích 
thước sao cho tầng máy bơm và tầng động cơ phía trên khớp nhau để 
việc truyền trọng lượng phía trên xuống đúng đường tâm tƯờng tầng 
dưới. 

* Chiều cao toàn bộ tầng dưới sẽ là : 


Hạ = hạ + hạ; (m)(11- 3) 


Trong đó: chiều cao gian bơm hợp = hạ + hạ + hs, (m) 


Các kích thước trên phải tra tài liệu máy bơm và dựa thêm vào mực nước 
lớn nhất ở bể hút. Căn cứ vào máy bơm đã chọn ta tìm cao trình đặt máy 
bơm ( trên hình là Ñ¡ ) và cao trình trung tâm miệng ra máy bơm ( Ña) và 
căn cứ vào mực nước lớn nhất lấy cao trình sàn động cơ cao hơn mực 
nước lớn nhất ( Z„max) + đỘ cao sóng leo ( h„¡) và một đỘ an toàn 0,5 m : 


Ñ:ac SE 11 an/ mi 1 aog.L 00ar 0,5;(m) 


Khi xác định được các cao trình trên chúng ta sẽ tìm ra các trị sỐ hạ,h4,h; 
. Trong điều kiện mực nước trước trạm giao động lớn thì h; sẽ rất lớn 
và yêu cầu miệng Ống hút phải ngập dưới mực nước nhỏ nhất một đoạn 
từ 0,5... 1 m lúc nầy có thể phải nối thêm trục giữa máy bơm và động 
cơ. 


* Chiều dài tầng dƯới nhà máy nếu có tường ngăn: 


Chiều dài tổng cộng của tầng dưới nhà máy sẽ do số máy bơm và cách 
bổ trí thiết bị 


phụ quyết định, thường lấy bằng chiều dài gian xây trên mặt đất để bảo 
đảm nhà máy ổn định và các gian đầu hồi tầng dưới sẽ đặt các thiết bị 
phụ nhƯ: bơm cấp nước kỹ thuật, bể lọc nước, hố tiêu nước ... Do vậy 
chiều dài tổng cộng của tầng dưới tính như sau: 

J2] — Tum — 1) + + Dạ; + bạ + 2d; + 0,2; (m) 11-4) 

Trong công thức: n là số tổ máy bơm chính; 


I - chiều dài sàn lắp láp, thường lấy bằng một gian máy, yêu cầu đủ kích 
thước để đặt các bộ phận cần sữa chữa; 


d;- chiều dày tường của gian xây trên mặt đất để đặt động cơ, thường 
lấy 0,25... 0,35 m; 


0,2 - hai mép thừa giữa tầng dưới và tầng trên cho truyền lực đúng tâm 
tầng dưới. 


Dac¿- đường kính động cơ, ( mì); 


bạ- lỐi đi lại giữa vỏ động cơ và tường ngăn, lấy ít nhất 1m khi điện áp 
thấp và 1,5 m khi điện áp cao; 


Tự = Dụy + 2a + đlà khoảng cách giữa hai trục tổ máy bơm, (mì), 
trong đó đ 


là bề dày tường ngăn lấy theo tính toán. 


Việc xác định kích thước tầng dưới nhà máy bơm li tâm trục đứng khối 
tảng cũng tương tự, cần chú ý thêm về kích thước tăng thêm do có van 
ống đẩy, kích thước bản thân máy bơm ... mà máy bơm hướng trỤc và 
hướng chéo không có. Cũng cần chú ý rằng trong thực tế thiết kế từ kích 
thước tổ máy cộng với những quy định về khoảng cách đi lại, yêu cầu 
về sữa chữa, về thiết bị phụ ...vv.. đặt lên giấy vẽ và điều chỉnh cho 
thích hợp để chọn ra kích thước nhà máy chứ không cần phải tính chỉ tiết 
theo các công thức trên một cách máy móc sẽ làm mất cân xứng về kích 
thước nhà máy. 


Vật liệu để xây tầng máy bơm khối tảng thường là bê tông cốt thép số 
hiệu không nhỏ hơn 150, dùng bê tông chống thấm từ B4 trở lên, để 
xây dựng trong điều kiện nước ngầm có tính xâm thực thì phải dùng loại 
xi măng đặc biệt để chống xâm thực. 


Phần trên của nhà máy bơm khối tảng và loại buồng. 
1. Bố trí tổng thể phần trên của đầu mối nhà máy bơm 


Phần trên thông thường bao gồm: gian máy chính, sàn lắp ráp và các nhà 
phụ xây ghé sát gian máy chính để đặt các thiết bị điện ( thiết bị khởi 
động, điều khiển, thiết bị phân phối điện ...), trạm máy biến áp và các 
thiết bị phụ khác. Gian máy chính chứa động cơ điện, các tủ điều khiển 
tổ máy, bên trên có cầu trục di động để nâng hạ thiết bị nặng cần lắp ráp 
sữa chữa. Về cấu tạo, phần trên nhà máy là một nhà công nghiệp thông 


thường, kể từ cao trình sàn động cơ trở lên ( xem khái quát Hình 11 - 10 ). 
Từ hình vẽ ta thấy quan hệ giữa phần trên và phần dưới của đầu mối 
nhà máy bơm khối tảng, máy bơm hướng chéo. Phần trên kể từ cao trình 
sàn động cơ ( Ñ18,5). Gian máy chính chứa phần trên của động cơ điện, 
phần bao che gồm có các cột đỡ ( hoặc khung ) mái đỡ dầm cầu trục và 
phần bao che, bên trên có bố trí cầu trục 4 chạy dọc gian máy, các cửa sổ 
và cửa ra vào ... Phia trái gian máy chính là phần cửa lấy nước gồm cần 
trục chữ môn 3 thao tác van, lưới chắn rác và thiết bị dọn rác. Xây ghé 
bên phải nhà máy chính có gian thiết bị phân phối điện và điều khiển 7 và 
trạm máy biến áp 5 hạ điện áp từ lưới điện và đưa điện về thiết bị phân 
phối điện của trạm. Đây là cách bố trí điển hình phần trên của đầu mối 
nhà máy bơm khối tảng và của nhà máy kiểu buồng. 


a. Cấu tạo các kết cấu của gian máy chính. 


Sau đây ta xem xét một số kết cấu trong gian máy chính của nhà máy 
bơm: 


TS mmzzzdzxssai 


tựx»20% 
4 


gu IS >8 | llgsø 3 
jHZ— E¿ 


Hình 11 - 10. Bố trí đầu mối trạm hơm khối tăng. 


1- van sữa chữa; 2- lưới chắn rác; 3- cần trục chữ môn vớt rác bằng gầu 
ngoạm; 4- cầu trục gian máy chính; 5- máy biến áp động lực; 6- máy bơm 
cánh chéo. 


Kết cấu khung, cột nhà máy: 


Kết cấu khung nhà máy gồm các cột đỡ hoặc khung nhà máy, là bộ phận 
chịu lực chủ yếu của phần trên nhà máy thường là kết cấu bê tông cốt 
thép số hiệu cao. Khi trọng lượng nặng nhất cần tháo lắp dưới 5 tấn 
thường ta dùng các hàng cột hai bên không có dầm nối hai hàng cột, nếu 
trọng lượng trên lớn hơn 5 tấn thì dùng khung cứng. Kích thước tiết diện 
cột hoặc khung và diện tích cốt thép trong kết cấu phải được tính toán 
xác định cụ thể. Tuy nhiên qua kinh nghiệm thiết kế ta có thể chọn sơ bộ 
ban đầu về tiết diện cột hay dầm, sau đó tính toán cụ thể. 


Cột chia làm hai phần, lấy vị trí dầm đỡ cầu trục làm mốc: phần trên 
dầm đỡ cầu trục làm nơi tựa kết cấu mang lực mái; phần dưới dầm đỡ 
cầu trục chịu các lực và tải trọng: tải trọng truyền từ dầm đỡ cầu trục 
truyền tới, tải trọng của kết cấu mang lực mái, tải trọng cầu trục và tải 
trọng vật nâng, tải trọng cột ... Cột thường có tiết diện chữ nhật: phần 
trên có tiết diện 380x400, 600x400 mm; phần dưới thường 600 x 400, 
400 x 800, 800 x 500 mm... Khi thiết kế khung cột cần chú ý đến hình 
thức liên kết giữa tường, kết 


cấu liên kết giữa dầm đở cầu trục và cột, liên kết giỮa đường ray trên 
dầm đở cầu trục và dầm đỡ... 


Mái nhà máy gồm : 


Kết cấu mang lực mái ( dầm hoặc dàn thép ), kết cấu nền tựa mái, kết 
cấu bao che. Tiết diện mái bê tông cốt thép thường có dạng chữ T hay 
chữ nhật chiều rộng cánh chữ T thường lấy lớn hơn 1/50 ... 1/60 chiều 
dài của dầm, chiều cao giữa nhịp dầm thƯờng lấy bằng 1/10... 1/15 
chiều dài nhịp dầm. Cần chú ý nếu dầm mái có nhiệm vụ giữ dầm treo 
cầu trục gian máy thì chọn tiết diện phải lớn và chịu lực lớn hơn. 


Cửa số và cửa ra vào của nhà máy: 


Vì tầng trên nhà máy xây trên mặt đất, để nhận đủ ánh sáng mặt trời và 
thông gió thoát nhiệt cho nhà máy diện tích cửa phải chọn đủ để đạt 
những yêu cầu trên. Theo kinh nghiệm ở gian máy chính thường lấy tổng 
diện tích cửa sổ bằng 1/3... 1/5 và không nhỏ hơn 1/8 diện tích mặt sàn 
động cơ. Ở các gian phụ, diện tích này có thể lấy nhỏ hơn, thường lấy 
1/10 ... 1/12 diện tích sàn của các gian đó. Trong các gian đặt tỦ điện 
thường chỉ làm cửa sổ chiếu sáng và bọc lưới thép để ngăn rắn rết bò 
vào các tủ điện. Chiều rộng cửa sổ thƯờng lấy bội của 500 mm: 1; 1,5; 
2; 2,5; 3; 4; 6m. Chiều cao cửa sổ thường lấy bội của 600 mm: 1,2; 1,6; 
2/37 2,07.4:0 THỊ, 


Các cửa lớn phục vụ ra vào thường đặt ở tường đầu hồi thuộc gian lắp 
ráp để tiện chuyển máy móc thiết bị tỪ ngoài vào nhà máy. Cửa lớn 
thường đóng hàng ngày. Kích thước cửa lớn chọn tùy thuộc kích thước 
phương tiện vận chuyển vào nhà máy và kích thước vật cồng kềnh nhất 
cần chuyển vào gian lắp ráp và lấy không nhỏ hơn 2,5 m, cao hơn 3 m. 
Nếu sữa chữa máy biến áp trên sản lắp ráp thì phải làm đường rây vào 
nhà máy và bảo đảm đường rây nằm ngang xuyên qua cửa lớn mà đỘ cao 
sàn phải cao hơn mặt đất san ủi. 


Cấu tạo và tính toán thiết kế kết cấu chỉ tiết phần trên nhà máy sinh viên 
cần xem ở các tài liệu và giáo trình kiến trúc, kết cấu ..v.v.. trong giáo 
trình nầy chỉ trình bày mang tính hệ thống và số liệu đúc kết kinh nghiệm 
có liên quan trực tiếp đến môn học mà thôi. 


b. Sàn lắp ráp trong nhà máy. 


Sàn lắp ráp thường đặt phía đầu hồi của gian máy chính, gần đường chở 
vật liệu máy móc. Yêu cầu diện tích của gian lắp ráp phải đủ để bố trí 
các cụm thiết bị để tiến hành lắp ráp, sữa chữa ( các cụm thiết bị gồm 
có: máy biến áp, các giá đỡ trên và dưới của động cơ điện, rô to động cơ, 
trục, BXCT máy bơm, nắp máy bơm, ổ chịu lực ... ). Cũng có thể kết hợp 
bố trí một số cụm thiết bị cần sữa chữa trong gian máy chính khi sàn 
không đủ diện tích nếu bảo đảm việc sữa chỮa không ảnh hưởng xấu 
đến đỘ an toàn của tổ máy đang vận hành ( xem ví dụ ở Hình 11 - 11 ). 
Bề rộng sàn lắp ráp nên lấy bằng bề rộng gian máy để tận dụng cầu 


trục gian máy để nâng và chuyển các cụm thiết bị, việc bố trí vị trí các 
cụm máy cần bảo đảm tâm nâng nằm trong vùng hoạt động của các móc 


cầu trục. Trên sàn gian máy chính cần bố trí các lỗ liên thông với tầng 
dưới để thả móc cầu trục kéo van và một số thiết bị bên dưới lên để sữa 
chữa. 


Hình 11 - 11.Bồ trí các cựn thiết bị sữa chữa trên sàn lắp ráp và gian rnáy. 


1,2- giá đỡ trên và dưới của động cơ; 3- vùng đặt MBA sữa chữa; 4- ổ 
chịu lực; 5- rôto động cơ điện; 6- trục; 7,8- BXCT và nắp máy bơm; 9,10- 
ranh giới vùng làm việc cỦamóc chính và móc phụ cầu trục; 11- trục dầm 
đỡ cầu trục; 12- lỗ nâng van đĩa; 13,14,15 - động cơ điện. 


c. Các gian thiết bị phụ phần điện 


Các gian thiết bị phụ phần điện thường được bố trí cùng tầng trên với 
gian máy, trong đó chứa các tủ điện điều khiển, các thiết bị phân phối 
cùng phía với trạm máy biến áp để rút ngắn đường dây dẫn điện và dễ 
quản lý. Nếu số lượng tủ điện quá nhiều thì thường các gian thiết bị 
điện xây ghé sát và thông với gian máy gian máy chính ( xem Hình 11 - 10 
Ở trên ), nếu diện tích gian máy có đủ để bố trí các thiết bị điện thì đặt 
đặt chúng luôn trong gian máy chính ( xem Hình 11 - 13 ). Trường hợp 
không thể bố trí các gian điện liền với gian máy chính thì mới bố trí 
chúng Ở khu riêng tách khỏi nhà máy, cách bố trí này sẽ không lợi về 


quản lý. Các gian đặt thiết bị điện phải đảm bảo khô ráo, thông gió tốt, 
an toàn điện, dùng vật liệu chống cháy để xây buồng . 


2. Kích thƯớc phần trên nhà máy bơm 


Kích thước phần trên nhà máy phải chọn kết hợp chặt chễ với các buồng 
của tầng dưới và có các cầu thang lên xuống thông thương nhau và có các 
lỖ trục vật để tận dụng các móc cầu trục của gian máy chính. 


Kích thước bề rộng gian máy dựa vào yêu cầu đủ để đặt phần trên động 
cơ điện và các tủ điều khiển, đo lường, đủ khoảng cách để nhân viền đi 
lại vận hành an toàn, kết hợp với bề rộng nhịp cầu trục đã sản xuất sẵn 
để chọn, chú ý đến phạm vi hoạt động của các móc cầu trục để bảo 
đảm nâng hạ vật nặng đúng tâm an toàn. Khoảng cách trục gian động cơ 
lấy theo công thức sau và cân bằng khoảng cách trục phần dưới của nhà 
máy: 


Lụ = Dạy + bạ, các ký hiệu như đã giải thích ở phần trước. 


Chiều cao tầng trên được xác định chủ yếu theo yêu cầu nâng được cụm 
thiết bị cao nhất và chuyển chúng qua các thiết bị khác đang làm việc 
không bị va chạm ( chủ yếu rút BXCT + trục máy bơm hoặc rôto + trục 
động cơ điện ) đồng thời rút được lõi máy biến áp khi sữa chữa MBA 
trên sàn lắp ráp. 


Chiều cao tầng trên phụ thuộc chủ yếu vào cách bố trí thiết bị chính và 
điều kiện tháo lắp các cụm thiết bị tại nơi đặt máy và vận chuyển đến 
sàn lắp ráp để sữa chữa. Yêu cầu cao trình dầm đỡ cầu trục ( Ñae) phải 
đủ cao để rút các cụm thiết bị cao nhất tại chỗ và cẩu qua các tổ máy 
đang làm việc không bị va chạm. Theo hình vẽ 11 - 12 cao trình Ña«y 
được xác định theo công thức sau: 


Ñat hị +h+c+e+ƒ,(m) 11-5) 
Trong đó: h;- là chiều cao phần tĩnh của động cơ, ( m); 


h - là chiều dài trục động cơ, ( m )); 


c - là chiều dài dây chão buộc vật nâng , thường lấy 0,5... 0,7 m; 


f - là khoảng cách tối thiểu từ móc cầu trục đến Ña„¿, tra bảng cầu trục. 


Hình 11 - 12. Sơ đồ xác định chiều cao tầng trên nhà máy. 
a - cất ngang nhả rmnáy ; b - bình đồ cầu trục. 


Từ cao trình Ña‹¿ và kích thước cầu trục, kết cấu mái... ta tính được 
chiều cao tầng trên nhà máy. Chú ý rằng cao trình dầm cầu trục còn có 
liên quan đến việc rút lõi máy biến áp khi sữa chữa MBA trong nhà máy, 
nếu cao trình xác định theo công thức 11 - 5 mà không bảo đảm sữa chữa 
MBA thì có thể nâng Ña¿ cao lên hoặc đào hố MBA ở sàn lắp ráp để 
thỏa mãn rút được lõi mà không phải nâng dầm. 


Sàn động cơ điện đúc bằng bê tông cốt thép tại chỗ , chiều dày sàn 
khoảng 12... 15 cm, các dầm đỡ động cơ bố trí theo điều kiện cấu tạo 
của tầng dưới . Nếu buồng máy bơm không có tường ngăn giữa các máy 
bơm thì dầm chính đặt trên tường thượng hạ lưu nhà máy, nếu có các 
tường ngăn thì dầm chính đặt dọc nhà máy gối lên các tường ngăn. 


N 


“4 


| X 


mmamamm= 


r1 SN —w 
" WNvxx2 


N I“SIEAIRN 
2N==ti==ili==ii—==ir==i mm 
ID à 


tị 2 1n rộ  mÌn 


L— 

IHb— 

L.— 

= 

IÐ¬ 

——_— 
s: II 

| bà 
Kinh 


w 


¡Ilillt 


..3. lì \N:: (==i I== = ¬ ¡—xÌ 


8. 8.688 ãê 


W9 uy xi) 


. 
sau s #« 


— 42⁄^=<=#⁄27( 


® 
hỆ 
` 
Ñ 
H 
bì 
À 


Hình 11 - 12* Cắt đọc và hồ trí mặt bằng gian động cơ nhà máy khối tăng. 


1- động cơ điện; 2- máy bơm chính; 12- các tủ điện điều khiển; 14- ống 
tràn nước ;15- thiết bị phân phối điện; 16- các thùng dầu vận hành; 17- 
máy bơm tháo nước; giếng nước tháo; 13- đường hầm tập trung nước 
tháo và nước thấm; 11- cầu trục . 


NHÀ MÁY BƠM KIỂU BUỒNG. 


Nhà máy bơm kiểu buồng là nhà máy có móng đúc liền và các tổ máy 
bơm chính và gian máy nằm thấp hơn cao trình mặt bằng san ủi của khu 
nhà máy. Nhà máy bơm kiểu buồng thƯờng dùng cho trạm bơm vừa và 
lớn, lấy nước từ nguồn nước hở đặt trên bờ ổn định khi giao động mực 


nước vượt quá khả năng hút của máy bơm. Nó thường được lắp máy 
bơm li tâm song hướng lớn và các loại bơm hướng trục và các bơm trục 
đứng. Lưu lượng lớn nhất đạt được của kiểu nhà máy nầy có thể tới 10 
m3/s, thường dùng nhà máy kiểu buồng với lưu lượng máy bơm Q < 2 
miS, 


Nhà máy bơm kiểu buồng về kết cấu chia ra hai loại: 


Nhà máy loại buồng khô : Máy bơm chính được đặt trong buồng khô ráo, 
liên hệ với nguồn nước thông qua Ống hút dài khi nhà máy và cửa lấy 
nước đứng tách riêng ( xem Hình 8 - 2,b ; Hình 11 - 1, ; Hình 11 - 15) 
hoặc ngay từ phần cửa lấy nước của nhà máy loại kết hợp giữa nhà máy 
và cửa lấy nước ( xem Hình 11 - 7,a, ). Chiều cao hút nước có thể bất 
kỳ ( âm, dương hoặc bằng 0 ), do vậy được dùng rộng rãi. 


Nhà máy loại buồng ướt : Khác với loại buồng khô, ở đây máy bơm 
được đặt chìm ngay trong nước ( xem Hình 11 - 13 ), được xây dựng khi 
dùng bơm trục trục đứng, độ cao hút nước h„âm. Trong một sỐ trường 
hợp khi giao động mực nƯỚớc trong buồng ướt 


ai 9IC#t7vi+ 


Hình 11 -13. Nhà máy bơm loại buồng ướt máy đặt chìm. 


quá cao, để ổ trục trên của máy bơm không bị ngập nước người ta xây 
thêm tầng khô phía trên để đặt máy bơm, gọi là nhà máy bơm buồng Ướt 


máy đặt ở tầng khô (hình ). Loại nhà máy này đặt máy bơm trục hoặc 
li tâm có lưu lượng nhỏ hơn 2 m3/s và giao động mực nước trung bình ( 
không quá 8 m ). 


Nhà máy bơm kiểu buồng có cấu tạo phần trên giống nhà máy khối tảng 
chỉ khác nhau về cấu tạo phần dưới nước. Sau đây ta đi sâu nghiên cứu 
cách bố trí và xác định kích thước buồng hút của phần dưới nước nhà 
máy bơm kiểu buồng nói chung. 


Đặc điểm và cấu tạo nhà máy bơm loại buồng ướt 


Về mặt cấu tạo, gian máy bơm của nhà máy loại buồng ướt giống như 
đối với nhà máy bơm khối tảng. Do vậy các yêu cầu về bố trí và xác định 
kích thước tầng máy bơm này có thể tham khảo theo cách làm của nhà 
máy bơm khối tảng. Cần chú ý thêm những vấn đề sau đây cần nghiên 
cứu khi thiết kê nhà máy kiểu buồng: 


- Hiện tượng phát sinh xoáy nước xung quanh Ống hút của máy bơm, do 
vậy cần tính toán lựa chọn kích thước và hình dáng buồng hút cho hợp lý, 
nhất là khi bơm lưu lượng lớn thì khả năng sinh xoáy nước càng lớn. Do 
vậy nên đối với loại buồng này chỉ nên dùng với máy bơm có lưu lượng 
nhỏ hơn 2 m3/s. 


- Kết cấu phần móng buồng ướt nhẹ, do vậy để chống trượt và lật cần 
phải tăng trọng lượng nhà máy và tính toán kiểm tra cân bằng lực với các 
tổ hợp lực đặc biệt. 


- Nhà máy loại buồng ướt, do máy bơm đặt chìm trong nước nên việc 
bảo dưỡng tu sữa và quản lý không thuận lợi. Vì vậy cần nghiên cứu 
kiểm tu định kỳ khi trạm không làm việc. 


- Nhà máy loại buồng ướt dễ thi công nên được dùng nhiều, nhất là đối 
với trạm bơm lấy nước trên kênh. 


Nhà máy bơm loại buồng khô 


Nhà máy bơm buồng khô khác với loại buồng ướt là máy bơm không đặt 
trong nước mà đặt trong buồng kín nước và đảm bảo khô ráo. Cũng như 
kiểu buồng nói chung loại này cũng ưa dùng với các loại máy bơm có lưu 
lượng nhỏ hơn 2 m3/s. 


Khi dùng máy bơm trục ngang thì nhà máy chỉ có một tầng ( Hình 11 - 5 ) 
nhưng phần dưới mặt đất được đúc bằng bê tông cốt thép để đủ cứng và 
chống thấm nước, cách bố trí nhà máy cũng giống nhà máy bơm móng 
tách trên mặt đất mà ta sẽ học phần sau, trong chương này. 


Khi dùng máy bơm trục đứng nhà máy sẽ có hai tầng: tầng trên đặt động 
cơ và thiết bị điện còn tầng khô bên dưới đặt máy bơm. Nước tỪ buồng 
hút được dẫn đến máy bơm bằng các đường Ống kim loại đặt trong 
buồng khô, buồng khô còn đặt đoạn Ống đẩy và các van trên Ống đẩy. 
Thường đường Ống lớn và thiết bị trên Ống cồng kềnh ( xem Hình 11 - 14 
) ngăn trở việc đi lại trong buồng, do vậy cần xây cầu công tác trên các 
đường ống để đảm bảo đi lại và vận hành. Kích thước bồng khô xác 
định theo điều kiện bố trí các thiết bị và đường Ống cũng như theo điều 
kiện cao trình đặt máy bơm. Tấm đáy buồng khô phải bảo đảm không 
thấm nước và có bố trí rãnh để tiêu nước rò rỉ, bề dày tấm móng đủ bảo 
đảm nhà máy ổn định và không thấm nước. 


Hình 11 - 14 là nhà máy bơm kiểu buồng khô kết hợp với cửa lấy nước, 
dùng máy bơm song hướng trục đứng. Nhà máy này có hai tầng. Tầng 
trên 14 đặt động cơ điện, gian xây ghé đầu hồi trái đặt các thiết bị điều 
khiển và thiết bị phân phối điện, gian lắp ráp ở đầu hồi bên phải gian 
động cơ, trên phần cửa lấy nước dùng giàn kéo van 22 có đặt ray 23để 
móc cẩu van và lưới chắn rác. Tầng dưới là buồng khô đúc bằng bê tông 
cốt thép, trong đó bố trí tổ máy bơm li tâm song hướng, các van 25, các 
đoạn Ống nối 26, đoạn ống nối 9 nối các máy bơm làm việc ghép song 
song, có cầu công tác 2 đặt trên các ống để đi lại vận hành. Trên ống đẩy 
11 đặt van và Ống nối, đặt trong hầm có lỗ lên xuống. Phần cửa lấy 
nước 1 gồm có hai tầng cửa lấy nước 24 để lấy nước khi mực nước 
nguồn giao động lớn. Khi mực nƯớc nguồn giao động quá 5 m, nhà máy 


cần nối thêm trục, ổ trục hướng 4 đặt trên dần sàn lửng để đi lại và thao 
tác van của Ống nối 9. 


¬ 
= 


}.a——— 


+3Y2 


WMWXk hố 


==ŒTLLTTTT] 


Hình 11 - 15 biểu thị sơ đồ bố trí nhà máy bơm kiểu buồng khô, lấy nước 
từ nguồn nằm tách biệt với nhà máy, nhà máy dùng máy bơm li tâm song 
hướng trục ngang 1. Nhà máy một tầng , phần buồng khô đổ bê tông cốt 
thép, trong đó đặt máy bơm và Ống hút 3 + van Ống hút, Ống đẩy + van 
một chiều 9 + van 7, đáy buồng có rãnh thấm 8. Đặt 


cầu công tác 6 trên ống để đi lại. Gian máy chính thông với một đầu hồi 
là sàn lắp ráp 10, còn đầu kia thông với các phòng phụ ( nút vệ sinh 14, 
phòng tắm 15, hành lang thông thương 13, kho dụng cụ điện 16, phòng 
kỹ sư trưởng 20, phòng của trực ban 21, buồng MBA tự dùng 19, phòng 
điều khiển 17, phòng thiết bị phân phối 18 ). Dùng sàn đôi 11 để đặt cáp 
tỪ gian máy đến các phòng thiết bị phân phối và điều khiển ... 


Hình 11 - 15. Sơ đã bố trí cựn nhà máy bơm kiểu buẳng khô. 


Hình dạng và kích thước phần buồng hút của nhà máy kiểu buồng 


Buồng hút là nơi hút nước trực tiếp của bơm do đó yêu cầu nước chảy 
thật ổn định, không có xoáy nước để bảo đảm hiệu suất của bơm cao và 
tránh xâm thực cho máy bơm 


1. Cách bố trí mặt bằng buồng hút 


Trạm bơm vừa và nhỏ thường dùng buồng hút hình chữ nhật. Muốn cho 
các bơm có điều kiện thủy lực tốt thì tốt nhất mỗi bơm có một buồng 
hút riêng biệt, nếu trạm có nhiều máy bơm thì giỮa các bơm có tường 
ngăn. Cố gắng nên bố trí dòng chảy vào máy cùng hướng với dòng chảy 
đoạn kênh nối tiếp với nó, nếu khác hướng phải làm tường hướng dòng 
để cho dòng chảy điều hòa, giảm đến mức tối đa ảnh hưởng của dòng 
xiên (Hình 11 - 16,c ). Để tránh cho khi bơm nước không tạo thành xoáy 
và chảy quẩn, làm giảm hiệu suất bơm, bơm được đặt sát vào tường sau 
một khoảng 0,75 đường kính miệng vào Ống hút Dv, đối với buồng hút 
hình tròn và nửa tròn không được đặt bơm có trục vào đúng tâm vòng tròn 
vì dễ tạo ra xoáy nƯỚc. 


Một số cách bố trí không tốt như đã chỉ ra ở Hình 11 - 16,b. 


Hình 11 - 16. Bố trí huỗng hút máy bơm. 


2. Độ ngập nước trong buồng hút: 


ĐỘ ngập nước trong buồng hút chia làm hai phần: phần từ đáy buồng 
đến miệng hút là h1 và từ mực nước đến miệng hút là h2 ( xem Hình 11 - 
JJ A) 


h=hị + hạ(11-6) 


Căn cứ vào số liệu thí nghiệm và phân tích lý luận khih1 0,5.Dv thì 
dòng chảy phân bố khá đều, nếu h1 = Dv thì dòng chảy có xoáy và khi h1 
= 0,62.Dv là tốt nhất. Đề nghị dùng h1 = ( 0,62 ... 0,8 )Dv, với máy bơm 
nhỏ dùng giới hạn trên, bơm lớn dùng giới hạn dưới và mọi trường hợp 
không được nhỏ hơn 0,5 m để dễ lắp ráp. 


ĐỘ ngập Ống hút h2 của đa số trường hợp được xác định do yêu cầu 
tránh có xoáy Ởở buồng hút. Đối với bơm trục đứng nhỏ đỘ ngập Ống hút 
do yêu cầu của việc tránh xâm thực. Thực ra bơm bị xâm thực do nhiều 
nguyên nhân chưa xác định hết được, nên trong 


thực tế ta hoàn toàn có thể sử dụng những số liệu trên. 


Khi độ ngập Ống hút hoặc kích thước buồng hút khôngxác định đúng sẽ 
xẩy ra những trường hợp bất thường như ở Hình 11 - 17* TỪ kinh 
nghiệm cho thấy: 


HIP*a 
b 5 (4++5)9 — 
{ 


Ƒ—— 


Hình 11 - 16.Kích thước buồng hút và sự phân bố dùng chãy khi hạ thay đối 


bốn dạng xoáy đầu là do h2 nhỏ, muốn khắc phục chỉ cần tăng h2 là 
được. Dạng xoáy I và II ánh hưởng không đáng kể tới hiệu suất của 
bơm, vì vậy dạng II được gọi là mức thấp nhất cho phép tổ máy làm 
việc. Dạng xoáy III xuất hiện khi h2 < ( 0,6... ),8 )Dv, khi đó phải dừng 
máy. Tốt nhất độ sâu h2 nên lấy: 


hạ=(1,3..1,5)Dvvà 0,8... 15m(11-7) 
Trước miệng vào ống hút có đặt lưới chắn rác, vì vậy phải thường xuyên 


vớt rác để bảo đảm h2 không bị tụt và thiết kế vận tốc nước qua lưới 
khoảng từ (0,3... 0,5 ) m/s. 


Hình 11 - 17*.Sơ đô các dạng xoáy ở miệng hút. 


Cũng chú ý không nên lấy h2 lớn quá vì sẽ tăng vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản. 


Đối vơi máy bơm loại nhỏ hình dạng và kích thước bể hút cần có tỈ sỐ 
_. tăng lên , đường kính ồng hút D giảm để bảo đảm tránh xoáy nước và 
tạo bọt khí. Buồng hút tiêu chuẩn đối với máy bơm nhỏ có thể tra Ở 
bảng sau đây: 


Bảng †1„1.Kích thước oể hút 


tiêu chuẩn 


maaMn | Xanusoin — 
&swmm| £ [TT T8 


a) Vải ãng hút có van đáy 


Bể hút tiệu chuẩn 
đối với bóm cô nhỏ 
a) ống hút cú van dáy; 
b) ống. hút có miệng lọc 


Khi ống hút đặt nằm ngang hoặc xiên và miệng vào ống hút đặt thẳng 
đứng ( xem Hình 11 - 18 ) xác định độ ngập của miệng Ống hút ( S ) như 


sau: 
Hình 11 - 18. Sơ đồ xác định độ ngập miệng ống hút đặt đứng. 
$S 0,75.VVD_—savà 0,4m(11-8) 

Trong đó: V là vận tốc trong Ống hút, ( m⁄s ); 

D là đường kính Ống hút, ( m ); 


a là độ vượt cao của mép trên lỖ vào so với mép trên tiết diện đường kính 
D,m. 


Ngoài công thức ( 11 - 8 ) còn có thể xác định theo kinh nghiệm sau: 


- Đối với ống hút nằm ngang, miệng vào đặt đứng thì:S (0,6... 0,8 
).Dv 0,4m 


- Đối với ống hút miệng vào đặt đứng hình chữ nhật thìS (0,6... 0,8 
).hBX 0,4m 


3. Xác định chiều rộng buồng hút 


Chiều rộng buồng hút phải đủ lớn để dòng chảy không sinh ra xoáy 
nước . Những trạm chỉ có một bơm chiều rộng buồng hút thường lấy B 
=(2...2,5)Dv và 3Dv. Khoảng cách hai trục Ống hút Ltr khi bố trí 
chung buồng 15Dv Lr 2Dv. 


4. Xác định chiều dài buồng hút 


Chiều dài buồng hút phải thích đáng, quá dài sẽ lãng phí, quá ngắn nước 
chảy gấp không lợi cho làm việc của máy bơm. Thường lấy chiều dài L 
=(4...5 )Dv ( xem Hình 11-16 ). Có thể tính chiều dài nhỏ nhất theo 
công thức: 


— __ kQ — kQ 
mịn = (pm) — BnL11-3) 


Trong đó: Q là lưu lượng máy bƠm, ( m3⁄s ); 

B là chiều rộng buồng hút, ( m ); 

k là hệ số dung lượng nước, lấy như sau: 

khi Q < 0,5 m3⁄s thì k = 25... 30 

khi Q > 0,5 m3⁄s thì k = 15... 20. 

k lớn dùng cho bơm hướng trục, k nhỏ dùng cho bơm li tâm. 
5. Xác định chiều cao buồng Ướt máy bơm đặt ở tầng khô: 


Chiều cao buồng ướt máy bơm đặt ở tầng khô lấy bằng chiều cao h = h1 
+ H2 ~ 


Trong thực tế xây dựng nhà máy bơm buồng ướt nhận thấy rằng có hiện 
tượng máy bơm bị rung động mạnh và phát ra tiếng ồn khi máy làm việc. 
Các nhà nghiên cứu cho rằng sở dĩ có hiện tượng này là do thiết kế 
buồng hút về mặt thủy lực không tốt gây ra. Để loại trừ các hiện tượng 
đó cần bảo đảm chảy thuận, cần xây tường hướng dòng nếu dòng chảy 
vào bị ngoặc, không nên bố trí kiểu buồng lấy nước một bên cho nhiều 
máy bơm ( xem Hình 11 - 16,b ). 


Nhà máy của trạm bơm - Phần 2 
Phần này tiếp tục giới thiệu về các loại nhà máy bơm 


NHÀ MÁY BƠM KIỂU MÓNG TÁCH ĐẶT LỘ THIÊN. 


Đặc điểm và kết cấu nhà máy bơm kiểu móng tách đặt lộ thiên 


Đặc điểm nổi bật của kiểu nhà máy nầy là hệ móng của tổ máy bơm 
chính đặt tách riêng khỏi móng nhà máy, hoặc nền nhà máy chỉ là tấm bê 
tông rất mỏng liên kết với móng máy chỉ để chống nước thấm. Kiểu nhà 
máy nầy chỉ có một tầng nằm trên mặt đất ( xem Hình 11 - 1,a ) và ( Hình 
11 - 19 ). Nhà máy kiểu này thƯờng dùng cho trạm bơm nhỏ và trung bình 
với máy bơm trục ngang có tổng lưu lượng trạm đến 5 m3/s, lưu lượng 
máy bơm nhỏ hơn 1 m3/s. Tuy vậy cũng có một số trạm bơm với cột 
nước dư, dùng máy bơm lớn trục ngang loại song hƯớng sử dụng kiểu 
nhà máy này đạt tới lưu lượng 4 m3/s mỗi máy. Do móng máy đặt tách 
riêng với các móng nhà do vậy sự rung động của máy không ảnh hưởng 
đến móng nhà máy và giảm khối lượng móng nhà máy. Kiểu nhà máy 
móng tách nầy có độ cao hút nước hS > 0 nên yêu cầu giao động mực 
nước ở bể hút phải 


¿ lâm, q/cÁ Ø xem Ázø.H 
42257 (an xí cácÂ nhiệt 

¿ấy ¿Áông (lâm guéf Áý Êum 

đê. đáng Lồm 

đâm lê-(y 


ìNwy ø t 2| lời AZZZ „ . 


'@\ «4 T2 


răấtn 
Œ IE=i ¬ 
n tr 1tr ng 
tấ H 


ng 


n-.ớn 


= =seede + —z 


Hình 11 - 19. Sơ đồ nhà máy bơm móng tách bơm li tâm trục ngang. 


1- bể tập trung: 2- cửa lấy nước; 3- ống hút; 4,8,10- Ống nối; 5- móng 
nhà máy; 6- máy bơm song hướng: 7- móng máy bơm; 9- van Ống đẩy; 
13- các ray ở dàn công tác. 


nằm trong phạm vi chiều cao hút nước địa hình cho phép. Khi xây dựng 
cần chú ý mực nước ngầm phải thấp hơn nền nhà máy, nếu phải xây ở 
vùng có nước ngầm cao hơn nền nhà máy ( nhƯ các trạm bơm tiêu ven đê 
về mùa lũ ) phải xây móng nhà máy liền khối để bảo đảm không thấm 
nước lên nhà máy. 


Việc bố trí nhà máy bơm nói chung và nhà máy bơm móng tách nói riêng 
cần phải: 


- Đảm bảo chăm sóc bảo dưỡng và vận hành máy móc thuận lợi và an 
toàn; 


- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí đường Ống trong nhà máy; 


- Khoảng cách giữa các máy bơm phải đủ rộng để vừa bảo đảm cho 
nhân viên vận hành đi lại thuận tiện, vừa đảm bảo an toàn ( thường 
khoảng cách lưu thông 1 ... 1,5 m ). Chiều rộng gian máy nên chọn kết 
hợp với quy cách nhịp cầu trục để tăng nhanh thời hạn xây lắp và giảm 
giá thành cầu trục. 


- Khi tháo bơm theo chiều dọc trục để rút trục khoảng cách đối diện với 
phƯơng rút trục phải lấy lớn hơn chiều dài trục. 


- Bố trí cửa sổ phải đảm bảo ánh sáng và thông gió. Thường chiều cao từ 
sàn máy đến xà đỡ mái lấy không nhỏ hơn 3 m. Tường xây bắng loại 
gạch tốt. 


- Các gian phụ về cơ điện và sàn lắp ráp nếu đủ diện tích thì nên đặt 
trong nhà máy, nếu không đủ thì đặt ở các buồng xây ghé với gian máy 
chính. 


Sau đây là một số sơ đồ bố trí khu nhà máy kiểu móng tách ( Hình 11 - 
20): 


—{.<.“T.} {QUY 
N tố 


E259 


D 
NNG 

` Ca 
k2 NG 
CX xxx" 


: Di ng Ò 


cc Cxxx 

cxx 

s.®, 

k* = xy  vv‹ 
`. x) 


Hính 11 - 20. Sơ đồ hồ trí giữa gian máy chính và các gian phụ 


a,_- các gian phụ đặt dọc và đặt một đầu gian máy chính; b - các gian 
phụ đặt một đầu và một phần dọc gian chính; - các gian phụ đặt tách 
khỏi gian chính. 1- gian máy chính; 2 - gian thiết bị phân phối; 3- sàn lắp 
ráp; 4- hành lang nối. 


Sơ đồ bố trí như Hình 11 - 20,a có lợi là giảm được chỉ phí cáp điện, 
nhưng có nhược điểm là vướng đoạn ra ống đẩy. Sơ đồ Hình 11- 20, ,b 
ngược lại làm tăng chi phí cáp động lực và cáp kiểm tra, khó quan sát 
bằng mắt khi tổ máy làm việc. Nhưng lại có ưu điểm ở chỗ là việc lắp 
ráp các thiết bị phụ cơ điện có thể tiến hành khi chưa kết thúc việc xây 
dựng nhà máy chính, giảm được tiếng Ồn và rung động trong các gian 
máy phụ. Sơ đồ Hình 11 - 20, được dùng trong điều kiện gian máy chính 
và các gian máy phụ khác 


cao trình nhau. Các gian máy phụ đặt ở nhà riêng cạnh nhà máy chính và 
nối với gian máy chính bởi hành lang nối 4. Sơ đồ này có ưu điểm như ở 
sơ đồ. ,b, ngoài ra còn cho phép đơn giản về kết cấu móng. 


Về kiểu nhà máy, tùy vào định hình của tổ máy bơm chính, tùy thuỘc vào 
điều kiện thiên nhiên và vật liệu xây dựng mà có thể có một số sơ đồ 
sau: 


Hình 11 - 21. Các kiểu nhà máy bơm múng tách trên rrặt đất. 


a - dùng bơm song hướng: - bố trí tổ máy bơm trong buồng nhỏ; b - nhà 
máy đặt gần giếng bờ. 1- móng nhà máy; 2- khung; 3- gian máy; 4- cầu 
trục treo; 5- rãnh cáp;6- máy bƠm; 7- van; 8,9 - ống hút và ống đẩy; 10- 
giếng bờ; 11- lỗ lấy nước; 12- các cửa van và thiết bị điều khiển; 13- các 
rãnh của: lưới chắn rác, van sỮa chữa. 


Sơ đồ a được dùng phổ biến nhất trong trạm bơm tưới tiêu. Thông 
thường dùng các kấu kiện bê tông cốt thép đã đúc sẵn Ở nhà máy và các 
trang thiết bị phụ như cầu trục treo hay cầu trục cầu đem đến và lắp ráp 
tại hiện trường. Sơ đồ phức tạp hơn sơ đồ a một ít. Nhà máy được xây 
dựng theo sƠ đồ này đắt hơn theo sơ đồ a, nhưng lại có một loạt ưu 
điểm : đường ống đẩy có thể đặt trong đất mà không phải dùng Ống 
khuŸu; gian lắp ráp và cầu công tác có thể đặt cùng một cao trình; chiều 
cao phần trên thấp hơn. Sơ đồ b chỉ được sử dụng trong trường hợp nếu 
nền công trình là đá cứng hoặc đất chặt nửa cứng, trong đó hố móng có 
thể đào mái dốc đứng. 


Hình 11 - 21*biểu thị việc bố trí nhà máy bơm móng tách trên mặt đất 
cung cấp nước vào mạng lưới kín. Chiều dài gian máy được xác định bới 
kích thước của máy bơm chính và máy bơm tăng áp ( hoặc máy bơm "bổ 
sung ") đặt một dãy và kích thước máy nén khí.( Khi số máy bơm bằng 
hoặc nhiều hơn bốn máy có thể bố trí hai dãy. Cách bố trí hai dãy sẽ rút 
ngắn chiều dài nhà máy nhưng lại làm tăng bề rộng nhà máy và cầu trục 
). Trong nhà máy cần làm cầu công tác 5 để đi lại do đường ống đặt trên 
sàn ngăn trỡ. Sàn lắp ráp đặt ở một đầu nhà, đầu nhà đối diện là các 
phòng phụ đặt các tủ điều khiển 11 và các thiết bị phân phối điện 10, 
phòng phân phối đặt gần máy biến áp ngoài trời. Phần trên bố trí cầu 
trục dầm treo 3 để thao tác các thiết bị khi tháo lắp sữa chữa. 


Hình 11 - 21* Bắ trí trạm bơ móng tách trên rnặt đất, hơm nước vàn rạng ống kín. 


1- rãnh đặt cáp động lực và cáp kiểm tra; 2- gian máy; 3- cầu trục dầm 
treo; 4- van ;5- cầu công tác; 6- van ngược; 7- máy bơm chính; 8- động cơ 
điện của bơm chính; 9,12-móng của bơm tăng áp và của máy nén khí; 10- 
tổ hợp thiết bị phân phối; 11-t.b.đ.khiển 


Cấu tạo móng tổ máy bƠm trục ngang. 


Kết cấu móng của tổ máy bơm phụ thuộc vào kích thƯỚc máy. Trong nhà 
máy đặt trên mặt đất với tổ máy trục ngang thường làm móng bê tông cốt 


thép tách rỜời móng nhà máy, đáy móng máy đặt sâu xuống nền và phần bê 
tông nhô lên cao hơn mặt sàn gian máy một khoảng tỪ 10... 15 cm. Sơ đồ 
Hình 11 - 22 trình bày cách liên kết giỮa máy và móng máy trục ngang. 
Móng máy bơm thường cấu tạo gồm có : khối móng bê tông cốt thép, lớp 
thép đệm có chiều dày 5 ... 20 mm lót dưới chân máy và các buloong néo 
một đầu chôn chặt vào móng còn đầu phía trên dùng êcu để siết khi lắp 
ráp. Lớp thép đệm được đặt trên mặt bê tông hoặc đặt trên khung được 
tạo từ thép chữ I hàn vào cốt thép của móng. Việc sử dụng khung thép 
làm tăng khối lượng thép nhưng lại có tác dụng giảm Ứng suất cục bộ tác 
động lên mặt bê tông và làm đơn giản khâu lắp ráp và giảm khối lượng 
lắp đặt, việc thay thế buloong néo được giảm nhẹ hơn. 


Hình 11 - 22,a là móng tách của tổ máy trục ngang bơm li tâm công xôn. 
Hình 11 - 22, là móng của máy bơm song hƯỚng trục ngang phức tạp 
hơn, sự liên kết giữa thiết bị và móng có thể dùng cho cả móng tách hoặc 
móng kiểu buồng. Đối với loại móng kiều buồng thì phần bê tông của 
móng máy được đúc liền khối với móng nhà, do vậy càng tăng mức ổn 
định và tính chịu lực của móng. 


Đối với bơm li tâm trục đứng lưu lượng dưới 3,5 m3/s thì thân máy bơm 
có thể đặt hở trên các móng trụ, còn khi lưu lượng lớn hơn thì cần chôn 
một phần hay toàn bộ trong khối bê tông. 


Hình 11 - 22. Các sơ đồ đặt tổ máy bơm trục ngang và móng tách. 


a - khi công suất < 1000 kW;_ - khi công suất > 1000 kW; 1- máy bơm li 
tâm; 2- động 


cơ điện; 3- móng bê tông cốt thép; 4- bu loong ngàm vào bê tông ; 5- bu 
loong néo; 6,7,11- các khung của tổ máy bơm, của động cơ điện, của máy 
bơm; 8- hố của móng: 9- dẫn khí; 10- thép chôn; 12- ghép bu loong. 


Móng dưới máy và đáy móng cần tính với nhỮng tải trọng sau: Tải trọng 
tĩnh gồm trọng lượng thiết bị kể cả nước và dầu trong nó, trọng lượng 
bản thân móng và sàn giữa hai tầng ( nếu có ), trọng lượng Ống tựa trên 


máy bơm, áp lực nước lên cửa ra của bơm; Tải trọng động gồm trọng 
lượng rôto + trục của tổ máy, lực nước dọc trục lên BXCT, các tải trọng 
phát sinh ở chế đỘ quá trình quá độ và ngăn mạch cuỘn stator động cƠ 
điện. 


Bố trí và ghép nối đường Ống trong trạm bơm 
1. Bố trí và ghép nối ống hút 


Đường Ống hút dùng để lấy nước từ công trình tập trung nước (bể 
hút,buồng hút) đến máy bơm. Việc bố trí và kích thước gian máy bơm 
phụ thuộc vào sơ đồ ghép nối đường Ống hút và Ống đẩy trong nhà máy. 
Yêu cầu cơ bản đối với ống hút là: 


e Phải kín để không cho không khí lọt vào máy bơm, vì nếu không khí 
lọt vào sẽ làm giảm đỘ chân không, gây nên giảm lưu lượng và hiệu 
suất của máy bơm; cố gắng giảm tổn thất cột nước trong Ống hút 
để độ cao hút địa hình hS tăng. Hình 11 - 23 là một số cách bố trí và 
nối ống hút để tránh không khí lọt vào bơm và giảm tổn thất trên 
ống hút. Để tránh các túi khí cần làm đoạn Ống nối từ miệng vào 
của máy bơm và đoạn Ống hút có dạng hình nón lệch với tuyến trên 
của đoạn nối được đặt nằm ngang ( xem hình ), không làm đoạn 
ống nối lồi cao, đặt đầu ống hút chênh cao lên máy bơm với độ dốc 

0,005 để không khí bị tháo theo dòng nước ra khỏi ống hút khi 
dừng máy. 


Tư #lâng kh 


Hình 11 - 23. Cách nối ống hút đối với máy bơm li tâm. 


- ĐỘ sâu ngập miệng vào Ống hút phải đảm bảo không sinh xoáy nước 
hình phểu khi dòng chảy vào máy bơm. Do vậy ở chỗ ống hút xoay góc 
trước khi vào máy bơm cần đặt đoạn nối thẳng để dòng xoáy bị cách li 
không trực tiẾp vào trong bơm ( xem hình ). 


Đường kính ống hút lấy theo tốc độ cho phép ở miệng vào Ống hút V = 
0,8 ... 1 m⁄s, còn vận tốc trong ống V = 1... 1,2 m/s. ĐỘ ngập miệng Ống 
hút h2 lấy như đã trình bày ở trên, để tránh bùn cát vào máy bơm thì h1 
nên lấy 0,8 Dv trở lên. Khoảng cách giữa các trục ống hút khi dùng chung 
không ngăn bể hút lấy không nhỏ hơn 1,5Dv. 


Đoạn ống hút gắn với bể tập trung nước nên có đai thép giữ cho khỏi 
rung và đoạn ống hút ở chỗ xuyên qua tường hút không nên gắn cứng để 
khi lún không đều thì ống hút không bị ứng lực do lún tác động. Đoạn 
ống hút đặt trên mặt đất có bệ đỠ, khoảng cách giữa các bệ đỠ xác định 
theo điều kiện làm việc tĩnh. Các chỗ nối bích gữa các đoạn ống không 
nên đắp đất vì sẽ làm hỏng bulông và khó quản lý sữa chữa. 


Thông thƯờng khi ống hút ngắn thường mỗi máy bơm dùng riêng một 
ống hút ( xem Hình 11 - 24,a ), khi đường Ống hút dài và đường kính nhỏ 
hoặc vì xây bể tập trung nước quá rộng có thể bố trí một hoặc hai, ba ... 
ống hút chung cho các tổ máy ( xem Hình 24,b,c ). Số lượng ống hút ít sẽ 
giảm được thép và giảm kích thước bể hút, tuy nhiên sẽ làm tăng số 
lượng các van, tăng tổn thất cột nước và còn làm tăng kích thước mặt 
bằng nhà máy. Do vậy phải qua tính toán so sánh kinh tế kỹ thuật để 
chọn sơ đồ. 


e) 


Hình 11 - 24. Sơ đồ ghép ống hút với máy hơm. 


4 - ống hút; 5- ống nối; H1, H2, H3 là các máy bơm; 1', 2'... các van. 
2. Ghép nối ống đẩy trong nhà máy bơm 


Thông thường mỗi máy bơm có một ống hút và một ống đẩy riêng ( xem 
Hình 11 - 24,a và Hình 11 - 25,a ). Tuy nhiên khi đường ống đẩy ngoài nhà 
máy dài, nếu dùng mỗi máy một ống đẩy thì sẽ tăng khối lượng ống 
hoặc số ống đẩy nhiều phải mở rộng kích thước bể tháo, trường hợp 
này có thể ghép ống đẩy theo nhóm để giảm khối lượng ống và kích 
thước bể tháo ( xem Hình 11 - 24 và 11- 25: , b, ). Các đoạn ống ghép 
nối đặt trong nhà máy để có thể bơm nước vào bất cứ đường Ống nào Ở 
ngoài nhà máy. 


Sơ đồ hệ thống van ghép nối trên đường Ống phụ thuộc vào điều kiện 
làm việc của trạm bơm và yêu cầu kỹ thuật của trạm bơm: Các trạm 
bơm tưới nếu cho phép tạm thời ngừng riêng từng máy hoặc ngừng toàn 


bộ các máy ít ngày để sữa chữa thì sơ đồ ghép nối sẽ đơn giản, còn trạm 
bơm tiêu hoặc trạm bơm cấp nước phải hoạt động liên tục thì sơ đồ 
ghép nối sẽ phức tạp hơn do tăng các thiết bị trên sơ đỒ. 


Đường kính Ống áp lực ( ống đẩy ) DH xác định theo vận tốc cho phép 
của dòng nước trong Ống: đối với DH_ 250 mm thì VH = 1,5... 2 m/s; với 
ốngDH 250 mm thì VH = 2... 2,5 m/s. Vì vận tốc nước ở cửa ra máy 
bơm rất lớn V = 5... 7 m/s, do đó phải lắp thêm đoạn ống mở rộng dần 
với góc ở chóp từ 80 ... 120 để giảm dần vận tốc. 


Cách ghép nối ống đẩy trong nhà máy cần thỏa mãn các điều kiện sau: 


- Bảo đảm có thể sữa bất kỳ máy bơm nào mà không dừng hay làm ảnh 
hưởng 


đến sự làm việc của các máy khác. 


- Khi cần có thể tháo lắp nhanh các thiết bị, đi lại quản lý thiết bị dễ 
dàng; 


- Bảo đảm các điều kiện làm việc của các máy bơm với các Ống đẩy bên 
ngoài. 

Hình 11 - 24 trình bày một số sơ đồ ghép ống áp lực với bơm li tâm trục 
đứng. Trên 


tuyến ống áp lực chỉ đặt van chặn dòng, phía trước van chỉ đặt đoạn ống 
lắp ráp, phần lớn các trường hợp không lắp van ngược vì khi ngắt sự cố 
van ngược sẽ sinh áp lực nước 


Hình 11 - 24. Sơ đồ ghép nỗi ông đầy của trạm bơm li tâm trục đứng. 


va rất lớn trong ống, bơm li tâm trục đứng và động cơ điện của nó cho 
phép quay ngược rôtor tạm thời, mặc khác loại van ngược có đường kính 
lớn hơn 1 m nói chung không được sản xuất . Sau đây ta phân tích một số 
sơ đồ ghép nối trên Hình 11 - 24: 


Sơ đồ a được dùng trong trường hợp chiều dài của Ống áp lực ( Ống. đẩy 
) nhỏ. Mỗi máy bơm cung cấp nƯỚớc vào một ống, nghĩa là số ống bằng 
số máy bơm. SƠ đồ này đơn giản, không yêu cầu chuyển đổi giữa các 
Ống. Van lắp trên ống đẩy chỉ làm nhiệm vụ ngắt máy bơm khỏi đường 
ống. 


Các sơ đồ và được dùng khi số lượng tổ máy bơm là chẵn ( bốn và sáu 
) chiều dài ống tương đối lớn. Một nửa số tổ máy bơm nước vào một 
đường Ống, nửa còn lại bơm vào ống thứ hai. Nhược điểm của các sơ đồ 
này là lưu lượng trong các Ống nhánh không đều nhau khi số nhánh cùng 
làm việc là số lẻ; nhưng ưu điểm của các sơ đồ này là ghép nối đơn giản 
hơn so với sơ đồ b. 


Sơ đồ b được dùng khi số lượng tổ máy là số lẻ, chiều dài ống lớn. Cả 
hai truyến ống đặt van ngăn dòng nước và cho phép máy bơm giữa có thể 
đổi nối qua cả hai tuyến Ống 


Người ta bố trí thiết bị trên Ống trong một giếng riêng ngoài nhà máy. SƠ 
đồ ghép nối này cho ta khả năng phân bố đều lưu lượng theo các ống khi 
số tổ máy bơm cùng làm việc là lẻ ( với yêu cầu tổ máy giữa trong sỐ các 
tổ máy phải làm việc ). 


Hình 11 - 25 trình bày các sơ đồ ghép nối ống đẩy của trạm bơm dùng 
các tổ máy bơm hướng trục và máy bơm li tâm trục ngang. Sau đây ta 
cũng phân tích các sơ đồ nầy: 


Trên sơ đồ a chỉ dẫn cách ghép nối đơn giản nhất, dùng cho máy bơm 
hướng trục, không đặt van trên ống đẩy. Khi đoạn khuỷu cong ở phần ra 
BXCT có góc dẫn 600 thì ống đẩy nối trực tiếp vào đó và tạo một góc 
300 với phƯơng ngang rồi lắp tiếp đoạn mở rộng và nối với ống áp lực. 
Khi đoạn khuỷu cong ở phần ra BXCT có góc 900 thì lắp ống đẩy nằm 
ngang. 


Sơ đồ. được áp dụng rộng rãi ở trạm bơm tưới với bốn tổ máy bơm 
nước và hai Ống áp lực. Trên tuyến Ống áp lực có thể có hai phương án 
bố trí thiết bị : 


phương án thứ 1: lần lượt đặt đoạn lắp ráp, van ngược, van chặn, đoạn 
mở rộng: 


phương án thứ 2 : lần lượt: đoạn mở rộng, đoạn lắp ráp, van ngược, van 
chặn. 


Việc đặt van ngược trước van chặn cho ta khả năng thay thế nó mà 
không phải tháo đường Ống . Van ngược thường ít hỏng hơn van điều 
tiết. Vì kích thước van ngược loại đĩa treo tương đối lớn trong một số 
trường hợp riêng để giảm bề rộng nhà máy người ta đưa nó ra ngoài nhà 
máy và đặt trong giếng riêng. 


Sơ đồ b được dùng trong trạm bơm tưới với bốn máy bơm chính và hai 
máy bơm phụ ( bơm tăng áp ) bơm nước vào đƯờng Ống kín đến các máy 
tưới kiểu phun mưa. Các ống đẩy của máy bơm ghép vào đoạn Ống góp 
áp lực. Mỗi nhánh ống của tổ máy bơm đặt đoạn lắp ráp, van ngược và 
van điều tiết. Thường đường kính tuyến áp lực nhỏ do vậy lấy bằg 
đường kính đoạn nối của máy bơm, còn đường kính đoạn góp lấy không 
đổi và bằng đường kính ống áp lực. Đầu ống áp lực được nối với thùng 
không khí - nước. Để bảo đảm trạm bơm làm việc tự động, ta đặt dụng 
cụ đo lưu lượng kiểu cảm ứng. 


Sơ đồ ... đặc trưng cho trạm bơm cấp nước nông thôn. Bất cứ máy bơm 
nào trong sơ đồ này đều có thể đóng vào ống chính trái hoặc phải. Bởi 
vậy không chỉ đặt các van điều tiết trên ống đẩy của máy bơm mà còn 
đặt trên Ống góp và trên các Ống chính. 


3. BỐ trí Ống áp lực trong nhà máy bơm 


Trong nhà máy bơm kiểu buồng và kiểu móng tách đường Ống có ảnh 
hưởng lớn đến việc bố trí và kích thƯỚc của gian máy. Khi đường kính 
ống nhỏ ( thường không qúa 400 mm ) thường đặt Ống trong các rãnh 
dưới sàn máy và đậy nắp rãnh để đi lại an toàn, khi đường kính ống lớn 
hơn 400 mm thì thường đặt Ống trên sàn. Những chỗ có đặt thiết bị trên 
ống như van, van ngược ... cần xây bệ đở để ống khỏi bị võng. Khi đặt 
Ống trên mặt sàn, việc đi lại vận hành sẽ gặp khó khăn do vậy cần xây 
cầu công tác ( hay sàn lững ) trên đường ống để đi lại, thao tác thiết bị và 
đặt thiết bị điện ( nếu đặt thiết bị điện trong nhà máy, xem lại các Hình 
11 - 14, và 11 - 15). 


Hình 11 - 26*trình bày cách đặt ống dưới sàn máy. Kích thước rãnh lấy 
nhƯ sau: 


h = Dng + ( 0,15... 0,3 ); (m); ( Dng là đường kính ngoài của Ống, m ) 


Hình 11 - 26* 


Khi đường Ống xuyên qua tường ra ngoài nhà máy bơm trục ngang kiểu 
buồng và nhà máy móng tách một phần nhỏ dưới mặt đất, để đảm bảo 
an toàn khi nhiệt độ thay đổi, khi lún không đều hoặc khi có động đất ( ở 
vùng có cấp động đất cao ), người ta dùng hình thức ngàm mềm vào 
tường ( như Hình 11 - 27,a, ) có vòng chống rò. 


Hình 11 - 26,a là cấu tạo của vòng chống rò có vòng ép. Hình thức này 
được dùng khi điều kiện làm việc của đường ống ở nơi đất thấm nước 
và đất xốp. Đoạn Ống 6 có gỜ 


5 được đổ bê tông chắc vào tường, dùng vòng ép 2 với các buloong 1 để 
điều chỉnh các vòng chống rò nước 4 bằng cao su hoặc dây gai tẩm nhựa 
sao cho không rò nước. Vòng chống rò kiểu trượt này có đỘ dễo cao, an 
toàn và bảo đảm chống rò nước tốt. 


Loại vòng chống rò không có vòng ép như Hình 11 - 26, có kết cấu đơn 
giản hơn loại a trên. Thân của nó là một đoạn ống có vòng gờ 5 làm bằng 
thép hàn. Bên trong đoạn thân ống có đặt hai vành tựa chắn 7 bằng dây 
dài 300 mm. Giữa hai vành chắn đặt các bó dây gai tẩm nhựa và đổ vữa 
xi mămg a mi ăng và bi tum mát tíc. 


NN 


2/2 


®Š2Y N XÔN XöY2XS2VÓN SÓc TA CN GN NA N2 N NÓ A2, 
' 


TC CN TC VT ộ 


Hình 11 - 26.Kết cấu của vòng chống rò ở chỗ ống xuyên tường. 


Trên các trạm bơm nhà máy kiểu khối và kiểu buồng, tường của chúng 
được đổ bê tông khối, lắp máy bơm li tâm trục đứng và máy bơm hướng 
trục ( trong trường hợp riêng còn dùng cả cho máy trục ngang ), chỗ ống 
xuyên tường dùng ngàm cứng. Thường để chuyển Ống qua tường ta dùng 
đoạn ống nối 2 được đổ bê tông chôn chặt trong tường và hàn vòng øỜ 1 
để giảm rò nước ( xem Hình 11 - 26,b ), đường Ống xuyên qua tường có 
thể đặt ngang hoặc xiên mỘt góc với đường ngang. 


CÁC LOẠI NHÀ MÁY BƠM DI ĐỘNG 


Như đã trình bày ở trước, nhà máy bơm loại di động có các loại: trạm 
bơm nổi ( trạm bơm thuyền ) và các loại di động trên đường bộ ( trên 
rầy, trên ôtô... ). 


Trạm bơm thuyền 


Thực chất trạm bơm thuyền thuộc loại nhà máy bơm kiểu buồng khô đặt 
trên nền nước. Ở những vùng có mạng lưới sông ngòi đi lại thuận tiện , 
mực nước lên xuống thường xuyên thì dùng loại bơm thuyền di chuyển 
trên các sông lạch để bơm nước tưới cho những khu tưới ven bờ sẽ rất 
lợi vì vốn đầu tƯ vào các công trình đường Ống và các công trình đưa 
nước qua sông, kênh mƯƠơng ..v.v.. sẽ nhỏ . 


Trạm bơm thuyền có thể di chuyển bằng chèo hoặc dùng các phương 
tiện cơ giới để kéo. Vỏ thuyền có thể làm bằng bê tông cốt thép hoặc 
bằng thép hay bằng gỗ, tuy nhiên nên dùng làm bằng thép và bê tông cốt 
thép bền hơn và không thấm nước, khi bơm dùng 


động cơ điện thì không được làm bằng vỏ gỗ. Sau đây giới thiệu cấu tạo 
của bơm thuyền. Trạm bơm thuyền bao gồm cầu phao nổi được làm ở 
dạng xà lan hay tầu thuyền để neo đậu cạnh bờ sông hoặc trong bến nhỏ 
để tránh sóng. Lưu lượng của mỗi trạm bơm thuyền thường không quá 
20 m3/s và cột nước dưới 100 m, khi cần bơm lưu lượng lớn hơn thì 
ghép vài trạm lại. Máy bơm chính có thể đạt 3,5 m3/s với công suất đến 
2000 kW và được đặt ở khoang tầu. Phổ biến nhất là dùng phao nổi bằng 
thép có mặt cắt ngang chữ nhật, phần trước và phần đuôi thuôn ( xem 
Hình 11 - 27 ). Tỷ số giữa chiều dài L và chiều rộng B vỏ thuyền khoảng 
6... 7, giữa chiều rộng B và chiều cao H không lớn hơn 5, chiều dài phần 
thuôn lấy bằng ] = 1/8 L, góc thon trên mặt bằng lấy bằng = 14... 150, 
góc thon đứng = 10... 120, chiều cao bộ phận che mưa h lấy không quá 
4m, chiều rộng lối đi lại lấy không nhỏ hơn 1 m. Hệ thống chịu lực là 
các sườn đặt cách nhau 600 mm ( Ở phần giữa tầu ) và 500 mm ( ở phần 
thuôn ). Cách bố trí máy bơm như 


[ETTI] ]IT hEGE7P 


IỆ mmiị ị 
rrrl=vrlrE Nc<xs 
te LL J#91)IR|j@) l0 r8 r (1012 
= b2 TÔ) LÍj Se H080 1Ìì 2 
'Sœ Sĩ) SE GD Si0 GP Gia mm nm re 2m __z”SẾ lì... DO NÊN \ 


Hình 11 - 27. 5ơ đỗ trạm bơm thuyền. 


1- động cơ điện; 2,9- máy bơm chính và máy bơm nước thấm trục ngang: 
3- buồng lấy nước; 4- vỏ thuyền; 5- trục tỜi; 6- rây và pa lăng xích; 7- 
phần che mưa; 8- liên kết cầu; 10- cửa buồng. 


chỉ dẫn trong hình vẽ. Phần cầu nổi của thuyền làm kiểu vách đôi, các 
vách ngăn không được thấm nước. Các tổ máy bơm chính trục ngang đặt 
trên các khung sƯờn ở đáy thuyền. Lỗ lấy nước ( xem Hình 11 - 28 ) 
được trang bị lưới chắn rác và lưới ngăn cá. Để quan trắc buồng lấy 
nước và dọn sạch lưới người ta trang bị van nắp . 


Gian máy thƯờng có trang bị cầu trục kiểu dầm hoặc cần trục cầu điều 
khiển thủ công có sức nâng dưới 10 tấn. Để neo buột thuyền sử dụng ba 
dây cáp tời, mỗi đầu buộc vào cột cáp. Nối phần ra ống đẩy với đường 
ống áp lực đến nơi tưới bằng khớp nối cầu, 


Hình 11 - 28. Cầu tạo buồng lẫy nước của trạm bơn thuyền. 


a- không có bộ phận bảo vệ cá; - có lưới ngăn cá; 1- lưới chắn rác; 2- 
cửa van; 3- vật giỮ; 4- nắp kín; 5- buồng nhận nước; 6- tấm chắn định 
hướng: 7,9- ống nối tiếp; 8- xích; 10- lưới trống ngăn cá; 11- đối trọng; 
12- rây định hướng để nâng trống: 13- dây chão. 


cách nối như thế cho phép trạm bơm dịch chuyển theo phƯơng đứng mà 
ống không bị hỏng ( xem cấu tạo khớp cầu ở Hình 11 - 29,a,b ). 


Hình 11 - 20. Cắt ngang thuyển bơm và khớp cầu. 


a - Cắt ngang thuyền bơm, máy bơm hướng trục trục ngang và nối với 
ống áp lực. 


b -Cấu tạo khớp nối cầu: 1,5- phần tĩnh và phần động: 2- vòng ép; 3- 
êcu; 4- buloong; 


6,7- vòng chống rò nƯỚc. 


Hình 11 - 30 là một cách bố trí và cấu tạo khác của trạm bơm thuyền với 
quy mô lớn hơn, trong đó bố trí máy bơm li tâm song hướng tổ máy trục 
ngang, hai đầu của bơm thuyền bố trí các buồng thiết bị điện, máy biến 
áp ...v.v... và lấy nước ở bên hông của thuyền , phần trên ( phần che mưa 
) có chiều cao thấp. Việc lấy nước ở hông được dùng 


với điều kiện độ sâu mớm nƯớc cao hơn mép trên cửa lấy nước tối thiểu 
0,8 m. 


CC TT TC l7 LG đ6SÔ (J7 LH 


bw \j 


se 1", ụ ‡ 
_=“.. 


I2 


Hình 11 - 30. Bố trí trạn bơm thuyển có phần trên thắp. 


1- phần trên; 2- cầu trục chữ môn; 3- vỏ thuyền; 4- nối khớp cầu; 6,7,11- 
các buồng tương ứng: động có điện, máy biến áp, các cơ cấu phụ; 8- 
gian máy; 9- xưởng cơ khí; 10- khoang mũi; 12,13- buồng đặc biệt để giữ 
cân bằng và buồng lấy nước. 


Độ nổi của bơm thuyền, cũng như của các vật thể nổi khác, là khả năng 
cân bằng được dưới tác dụng của hai lực: trọng lượng bơm thuyền và 
các thiết bị trên nó G đặt tại trọng tâm C và áp lực đẩy nổi của nước W ( 
ở đây W là thể tích nước bị phần thuyền bơm chiếm chỗ hay còn gọi là 
dung tích đẩy nổi ) đặt tại trọng tâm D ( xem Hình 11 - 31 ). Trường hợp 
lý tưởng ( khi tải trọng bố trí đối xứng ) thì đường nối qua điểm C và D 


Hình 11- 31. 5ơ đồ lực tác đụng lên thuyền bơm. 


gọi là trục nổi ) là thẳng đứng. Khi tải trọng đặt không đối xứng thì 
thuyền bị chồng chềnh lực đẩy P = W hướng lên trên, trọng tâm từ điểm 
D dịch sang điểm D' và có xu hƯỚng quay trở về vị trí cân bằng ban đầu. 
Khi >0, cặp lực trên tạo mô men ổn định thuyền: 

Môđ = GhMsin =G (I0/P-d).sin ( 11 - 10) 

Ở đây: I0 là mô men quán tính của mặt cắt ngang lấy với trục O, Tm ; 


hM là khoảng cách từ điểm C đến điểm M, nghĩa là tâm nghiêng ( điểm 
SẬI10) 


của lực P với trục nổi ), m; 
d là khoảng các từ C đến D, m. 


Phân tích công thức ( 11 - 10 ) và Hình 11 - 31 có thể rút ra kết luận rằng : 
Thuyền bơm sẽ nổi nếu G = P. Khi thuyền bị chồng chếnh nó sẽ ổn định 


nếu hM > 0 và Môđ > 0 ( thường hM > 0,5 m ). Thuyền vẫn ở trạng thái 
nghiêng nếu lực đẩy P = W và qua điểm D' và C.Nếu > 20 thì cần phải 
có những khoang đặc biệt ở mũi và đuôi thuyền hoặc ở hai mạn thuyền 
để điều chỉnh giữ cân bằng cho thuyền. 


Ưu điểm của trạm bơm nổi nói chung là có thể làm việc trong điều kiện 
lấy nước khó khăn ( giao động mực nước lớn hơn 5 m, lòng không ổn 
đinh, lượng bùn cát hơn 5 ø/1 ), an tòan hơn trong vận hành, so với các 
trạm bơm tĩnh tại thì giá thành của nó rẻ hơn, đơn giản hơn và xây dựng 
nhanh hơn. Tuy nhiên nó có nhỮng nhƯợc điểm là: phức tạp trong việc 
sữa chữa, yêu cầu phải tăng thêm biên chế phụ về thủy thủ, thời hạn 
phục vụ thấp ( khoảng 2,5 lần ít hơn trạm bơm tĩnh tại ), khối lượng sữỮa 
chữa lớn. 


Trạm bơm di động trên bộ 


Loại trạm bơm này có một số cách như : trạm bơm chạy trên xe ( xem 
Hình11 - 2, ) và trạm bơm đặt trên rây, bờ dỐc ( xem Hình 8 - 9 ). Thời 
gian gần đây việc tưới cho các loại cây trồng như rau xanh, cây công 
nghiệp nằm ven sông hoặc ven kênh dùng trạm bơm nước di động khá 
công dụng. Các trạm bơm này dùng cung cấp lượng nước không lớn theo 
mùa. Ưu điểm của trạm bơm di động là: 


- Trong một thời gian ngắn có thể thay đổi vị trí trạm bơm khi mực nước 
nguồn thay đổi hoặc tưới luân lưu cho các khu tưới; 


- Vào mùa lũ không phải lo công việc tháo lắp và di chuyển máy bơm; 


- Có thể di chuyển từ công trình xây dựng này đến công trình xây dựng 
khác để bơm nước hố móng và cấp nước cho các khu có nhu cầu ( dùng 
trạm bơm trên xe kéo ); 


- Làm các trạm bơm di động sẽ giảm được giá thành xây dựng, chóng 
đưa trạm vào phục vụ sản xuất và tiết kiệm được vật liệu xây dựng. 


Thường các trạm bơm di động có lưu lượng dưới 100 l/⁄s, cột nước có 
thể lớn nhỏ, trạm tưới phun mưa có cột nước lên tới 100 m. Trạm bơm 
di động có thể sử dụng động cơ điện hoặc động cơ đốt trong. Đối với 
trạm bơm di động đường bộ sử dụng máy kéo để di chuyển thời gian 
không cần bơm có thể sử dụng máy kéo vào công việc khác. 


Ngoài những kiểu nhà máy đã trình bày ở trên còn có nhiều kiểu nhà máy 
đặc biệt như : nhà máy bơm cáp xun, nhà máy thủy điện có turbin thuận 
nghịch ( vừa bơm vừa là turbin ), nhà máy bơm trục xiên, nhà máy bơm 
ống đẩy xi phông ..v.v... 


| 


TS ==x 
< 
Đà 
kn 


TT 
H L_—__] 


là 


N2: , 27 
4! 2 so, 


à 6Ã 


.ẠẠ| 


°®‹ 


)š» 


: 
(/À TS \42/1/2E7:R 
St -.9 V_ | E=——=u02.16_ 
v75 SÁ- Nữ ao — 
Y5 5 la 
Xi `. .syPU 
The E 761/97 R72,7 ,0, „2 
Ea Sợ + 
Tư ờAYG o9l:a2 97 
D9 li 0i êm 
CƯỜNG ® ... 
<< co ng Vẽ ‹ Nớn .. NHÍ [ ]¿2z 
°.23'|O 87 Q 56 r: Ứ 2... 0a 7 
035 sơ: %6 
12,15 ắ 40 80 
230 
=i= 
EESEE———E 
2~ | 
Ì 
§ p 
20,0 
SŸ#2775_— § 
=——.= MGRODNB 72,5 
—h= 


Séc 
xỳ mun.UHB B5 — 


Công trình lấy nước và tháo nước của trạm bơm 
Phần này trình bày về công trình lấy nước của trạm bơm 


CÔNG TRÌNH LẤY NƯỚC VÀ THÁO NƯỚC CỦA TR.BƠM 


Công trình lấy nước và tháo nước của trạm bơm bao gồm: công trình lấy nước, công trình 
dẫn nước, bể tập trung nước ( lấy nước từ kênh ), ống đẩy, bể tháo. 


CÔNG TRÌNH LẤY NƯỚC ( CỬA LẤY NƯỚC ) 


Nhiệm vụ của công trình lấy nước là bảo đảm lấy nước từ nguồn cho phù hợp với biểu đồ 
dùng nước và không cho bùn cát, rác nổi trôi vào nhà máy bơm, ngoài ra còn bảo đảm chủ 
động ngừng dòng nước từng phần hoặc toàn bộ trong thời gian tu sữa, nạo vét hoặc có sự cố 
bất thường. 


Có nhiều cách phân loại công trình lấy nước như sau: 


- Phân loại theo mục đích sử dụng: công trình lấy nước tưới, công trình lấy nước cho trạm 
bơm tiêu, công trình lấy nước để cấp nước cho nông thôn, công trình lấy nước cho công 
nghiệp ..vv.. Công trình lấy nước cho tưới làm việc theo mùa - thời kỳ tưới. Công trình lấy 
nước để tiêu có đặc điểm là tháo tự chảy từ mạng lưới tiêu. Công trình lấy nước cho trạm 
bơm phục vụ nông thôn và công nghiệp yêu cầu chất lượng nước sạch và làm việc liên tục 
trong cả năm; 


- Phân loại công trình lấy nước theo nguồn nước: công trình lấy nước từ sông, công trình lấy 
nước từ hồ, công trình lấy nước từ kênh ; 


- Phân loại theo đặc điểm xây dựng công trình lấy nước: công trình lấy nước kết hợp với nhà 
máy, công trình lấy nước tách riêng nhà máy; 


- Phân loại theo đặc tính di động hoặc tĩnh tại của công trình: công trình lấy nước tĩnh tại, 
công trình lấy nước di động ( bơm thuyền, bơm trên xe... ); 


- Phân loại theo quan hệ giữa công trình lấy nước và giao động mực nước: công trình lấy 
nƯỚc ngập, công trình lấy nước nửa ngập, công trình lấy nước không ngập ; 


- Phân loại theo cách bố trí tương quan với nguồn nước: công trình lấy nước lòng sông ( đặt 
ở lòng sông hoặc đặt trực tiếp ở hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ), công trình lấy nước bờ, công 
trình lấy nước hố đào ( gàu ). 

Khi chọn vị trí công trình lấy nước cần phải tính đến những yêu cầu sau: 


+ Số lượng và chất lượng nước trong nguồn phải thỏa mãn yêu cầu dùng nước; 


+ Bố trí công trình lấy nước không làm trở ngại đến các ngành dùng nước khác, không mâu 
thuẩn với kế hoạch dùng nước tổng hợp trong tương lai; 


+ Cần bố trí gần nơi dùng nước. 


Công trình lấy nước là thành phần quan trọng của trạm bơm, bởi vậy thành phần, kết cấu và 
vị trí đặt của các thành phần cần phải thông qua so sánh kinh tế - kỹ thuật một số phương án 
hợp lý có xét đến điều kiện tự nhiên và điều kiện khai thác các công trình tương tự và sử 
dụng tương lai của nguồn để chọn. Cách phân loại công trình lấy nước bờ và lấy nước lòng 
sông thường được dùng phổ biến nhất. 


Công trình lấy nước tỪ sông 


Việc xây dựng công trình lấy nước từ sông trước hết không được làm thay đổi một cách căn 
bản chế độ nguồn nước mà phải đảm bảo cho dòng chảy thuận dòng. Các công trình xây 
dựng bên bờ hoặc giữa lòng sông không được làm hẹp quá 15 ... 20% tiết diện ướt của sông 
để bảo đảm tàu thuyền đi lại bình thường. 


Khi đào phá bờ sông để xây dựng công trình phải tính toán chỉnh trị dòng sông, làm cho chế 
độ thủy lực ở chỗ lấy nước được tốt hơn, tiết diện và dòng chảy trong lòng sông diễn biến 
một cách đều đặn. 


Lưu lƯỢng lấy tỪ sông khi không có công trình điều tiết dòng chảy phải ít hơn từ 20 ... 25% 
lưu lượng kiệt của sông. Dòng chảy vào cửa lấy nước làm với hướng dòng chảy sông một 
góc < 900 thƯờng 25 ... 300, cùng lắm mới lấy 900 ( xem Hình 12 - 1). 


Hình 12 - 1. Bố trí bình đồ tuyến công trình lấy nước bờ. 


Vị trí công trình lấy nước nên bố trí ở bờ lõm, tại 1/3 phía dƯới của cung cong hoặc cùng lắm 
bố trí trên đoạn sông thẳng. Công trình lấy nước bố trí trên những đoạn sông ổn định yêu cầu 
không có hiện tượng lắng đọng bùn cát làm lấp cửa lấy nước. Tuyệt đối không bố trí công 


trình lấy nước ở bãi cát nông. Để đánh giá về ổn định lòng sông ta có thể dựa vào một thông 
số không thứ nguyên y sau đây: 


"1...1: 
P,= (12-1) 


Trong đó: H - đỘ sâu dòng chảy, ( m) ; d - độ thô trung bình trầm tích lòng sông, (m) ; ¡ - đỘ 
dốc dòng chảy ; 7- thông số dòng rối, theo V. NÑ. Gôn tra rốp lấy như sau: 


1,5 1,3 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 
3 1,0 1,04 1,18 1,29 1,48 1,76 2,27 3,95 9:12 


Khi tính toán khả năng tải cát của kênh cần bảo đảm nước trong trước khi vào máy bơm. 
Kinh nghiệm cho thấy một số trường hợp nếu làm tăng khả năng chống bào mòn các bộ 
phận máy bơm thì sẽ kinh tế hơn làm bể lắng cát. Thường để hạn chế bùn cát đáy chảy vào 
công trình lấy nước người ta đặt các thiết bị tạo dòng chảy ngang nhân tạo, còn việc hạn chế 
bùn cát lơ lửng còn đang gặp nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy công việc nạo vét cửa lấy 
nước và kênh dẫn vào trạm bơm rất tốn công sức và tiền của. 


Công trình lấy nước sông có thể chia hai loại: lấy nước bờ và lấy nước lòng sông: 
1. Công trình lấy nước bờ 


Công trình lấy nước bờ thƯờng gồm: cửa lấy nước ( giếng bờ 1 ) và đoạn nối tiếp ( bảo vệ 
chống xói cắt với bờ và kè ) ( xem Hình 12 - 1 và Hình 11 - 2 ): 


F “ET<_—T—T1—T—] 
"ANH Sa mmamm 


=SI” Tế 


Hình 12 - 2. Sơ đồ lấy nước bờ. 

a - công trình lấy nước tách biệt với nhà máy; 

b - công trình lấy nước kết hợp với nhà máy. 

1- giếng bờ, 2- nhà máy ; 3- ống hút; 6- tầng lấy nước trên. 


Với trạm bơm loại nhỏ và trung bình trang bị máy bơm li tâm trục ngang có hS > 0 và biên đỘ 
giao động mực nước không qúa 10 m thì cửa lấy nước thường đứng tách rời khỏi nhà máy ( 
Hình 12 - 2,a ). Khi trang bị máy bơm li tâm và hƯớng trục trục đứng (và đôi khi cả bơm trục 
ngang có hS nhỏ ) biên độ giao động mực nước trong sông lớn hơn 10 m mà nền nhà máy ổn 
định thì chọn kiểu công trình lấy nước bờ kết hợp với nhà máy là hợp lý ( Hình 12 - 2,b ). 


Nước từ sông qua cửa vào để vào giếng bờ. Thường khi giao động mực nước lớn, để lấy 
nƯỚc trong người ta bố trí nhiều tầng cửa ở các cao trình. Việc chỉ đặt một tầng chỉ dùng khi 
nƯỚc sông tương đối sạch. Trên các cửa của tầng lấy nước đều đặt lưới chắn rác, van trượt 
phẳng hoặc van điều tiết. 


Diện tích lỗ vào cửa lấy nước lấy theo công thức sau: 
+ = 1,25.K.®%( 12-2) 
Ð 


Trong đó: - diện tích toàn phần của lỗ cửa, ( m2 ); Qtk - lưu lượng thiết kế của một cửa, ( 
m3⁄s ) ; v - vận tốc cho phép qua lỗ, ( m⁄s ); K - hệ số co hẹp do lưới, (K > 1). 


Vận tốc cho phép ở lỗ vào giếng bờ , nếu không tính đến yêu cầu bảo vệ cá và đối với điều 
kiện lấy nước trung bình và khó thì v = 0,2 ... 0,6 m⁄s; còn đối với nguồn có yêu cầu bảo vệ 
cá thì lấy v theo quy định của thiết bị bảo vệ cá. 


Chiều cao của ngưỡng lỗ lấy nước thấp nhất phải đặt cao hơn mặt đất ít nhất 0,5 m để 
tránh bùn cát cuốn vào cửa lấy nước, mép trên của lỗ lấy nước trên cùng phải thấp hơn mực 


nước thấp nhất một đoạn để tránh rác và vật nổi trôi vào giếng. Vận tốc dòng nước hút vào 
ống hút có đường kính miệng hút Dv, lấy bằng 0,8... 1 m/s, miệng vào Ống hút đặt cách đáy 
từ ( 0,8 ... 1 ) Dv, độ ngập miệng vào của ống hút thẳng đứng dưới mực nước nhỏ nhất bằng 
2 Dv và không nhỏ hơn 0,5 m. Bề rộng mỗi ngăn buồng hút lấy trong giới hạn (2... 2,5 ) Dy, 
thể tích nước nhỏ nhất ở ngăn buồng hút bằng Vmin = Q.t ( trong đó Q là lưu lương máy 
bơm, m3/s; t = 15 ... 20 giây ). Cũng từ điều kiện này tính ra chiều dài ngăn buồng hút. 


Chiều cao giếng bờ phụ thuỘc vào giao động mực nước trong sông và đặc tính của đất. Để 
ngăn ngừa xói rửa đất nền cần để đáy móng thấp hơm cao trình xói rửa đất 2 m; khi nền yếu 
cần đóng cừ, đáy sông trong vùng cửa lấy nước cần được gia cố bằng đá đổ hoặc các tấm bê 
tông cốt thép. Phần trên giếng bờ cần nâng cao hơn mực nước lớn nhất cộng với chiều cao 
sóng và không nhỏ hơn 0,6 m. 


V 4 
— *TTINnu1nining Đb 
F NJ_— 


© 
Đa... Ghi 


> 
van, 


Khi công trình lấy nước có nhiều bùn cát và lưu lượng trạm bơm nhỏ hơn 25 m3/s thì công 
trình lấy nước bờ có thể bằng cách lấy nước kiểu hố đào ( gàu ). Gàu là một cái vịnh nhân 
tạo được tạo thành nhờ các đê bao chìa ra sông ( xem Hình 12 - 3 ). 

Hình 12 - 3. Sơ đồ lấy nước kiểu hố đào không ngập và ngập. 

a - lấy nước tuyến trên; b - lấy nước tuyến dưới không ngập: 1- đê; 

2- phần lấy nước; 3- gàu; 4 - kè chắn tuyến trên. 

c - hố đào lấy nước ngập : 1,3 - kè tuyến trên và tuyến dưới; 2- đáy sâu cục bộ; 

4 - phần lấy nước của công trình. 

Khi lượng bùn cát đáy lớn dùng kiểu hố đào tuyến dưới , để rửa bùn cát lắng đọng nên thiết 
kế theo kiểu tự rửa. Tốc độ dòng chảy ở hố đào nên lấy trong phạm vi từ 0,05 ... 0,3 m/s và 
không được vuợơt quá tốc độ dòng chảy trong sông. Khi đáy sông cần có độ ngập 1,5 ... 2 m 
Ở giếng bờ và cần tạo một dòng chảy tuần hoàn để tạo đỘ sâu nhân tạo thì giếng được làm 
kiểu ngập tự rửa ( Hình 12 - 3,c ). Chiều rộng và chiều dài hố đào cần đủ thỏa mãn lắng 
đọng bùn cát hoặc tháo vật nổi. 


2. Cửa lấy nước lòng sông 


Công trình lấy nước lòng sông thường gồm có nút lấy nước đặt tực tiếp trong lòng sông, 
đường dẫn kín ( tự chảy hoặc xi phông ) nối nút lấy nước với giếng bờ hoặc với bể hở trên 
bờ. Từ giếng bờ hoặc bể hở nước sẽ được ống hút vào máy bơm. Việc xây dựng cũng như 
khai thác công trình lấy nước lòng sông phức tạp hơn loại bờ mà tính an toàn của nó lại kém 
hơn, vì khó quan trắc nút lấy nước và đường dẫn nước dễ bị đọng rác. Do vậy nó được xây 
dựng với trạm bơm nhỏ và trung bình, đôi khi cũng xây dựng đối với trạm bơm lớn khi điều 
kiện tự nhiên không cho phép xây dựng cửa lấy nước kiểu bờ. 


Hình 12 - 4,a là cửa lấy nước lòng sông loại ngập, loại này nút lấy nước luôn bị ngập dưới 
mực nước sông . Cửa lấy nước nằm cách xa nhà máy, gọi là cửa lấy nước lòng sông tách 
riêng. Hình 12 - 4,b là loại cửa lấy nước lòng sông không ngập, nút lấy nước và nhà máy xây 
kết hợp đặt trong lòng sông và phần cửa lấy nước luôn cao hơn mực nước lớn nhất trong 
sông. Cửa lấy nước lòng sông kết hợp loại này có giá thành cao, vận hành phức tạp đặc biệt 
vào mùa lũ. Do vậy nó ít được sử dụng. 


Hình 12 - 4. Sơ đồ công trình lấy nước lòng sông. 


a - Nút lấy nước lòng sông ngập, kiểu tách riêng: 1 - sông; 2- nút lấy nước ngập; 3- ống tự 
chảy; 4- giếng bờ; 5- ống hút; 6- nhà máy bơm. 


b - Nút lấy nước lòng sông không ngập, kiểu kết hợp : 1- sông; 2- phần lấy nước của công 
trình; 3- nhà máy; 4- cầu treo; 5- Ống áp lực. 


Nút lấy nước là phần quan trọng của công trình lấy nước sông, nó không chỉ lấy nước từ 
sông mà còn gia cố và bảo vệ phần đường dẫn kín ( tự chảy hoặc xi phông ). Nút lấy nước 
chia ba loại: nút ngập, nửa ngập và nút không ngập. 


Hình 12 - 5 trình bày một số nút lấy nước ngập: 


"mm 
222248 


4Ñ IIRIRN 
` mmxmumN ¬ 


tr JH.L ==wáw JU 
Z Z 177722 /2⁄. 


Hình 12 - 5. Sơ đồ nút lấy nước ngập. 


a - loại bê tông cốt thép : (1- đoạn loe; 2- vỏ bêtông cốt thép, bên trong đổ đa hộc; 3- vật trôi; 
4- lưới chắn rác ). - dạng buồng xoắn hở : ( 1- vật trôi; 2- lổ lấy nước; 3,6- vỏ bê tông và 
tấm; 4- khớp nối; 5- tuyến dẫn; 7- nắp để đổ bê tông đường dẫn ). 


Mép trên nút lấy nước ngập đặt dưới mực nước nhỏ nhất của sông một đoạn sao cho tránh 
vật trôi va chạm và đủ đỘ ngập lấy nước, thường lấy 0,5 m. Đây là loại rẻ nhất trong các 
loại cửa lấy nước lòng sông, tuy vậy loại lấy nước ngập không có khả năng quan trắc sự làm 
việc của nó và khó làm sạch lưới chắn rác. Lưới chắn rác được cấu tạo bởi những thanh 
thép dẹp với khoảng cách 30 ... 100 mm, đặt nghiêng mỘt góc 1350 so với hướng dòng nước 
chảy. Tốc độ dòng nước qua lưới từ 0,1 ... 0,3 m/s, khi lấy nước có yêu cầu bảo vệ cá thì 
vận tốc nước không lớn hơn 0,25 m/s. Nút lấy nước buồng xoắn hở ( Hình 12 - 5, ) bố trí 
phản đối xứng với trục của buồng nhận nước, do vậy dòng chảy trong đó có chuyển động 
quay đảm bảo dòng nước chảy đều đến lưới lấy nước.Khi lưu lượng lấy vào dưới 2... 3 
m3/s và mực nước sông lên xuống dưới 3 ... 4 m thì nên bố trí công trình lấy nước lòng sông 
kiểu ngập ( xem Hình 12 - 4,a ) . 


2. Nút lấy nước nửa ngập 


Nút lấy nước nửa ngập ( Hình 12 - 5*a) về cấu tạo tương tự loại ngập, nhưng nút lấy nước 
đơn giản hơn và vì đỉnh nút cao hơn mực nước sông nhỏ nhất do vậy dọn rác dễ dàng. Diện 
tích lổ nhận nước cũng tính theo công thức ( 12 - 2 ), tốc độ nước qua lưới lấy 0,1 ... 0,3 m/s. 
Nút lấy nước này trang bị lưới chắn rác và rãnh đặt van sữa chữa. Nhược điểm của loại nút 


lấy nước này là gây khó khăn cho tàu thuyền đi lại và làm thay đổi chế độ dòng sông, kém an 
toàn khai thác. Do vậy nó ít được sử dụng. 


| —] 
- 
II ở) 


max 


NN 


se D, 
xa 


nem, Day, 


SN NNNNWNäNäÑNN 


NN 


yq 


\ãI 


THẦN 


a5 


——=—= 


Hình 12 - 5* Sơ đồ nút lấy nước nửa ngập và không ngập. 

a - Nút lấy nước nửa ngập: 1- cừ chắn; 2,5- các rãnh đặt lưới chắn rác và van sữa chữa; 

3- nút lấy nước; 4- ống tự chảy. b - Nút lấy nước không ngập : 1- ống tự chảy; 2- lổ 

nhận nước; 3- lưới chắn rác; 4,6- gian phục vụ và cầu công tác; 5- cầu trục;7- cầu thang 

8- của van; 9- ống phun; 10- đá đổ; 11- giếng chìm. 

3. Nút lấy nước không ngập 

Cửa lấy nước kiểu lòng sông không ngập ( xem Hình 12 - 5*b ) đảm bảo lấy nước an toàn và 
khai thác thuận lợi hơn loại ngập. Về cấu tạo nó là công trình bê tông có hình lưu luyến dạng 


khối, như một trụ cầu rỗng nhô lên khỏi mực nước lớn nhất. Nhược điểm của loại này là giá 
thành đắt, bởi vậy khuyên dùng loại này đối với trạm bơm trung bình và lớn, hoặc nếu khi 


xây dựng công trình lấy nước bờ thì điều kiện tự nhiên khó làm được hoặc xây dựng công 
trình lấy nước bờ không kinh tế. 


Công trình lấy nước không ngập dưới tác động của áp lực thủy tnh và thủy động có thể 
không đảm bảo ổn định. Bởi vậy cần tính toán trượt, lật và đẩy nổi đối với nó. Khi xây dựng 
nút lấy nước không ngập sẽ gây co hẹp lòng dẫn và dẫn đến xói lòng dẫn. Để bảo vệ lòng 
dẫn khỏi bị xói cần dùng đá đổ hoặc các tấm bê tông để gia cố lòng. Đáy tấm móng cần đặt 
thấp hơn cao trình xói lở một đoạn 2 m. Khi nền đất yếu cần phải đóng cừ chắn xuống nền. 
Để lấy nước sạch cần lấy nước nhiều tầng . Kích thước lổ lấy nước cũng xác định theo 
công thức 12 - 2 ở trên, tốc độ dòng nước chỗ vào lấy 0,1 ... 0,3 m/s và đôi khi nhỏ hơn. Cửa 
lấy nước lòng sông không ngập trang bị thiết bị nâng vận chuyển cơ khí . Khi khoảng cách từ 
bờ đến cửa lấy nước lớn hơn 200 m thì dùng cầu phao, còn khi khoảng cách nhỏ hơn thì xây 
cầu để đi lại. 


Công trình lấy nước từ hồ chứa. 


Tất cả những điều đã trình bày ở phần công trình lấy nước sông đều áp dụng được cho công 
trình lấy nước từ hồ. 


Các hồ chứa nước dùng để tưới bằng bơm thƯờng là các vùng trũng tự nhiên được lợi dụng 
để trữ nước hoặc các hồ chứa nhân tạo được xây dựng. Khi xây dựng các công trình lấy 
nước cho trạm bơm ở hồ chứa cần nghiên cứu những vấn đề sau: 


- Thời gian bồi lắng hồ chứa, chế độ chuyển động của bùn cát; 

- ĐỘ giao động của mực nƯớc trong hồ trong quá trình điều tiết hồ; 

- Điều kiện địa chất như: nền móng, chế đỘ bồi lắng, mức độ xói lở bờ hồ; 
- Hướng sóng và đỘ lớn của sóng, hướng gió thổi ... 


Công trình lấy nước nên đặt gần hệ thống tưới ở bờ hoặc trên kênh dẫn nếu ở hồ chứa tính 
toán được thời gian bồi lắng kéo dài và bùn cát lắng đọng ở phía nước đổ vào hồ. Khi lượng 
bùn cát nhiều nên bố trí công trình lấy nước ở gần đập. Khi mực nước trong hồ lên xuống 
nhanh nên xét bố trí các công trìnhlấy nước ở hạ lưu đập, dẫn nước đến nhà máy bơm bằng 
các ống bê tông cốt thép đặt trong thân đập. Cũng có thể sử dụng đường ống tháo bùn cát đáy 
của hồ chứa để dẫn nước đến nhà máy , tuy nhiên khi hồ chứa tiến hành tháo bùn cát đáy thì 
trạm bơm phải ngừng làm việc. 


Công trình lấy nước trên kênh 


Công trình lấy nước trên kênh thường xây kết hợp với nhà máy. Công trình lấy nước vừa là 
công trình tập trung nước xây liền với nhà máy , các máy bơm hút nước bằng Ống hút đặt 
ngang hay thẳng đứng tùy điều kiện cụ thể. Những trạm bơm nhỏ thì công trình lấy nước 


thường không xây trụ pin, Ống hút lấy nước thẳng từ bể tập trung nước. Ớ trạm bơm làm 
việc theo mùa có thể tháo cạn kênh đẫn , để đơn giản đặt van ở miệng vào Ống 


hút để ngăn dòng nước khi cần sữa chữa. Trị số vận tốc cửa vào lấy từ 0,7 ... 1,2 m/s, tốc độ 
qua lưới chắn rác có thể lấy từ 0,5 ... 0,7 m/s nhưng lớn hơn tốc đỘ trong kênh dẫn một ít. 
Các mép cửa vào làm lượn tròn để dòng chảy vào thuận, mặt cắt cửa vào nên làm hình chữ 
nhật lượn tròn góc để lợi về thủy lực. 


Công trình lấy nước trên kênh được trình bày cụ thể ở mục C ( Bể tập trung nước ). 


CÔNG TRÌNH DẪN NƯỚC TỚI NHÀ MÁY BƠM 


Công trình dẫn nước từ cửa lấy nước đến nhà máy bơm có thể là đường dẫn kín hoặc kênh 
dẫn hở. Đường dẫn kín thường được dùng dẫn nước từ sông có bãi bồi rộng ngập nước vào 
mùa lũ và nằm trong đất yếu. Kênh dẫn hở nếu dùng trong điều kiện này sẽ không lợi ví mái 
dốc dễ bị sạt lở khi mực nước lên xuống nhanh và kênh dễ bị đọng cát trong quá trình khai 
thác. 


Đường dẫn kín. 


Trong đa số trường hợp đường dẫn kín dẫn nước từ cửa lấy nước lòng sông đến giếng bờ 
hoặc bể lắng cát. Đường dẫn này có thể là đường ống dẫn tự chảy hoặc xi phông. Để bảo 
đảm cấp nước an toàn thì số lượng đường dẫn không ít hơn hai. Đường dẫn tự chảy chia ra 
hai loại: tự chảy không áp và tự chảy có áp: 


1. Đường dẫn tự chảy không áp: 


Đường dẫn tự chảy không áp được dùng đối với lưu lượng Q > 5 m3/s và giao động mực 
nước không vƯỢt quá 0,5 m. Mặt cắt ngang của nó có thể hình tròn, chữ nhật hoặc ô van. 
Đỉnh của trần ống phải cao hơn mực nước trong ống không nhỏ hơn 0,2 m. Ống có thể làm 
bằng tấm lắp ghép, ống đúc và đặt trên nền với độ dốc dương không đổi. 


2. Đường Ống tự chảy có áp: 


Đường Ống tự chảy có áp ( xem Hình 12 - 4,a ) được dùng với lưu lượng và giao động mực 
nước nguồn bất kỳ. Mặt cắt ngang của nó có thể hình tròn hoặc chữ nhật, làm bằng bê tông 
cốt thép, bằng gang, pôlime ... các đường Ống đặt trong các rãnh đào và có biện pháp thoát 
nước, biện pháp chống xói lở. Đường Ống chạy dưới nơi có tàu thuyền qua lại phải đặt thấp 
hơn đáy tầu từ 0,8 ... 1,5 m; đặt ở nơi không có tàu thuyền qua lại thì thấp hơn đáy tàu 0,5 m. 


3. Đường dẫn xi phông 
Đường dẫn xi phông thường áp dụng với công trình dẫn nước quan trọng khi điều kiện địa 


chất và địa chất thủy văn không lợi và cũng không kinh tế cho việc đặt ống tự chảy. Diện 
tích mặt cắt ngang đường dẫn tự chảy và xi phông xác định theo kết quả tính toán. Vận tốc 


dòng chảy chọn đảm bảo tránh đọng bùn cát và đảm bảo tổn thất cột nước là nhỏ nhất 
thường lấy 1 ... 2 m/s. Để kiểm tra mặt cắt ống tự chảy không bị bồi lắng, theo A. C. 
Obrazobski: 


8 Di 
ÿg= 0110 — ) m(12-3) 


Trong đó: plà hàm lượng bùn cát của nước sông, kg/m3, s - đỘ thô thủy lực trung 


bình của bùn cát, m⁄s ; v - vận tốc tính toán của dòng nước trong Ống, m/s ; D - đường kính 
ống, m ; C - hỆ sỐ sê di ; ø - gia tỐc trọng trường , m/s2. 


Nếu thỏa mãn bất đẳng thức ( 12 - 3 ) thì có thể coi rằng không lắng đọng trong Ống. 


Để xử lý và quan trắc đọng cát trong ống cứ 75 ... 100 m đặt một giếng quan trắc. 


Đường dẫn nước hở ( kênh dẫn ). 


Loại này thường dùng để dẫn nước từ các nguồn nước mặt như sông, hồ và kênh khi điều 
kiện địa chất, thủy văn và địa hình thuận lợi. Kênh dẫn được sử dụng với điều kiện: có tính 
kinh tế, rút ngắn chiều dài ống áp lực, nước có ít bùn cát, tiến hành làm sạch bùn cát trong 
kênh mà vẫn bảo đảm lấy đủ lưu lượng theo biểu đồ lưu lượng yêu cầu, ổn định bờ của 
nguồn nước, biên độ giao động mực nước sông nhỏ và giao động chậm. Kênh dẫn có hai loại 
: không tự điều tiết và tự điều tiết. 


1. Kênh không tự điều tiết 


Kênh không tự điều tiết có đỉnh kênh thấp dần về nhà máy và song song với đáy kênh ( xem 
Hình 12 - 6,a ). Để tránh nước tràn qua đỉnh kênh, ở đầu kênh xây công trình lấy nước và có 
cửa van và Ở cuối kênh xây công trình tràn nước thừa. Công trình này cần làm việc tự động 

tuân theo sự làm việc của trạm bơm. 


Hình 12 - 6. Sơ đồ kênh tự và không tự điều tiết. 
a - kênh không tự điều tiết; - kênh tự điều tiết. 


1- nguồn nước; 2- kênh; 3- nhà máy bơm; 4- Ống hút; 5- tràn ; 6- cửa lấy nước; 


a- a: đáy kênh; b - b và d - d: đường mặt nước khi Qmax và khi Q = 0; c-c : bờ kênh. 
2. Kênh tự điều tiết 


Đặc điểm của kênh tự điều tiết là cao trình đỉnh kênh không thay đổi suốt chiều dài kênh, do 
vậy mặt cắt ngang của kênh càng gần nhà máy càng lớn ( xem Hình 12 - 6, ). 


Do đỉnh kênh nằm ngang nên khi máy bơm không làm việc ( Qk = 0 ) thì nước không bị tràn ra 
ngoài, mực nước trong kênh ngang bằng mực nước nguồn, kênh tự điều tiết có khả năng trữ 
nước. Thiết kế kênh với dòng đều khi Qk = Qmax, lúc này mặt nước trong kênh song song 
với đáy kênh. Khi lưu lượng trong kênh Qk nhỏ hơn hoặc lớn hơn Qmax thì dòng chảy trong 
kênh là dòng không đều: khi Qk < Qmax thì đường mặt nước trong kênh là đường nƯớc dâng, 
ngược lại - đường nước đổ. Đường nước dâng gây nên lắng đọng bùn cát trong kênh, còn 
dòng nước đổ trong kênh không cho phép vì làm tăng cột nước địa hình của máy bơm dẫn 
đến làm giảm lưu lượng và tăng xói lở nếu không có lớp 


bảo vệ lòng kênh. Kênh tự điều tiết có chiều sâu lớn nên chi phí xây dựng lớn, bởi vậy nên 
chọn hình thức nửa đào nửa đắp. Loại kênh nầy thường được dùng khi lấy nước từ hồ và từ 
kênh. Khi khởi động hoặc dừng máy bơm trong kênh sẽ xuất hiện chuyển động sóng và khi 
trạm bơm lấy nước từ hồ chứa lớn cần phải tính đến một số đặc tính : xuất hiện dòng chảy 
dọc bờ, biến dạng bờ... Ở phần đầu kênh có thể lắng đọng bùn cát và bị biến dạng. 

Mặt cắt ngang của kênh dẫn thường có dạng hình thang, dạng đa giác chỉ dùng khi nền đất 
yếu. Kích thước mặt cắt ngang xác định qua tính toán. Thường dùng biện pháp bảo vệ lòng 


kênh sau: 


- Dùng đá đổ, tấm bê tông hay bê tông cốt thép để bảo vệ mái kênh dưới tác hại của sóng và 
vận tốc dòng chảy lớn; 


- Dùng vật liệu ác phan và nhựa đường, bê tông khối lớn và tấm bê tông cốt thép để chống 
thấm nước từ kênh; 


- Dùng lớp trát xi măng để giảm độ nhám lòng kênh ( thường dùng khi đá cứng ) 
Sử dụng biện pháp nào cần thông qua tính toán kinh tế - kỹ thuật mà quyết định. 


Tính toán thủy lực kênh dẫn theo dòng đều và kiểm tra điều kiện không xói không lắng trong 
kênh. 


BỂ TẬP TRUNG NƯỚC TRƯỚC NHÀ MÁY BƠM 


2 
max E¬ 


limwxaw—wanilaliBWIÍ 


II m=e_=.«<:... 

XNmăãnã: 

———RE 
xe: 


h 


Hình 12 - 7,a. Sơ đồ bể tập trung nước trước nhà máy bơm. 

1- rãnh van sữa chữa; 2- ống hút; 3- buồng hút; 4- lưới chắn rác; 5- bể tập trung nước; 

6- kênh dẫn; 7- nhà máy bơm ( chú thích chung cho Hinh 12 - 7,a, ). 

Phần nối tiếp giữa kênh dẫn với nhà máy được mở rộng (mặt bằng ) và đào sâu với độ dốc 
để bảo đảm ngập miệng vào ống hút gọi là bể tập trung nước trước nhà máy bơm. Bể tập 


trung nước có quan hệ mật thiết với buồng hút ( hay cửa nhận nước ) của nhà máy và đoạn 
cuối kênh dẫn. 


Trong thực tế buồng tập trung nước được mở rộng đối xứng qua trục và mặt bên làm tường 
có mái dốc ( xem Hình 12 - 7,a, ). Để tránh bất lợi do lắng đọng bùn cát trong bể 


801111 
—_IIWNÀW co SG 


äIliys 
RE NRNI 


Hình 12 -7, (tiếp ). 


thân bể mở một góc côn < 450. Để rút ngắn chiều dài bể ( Lab ) cần cố gắng giảm chiều 
dài tuyến lấy nước ( B p ). Chiều dài tuyến lấy nước tính theo công thỨc sau: 


Bp=bB..n+bF(n-1)12-4) 

Trong đó : bB - chiều rộng mỗi buồng hút, lấy 1,5.Dv bB_ 2.Dv; 
bT - bề dày trụ pin phân cách giữa các buồng hút, thường lấy 0,6 m; 
n - số buồng hút. 


Hình 12 - 8,a là một biện pháp dùng tuyến lấy nước cong để giảm B p, tuyến cong không 
dùng được với loại nhà máy xây kết hợp với cửa lấy nước . 


Đáy bể tập trung thường có độ dốc thuận ¡ = 0,2. Điều kiện chảy tràn của dòng nước 


trong bể mở rộng được cải thiện khi xây đoạn trước của nó có độ dốc ngược (¡ < 0), như 
Hình (12 - 8,b ). Khi giảm từ từ đỘ sâu dòng nước trong đoạn dốc ngược, sẽ làm cho dòng 
chảy mở rộng hơn. Đoạn dốc ngược thường đặt ở đoạn đầu của bể với chiều dài L1 = 0,8 
Lab và độ dốc ngược không lớn hơn 0,1. Việc làm dốc ngược tạo khả năng giảm góc côn 
trong phạm vi = 30... 400 mà vẫn không tăng chiều dài Lab . Đoạn cuối của bể L2 = Lab - 


L1 ( với L2 không được nhỏ hơn 2 bB ) và độ dốc thuận không lớn hơn 0,2.Đáy chỗ cuối của 
đoạn dốc ngược sẽ cao hơn đáy cuối kênh, bởi vậy với mọi chế độ 


) 


Sự 
ý 


Hình 12 - 8. Sơ đồ một số bể tập trung nước. 

a- bể tập trung nước với cửa lấy nước vòng; 

b - bể tập trung nước có đoạn dốc ngược. 

làm việc phải không được nhỏ hơn một đỘ ngập ha : 

ha 1,22 K/Bp(12-5) 

Ở đây K là diện tích mặt cắt ướt của kênh. 

Thỏa mãn điều kiện ( 12 - 5 ) sẽ tránh được góc gãy quá mức của đáy bể. 

Qua thực nghiệm cũng cho kết quả là nếu tỷ số giữa chiều dài tuyến lấy nước với bề rộng 
kênh : B p/ BK = 6,2 sẽ hình thành khu nước quẩn dưới đáy dòng chảy và khi tỷ số này giảm 
tới báng 4 thì khu nước xoáy biến mất. Do vậy cần chọn chiều dài tuyến lấy nước sao cho: 
Bp/BK<4(12-6) 

Chiều rộng tuyến lấy nước quá lớn sẽ là nguyên nhân tạo ra dòng chảy cuộn bề mặt, dòng 
bao quanh trụ pin sẽ tạo nên các phểu nước, nếu lấy chiều dài tự do của trụ pin tính từ 


miệng vào ống hút trở ra tới đầu trụ bằng 2Dv thì phểu nước cửa vào sẽ mất. Việc xây 
tường ngực nghiêng hoặc đứng trước cửa vào cũng tạo thuận lợi cho dòng chảy. Trường hợp 


các ống hút đặt thẳng đứng lấy nước chung một buồng hút ( không có trụ ngăn ) thì khoảng 
cách giỮa các trục ống hút lấy không nhỏ hơn 3Dv nếu như đảm bảo đẫn nước đến miệng 
vào thuận dòng . 

Khoảng cách từ lổ vào ống hút thẳng đứng đến đáy buồng lấy bằng h1 = 0,8 Dv. Chiều dài 
buồng hút đối với ống xả thẳng đứng đặt sát tường sau được xác định theo điều kiện bố trí 
cầu công tác, lưới chắn rác và cửa van lấy không nhỏ hơn 3Dv; còn đối với ống hút đặt 
ngang lỗ vào đặt thẳng đứng trong tường buồng thì lấy không nhỏ hơn 2Dv ( xem Hình 12 - 
7,a ). 


ỐNG ĐẨY (ỐNG ÁP LỰC ) 


Ống đẩy trong trạm bơm dùng để chuyển nước có áp từ thấp lên cao, nó là công trình nối 
máy bơm với bể tháo của trạm.Người ta phân loại đường ống đẩy theo các cách sau: 


- Theo vật liệu làm ống: ống thép, Ống bê tông cốt thép, Ống gang, Ống nhựa...; 


- Theo cột nước: ống cột nước thấp ( H < 20 m), ống cột nước trung bình(20_H<60m), 
ống cột nước cao(H_ 60m); 


- Theo cách đặt ống: ống đặt lỘ thiên, Ống chôn dưới đất. 


Trong xây dựng trạm bơm thường hay dùng Ống bê tông cốt thép đúc tại chỗ hoặc đúc sẵn có 
cột nước thấp và ống bằng thép có cỘt nước cao hơn. 


Nội dung các bước thiết kế đường ống đẩy gồm những bƯỚc sau: 
a - Chọn tuyến đường Ống và vị trí đặt các mố đỡ và mố néo; 

b - Chọn vật liệu làm ống; 

c - Xác định đường kính ống kinh tế và chọn số đường Ống ; 

d - Tính toán và kiểm tra áp lực nước va trong Ống: 


e - Thiết kế mố ống và chỗ nối ống, rễ ống. 


Lựa chọn tuyến đặt ống, số Ống và vật liệu làm ống 
1. Chọn tuyến đặt đường Ống 


Chiều dài đường ống cố gắng chọn ngắn nhất, muốn vậy nên chọn tuyến thẳng, tuy nhiên 
do bề mặt địa hình thay đổi, nếu chọn tuyến thẳng thì phải đào nhiều, do vậy tuyến ống tập 
hợp những đoạn nghiêng khác nhau theo đỘ nghiêng của địa hình ( ngay trên bình đồ cũng vậy 
). 


Đường Ống áp lực hợp lý nhất thường tăng dần độ cao từ nhà máy đến bể tháo để dễ tháo 
nước khi sữa chữa, tuy nhiên cũng có trường hợp tuyến Ống có những đoạn có độ dốc 
nghịch. Ở những nơi thay đổi độ dốc giữa thuận và nghịch cần lắp lổ thông khí để tháo khí 
khi tích nước và vận hành ; ở điểm hạ thấp của chỗ gập ống cần đặt ống tháo để tháo nước 
khi súc ống. Cần hạn chế số lượng các điểm gập ống và độ dốc giữa các đoạn, 


không được thay đổi độ dốc quá đột ngột. Những nơi phương đường Ống thay đổi phải xây 
mố néo và dưới đường ống cần xây mố đỡ để đỡ ống khỏi võng. 

Độ dốc đặt ống khi không có bệ néo phải nhỏ hơn góc ma sát trong của đất nền(_ ); nghĩa 
là: 

tg >m=tg =#k(12-7) 

Trong đó: f - hệ số ma sát giỮa Ống và đất nền ướt; 

k - hệ số ổn định trượt, thường lấy k = 1,25 .... 1,35. 


Đường Ống áp lực cần được bảo vệ khỏi bị mưa rào làm xóới lở, do vậy dọc tuyến đặt Ống 
cần có rãnh thoát nước. Cần tránh đặt ống ở vùng đất sạt lở để tránh trôi và vỡ ống, nếu 
không tránh được thì phải có biện pháp xử lý. Hào đặt ống cũng cần có độ rộng đủ để lắp 
ráp đường Ống và bậc thang đi dọc theo tuyến Ống. 


2. Chọn số đường Ống. 


Khi chiều dài ống nhỏ hơn 100 m thì số lượng ống ( ZÔ )thường lấy bằng số máy bơm ( ZB 
); khi chiều dài ống từ 100 ... 300 m thì phải qua tính toán kinh tế - kỹ thuật để xác định số 
ống; khi chiều dài tuyến ống lớn hơn 300 m thì số ống lấy nhỏ hơn số máy bơm. Nếu trạm 
bơm cung cấp nước vào bể hở thì mỗi ống chỉ được nối nhiều nhất với 3 máy, nghĩa là ZÔ 
ZB/3; khi cấp nước cho mạng Ống kín thì mỗi ống có thể nối hơn 3 máy bơm. 


Trạm bơm có tổng lưu lượng không quá 5 m3/s và hệ thống cho phép cấp nước gián đoạn khi 
sự cố thì có thể dùng một ống đẩy chung cho cả trạm. 


Khoảng trống giữa các đường Ống đặt song song thường chừa 0,7... 2,2 m. 


Đối với các trạm bơm tiêu và trạm bơm tưới thì các đường Ống bố trí song song không cần 
phải đặt hệ thống thiết bị đổi nối. 

3. Chọn vật liệu làm ống 

Chọn vật liệu làm đường ống đẩy dựa trên cơ sở tính toán tĩnh lực với điều kiện làm việc 
thực tế có thể xảy ra của ống. Cần tính đến tổ hợp áp lực và tải trọng nguy hiểm đối với nó. 


Thực tế trạm bơm hay dùng ống bê tông cốt thép và ống thép, nhất là đối với ống dẫn nước 
làm việc với áp lực từ 6 at trở lên phải dùng thép hoặc bê tông cốt thép. 


Những đoạn ống đặt dưới đường sắt và đường ô tô, qua khe và chướng ngại vật thì đặt ống 
trên các cầu đỠ và đặt trong tuy nen. 


Đường ống bê tông cốt thép 

Ống bê tông cốt thép gồm ống lắp ghép và ống đổ liền khối tại chỗ. 

Ống lắp ghép được chế tạo sẵn với áp lực dưới 10 at đem đến ghép tại hiện trường. Hình 12 
- 9 trình bày cách nối giữa hai đoạn ống. Mối nối được kín nước bởi vòng cao su 4 tiết diện 
tròn, phần tựa 3 chặn vòng 4. Khớp nối mèm này cho phép dịch chuyển hướng trục của hai 
đoạn một đoạn 5 mm và quay một góc 1,50. 

Nối ống bê tông có mặt bích nối với ống gang bằng ống lồng thép ( Hình 12 - 10 ). 

Ống bê tông cốt thép đúc sẵn có ưu điểm tổn thất thủy lực nhỏ hơn Ống thép và gang 


Ống bê tông cốt thép đổ liền khối được chôn dưới đất. Khi lớp đất trên ống dày đến 2 m thì 
mặt cắt ngang của Ống có đoạn nằm ngang ngắn ( Hình 12 - 11). Thường dùng với 


⁄ 
Ìm Ss-<-. Bà 


2 
ì 
m.. 


ỡ L4 2 : ỡ 2 


Hình 12 - 9. Nối hai đoạn ống bê tông cốt thép . 


1,2- phần mở rộng của đầu ống; 3- phần tựa; 4- vòng chống rò nước. 


Hình 12 -10. Kết cấu ống lồng thép. 


Hình 12 - 11. Mặt cắt ống bê tông cốt thép đổ liền khối. 
1- thân ống; 2,3- lọc ngược; 4- ng bê tông amian ; 5- lớp lót bằng bê tông thô. 
đường kính lớn hơn 1,5 m và chịu áp lực nhỏ hơn 4... 5 át. 


Để giảm ứng suất gây ra do nhiệt độ và nền lún không đều, đường ống được cắt ra thành 
tỪng đoạn 25 ... 50 m và dùng khớp biến dạng ( Hình 12 - 12 ). 


Bề dày của ống bê tông cốt thép đúc liền có thể xác định gần đúng theo công thức: 
d—5+0,08.D, + 0,2.H,,(cm )( 12 - 8) 
Trong đó : DO - đường kính trong của Ống, cm; Hit - cỘt nước tính toán, m. 


Chiều sâu lớp đất phủ ống lấy ít nhất 0,8 m đối với nhỮng nơi có phương tiện vận tải qua 
lại, còn những khu đất khác thì phủ lớp đất trên Ống là ít nhất là 0,5 m. 


I—= 


Hình 12 - 12. Khớp biến dạng. 


a- nối bê tông đặt; - nối mềm: 1- vữa xi măng: 2- bi tum; 3- cao su định hình. 


Ống đẩy bằng thép. 


Ống thép thường dùng ở dạng ống đặt lỘ thiên trên mặt đất, nó có khả năng chịu cột nước 
cao và bền. Ông có thể dùng loại đã đúc sẵn hoặc hàn trong nhà máy rồi đem đến hiện 
trường lắp ghép lại, hoặc hàn Ống tại hiện trường. Ông thép trong quá trình vận hành thường 


bị rÏ. Thời hạn sử dụng và độ bền của nó phụ thuộc nhiều vào mức độ bảo dưỡng chống han 
rỉ, khi bị han rỉ sẽ làm tăng tổn thất cột nước nên chi phí vận hành tăng và giảm tuổi thọ ống. 


Ống thép có thể chôn dưới đất với ống được đúc sẵn hoặc hàn và không có mố néo, mố đỡ 
và khớp nhiệt độ nếu như lực ma sát giỮa ống và nền thỏa mãn điều kiện (12 - 7). Nếu 
không thỏa mãn điều kiện trên thì ống đặt ngầm cũng giống như Ống đặt trên mặt đất đều 
phải có mố néo, mố đỡ và khớp nhiệt độ. Khớp nhiệt độ đặt giữa hai mố néo, tốt nhất ngay 
phía sau mố néo trên, không nên chôn khớp nhiệt độ dưới đất vì han rỉ làm hỏng khớp, nếu 
phải có khớp nhiệt ở ống ngầm thì nên đặt trong hố riêng không bị lấp đất. Ở những chỗ 
trục ống thay đổi và chỗ ống bị phân nhánh hay đường kính thay đổi cần phải tăng chiều dày 
vO Ông. 


Khi đường kính Ống lớn hơn 2 m, cần chọn hình thức bố trí trên mặt đất. Hình thức đường 
ống đẩy đặt lộ trên mặt đất có hai loại: đường ống liên tục giữa hai mố néo (không có khớp 
nhiệt độ ) và đường Ống không liên tục giữa hai mố néo ( có đặt khớp nhiệt đỘ giữa hai mố 
néo ). Hình thức Ống liên tục rất hiếm khi sử dụng, nó được dùng khi đường Ống có khuỷu 
cong hoặc trục ống là trục cong, khi nhiệt độ thay đổi sẽ sinh ứng suất nhiệt trong ống. Hình 
thức ống không liên tục, nhờ có khớp nhiệt độ đặt trên ống do vậy khi nhiệt đỘ thay đổi hai 
đầu đoạn ống chỗ khớp nhiệt được chuyển động tự do nên loại được ứng suất do nhiệt gây 
ra, và cũng chính vì vậy hình thức đường Ống này đƯợc sử dụng rộng rãi. 


Trên đường Ống không liên tục, mố néo ( xem Hình 12 - 13 ) được đặt tại những nơi tim ống 
thay đổi phương hoặc trên đoạn Ống trục ống thẳng nhưng dài hơn 200 m để giữ chặt đường 
ống không cho dịch chuyển. Cấu tạo mố néo có thể dùng mố kín ( ống được đổ bê tông bao 
quanh, Hình 12 - 13,a ) hoặc dùng mố néo hở ( dùng các vòng thép hàn vào Ống và chôn các 
đầu của vòng thép vào bê tông để néo ống, Hình 12 - 13,b ). 


Hình 12 - 13. Mố néo kín và mố néo hở 


Để đở đường Ống giữa các mố néo khỏi võng đặt các mố đỡ. Khoảng cách giữa các mố đỡ 
lấy theo tính toán, thường tỪ 4.... 7 lần đường kính Ống. Có các loại mố đỡ như: mố yên 
ngựa, mố có vòng tựa. Mố đỡ yên ngựa là loại đơn giản nhất ( Hình 12 - 14,a ), 


Hình 12 - 14. Các loại mố đỡ đường Ống. 


được dùng cho ống có đường kính ống nhỏ hơn 1 m, để giảm ma sát ta đặt tấm thép lót giữa 
ống và mố. Khi đường ống có đường kính lớn hơn sẽ dùng mố đỡ có vòng tựa tiẾp xúc trượt 
( với ống có đường kính nhỏ hơn 1,6 m) và có vòng tựa con lăn ( với đường ống có đường 
kính lớn hơn 1,6 m, Hình 12 - 14,b ). 


Khớp nhiệt độ được bố trí gần mố néo trên giữa hai mố néo để loại bỏ ứng suất do nhiệt độ 
gây nên trong ống khi nhiệt độ thay đổi. 


Các loại kết cấu của đường Ống, của các mố néo, mố đỡ và khớp nhiệt độ và nội dung bố 
trí, tính toán chúng đã được trình bày khá chỉ tiết trong Giáo trình Trạm Thủy điện, do vậy 
trong giáo trình nầy không trình bày trùng lặp. 


Để tiện cho việc lắp ráp sữa chữa, khoảng cách từ đáy ống đến mặt đất lấy 0,6m. 


Ống gang và ống làm bằng chất dễo. 


Ông gang được chế tạo có đường kính từ 0,6 ... 1 m bằng gang xám. Để nối các đoạn Ống ta 
lồng đầu Ống loe ra ngoài đầu ống không loe, giỮa khe hở của chúng đặt các vật chống rò 
nước làm bằng sợi đay tẩm nhựa hoặc cao su và được siết chặt nhờ các vòng bít. Ông gang 
có đường kính từ 65 ... 300 mm có chiều dài 2 ... 6 m; đường kính từ 400 đến 1 m - dài 5... 10 
m. Ưu điểm của Ống gang là chống rỉ tốt hơn ống thép, tuổi thọ cao và tổn thất thủy lực suốt 
thời gian khai thác không đổi. Nhược điểm là khối lượng lớn và giá thành cao. 


Ống làm bằng chất dễo được chế tạo với đường kính 10 ... 630 mm, chịu áp lực tương ứng 
tỪ 2,5; 4; 6 at và được nối ống bằng cách hàn. Ưu điểm của ống chất dễo là không rỉ, tổn 


thất cột nước nhỏ hơn Ống thép 30%, có tính đàn hồi cao nên làm việc trong quá trình quá đỘ 
tốt. Nhược điểm là chịu lực kém hơn. 


Xác định đường kính kinh tế của ống 

Đường kính ống nếu lấy lớn sẽ tăng giá thành nhưng lại giảm tổn thất năng lượng nước 
trong Ống; ngược lại, nếu giảm đường kính ống thì giá thành được giảm nhưng lại tăng tổn 
thất năng lượng. Do vậy để xác định đường kính ống cần phải thông qua so sánh phương án 
với các đường kính khác nhau theo nguyên tắc thời hạn bù vốn hoặc phí tổn quản lý nhỏ 
nhất. 


Sau đây trình bày cách xác định đường kính ống kinh tế theo nguyên tắc phí tổn quản lí nhỏ 
nhất: 


C=aE + bK( 12-9) 
Ở đây : a - giá thành 1 kWh điện lượng tiêu thỤ; 
E - tổng điện lượng hao tổn hàng năm trên 1 m dài ống; 
K - vốn đầu tư cho 1 m dài ống; 
b - tỷ lệ khấu hao hoàn vốn và sữa chữa tính theo % vốn đầu tư K. 
Tổng chi phí điện lượng E tính theo công suất sau: 
£ 98Lhụ 081 pcy3 
SN S Thi khu J đt( 12 - 10) 
Trong công thức: 
Q - lưu lượng của đường Ống từng thời gian; 
ht - tổn thất cột nước trên 1 m đường Ống; 
k - đặc tính lưu lượng đơn vị; 
T - thời gian làm việc của ống đẩy trong năm; 
hp —= hụ.bạc.hịa.hự„ là hiệu suất trạm bơm gồm: hiệu suất máy bơm, hiệu suất động cơ 
điện, hiệu suất truyền động và hiệu suất lưới ( hiệu suất lưới tính từ tủ phân phối đến động 
cơ điện, thường lấy h„„= 0,98... 1 ). 
Để đơn giản tính toán dựa vào biểu đồ lưu lượng nước dùng dạng bậc thang đưa biểu thức 


T 
dưới dấu tích phân thành: J Qdt = gỗ .T,đưa về sai phân ta có: 
0 


"3... . 5s... 
4b — SG", vậyE = 5u, địpC: 


Để xác định đường kính kinh tế của ống theo nguyên tắc phí quản lý nhỏ nhất thường dùng 
phương pháp đồ giải như Hình 12 - 15 sau: 


th = (aE =h BI )}púä 


~Z 


Ï 4E 
Hình 12 - 15. Đồ giải xác địng đường kính Ống kinh tế. 
Cách làm: Với mỗi đường kính D ta tính được K và E và vẽ ra hai đường cong biểu diễn quan 


hệaE DvàbK_ D, sau đó cộng tung độ tương Ứng của hai quan hệ trên ta được đường ( aE 
+bK})_ D,tìmra được giá trị đường kính kinh tế D¿(Ứng với C„ịn. 


CÔNG TRÌNH THÁO NƯỚC ( BỂ THÁO ) 


Công dụng và phân loại bể tháo. 

Bể tháo là công trình nối phần cuối ống đẩy với kênh tưới ( đối với trạm bơm tưới ) hoặc 
nối với sông, hồ ( đối với trạm bơm tiêu ) hoặc các công trình lấy nước dẫn nước đến nơi 
dùng nước khác ( như cấp nước sinh hoạt, cấp nước công nghiệp ) ... 

Bể tháo có những yêu cầu sau: 

- Bảo đảm dòng chảy vào kênh hoặc nơi lấy nước thuận dòng, tổn thất ít; 

- Phân phối và khống chế mực nước, bảo đảm yêu cầu cho các kênh tưới; 

- Ngăn được dòng nước chảy ngược về ống đẩy khi đột nhiên dừng máy. 


* Về mặt kết cấu bể tháo và biện pháp ngăn dòng chảy ngược khi cắt máy bơm có thể chia 
bể tháo thành các loại sau: 


Bể tháo sử dụng thiết bị cơ khí ngăn dòng ( Hình12 -16 ; 12-17; 12 -18 ); 
Bể tháo sử dụng nguyên lý xi phông( xem Hình 12 - 22 ); 


Bể tháo có tường tràn ( xem Hình 12 - 26 ); 


Hình 12 - 16. Sơ đồ bể tháo trang bị van nắp. 
1- ống đẩy; 2- ống thông khí; 3- van nắp; 4- rãnh đặt sữa chữa; 5- cầu công tác; 


6- giếng làm lặng nước; 7- kênh tháo. 


¿š 6 : 
IS  . c- 
ZINN 8”- nợ F = === 


“Mi 


1/772 2A SSSS, 


Hình 12 - 17. Sơ đồ bể tháo trang bị van ngược. 
1- ống đẩy; 2- van ngược; 3- phần loe cửa ra ống đẩy; 4- giếng làm lặng nước; 


5- kênh tháo; 6- ống dẫn khí. 


Hình 12 - 18.Sơ đồ bể tháo trang bị van phẳng đóng nhanh. 


1- ống đẩy; 2- ngưỡng lỗ tràn; 3- tời điện; 4- cầu trục; 5,6- van sữa chữa và van chính. 


* Theo sự nối tiếp giữa kênh và bể tháo có thể chia ra ba loại: thẳng dòng ( hình 12 - 19,a ), 
phân dòng ( hình 12 - 19,c ) và rễ ngang ( 12 - 19,b ): 


Hình 12 - 19. Sơ đồ bể tháo nối tiếp với kênh tháo. 

Bể tháo phân dòng nối tiếp với nhiều kênh dẫn nước khi trạm bơm phụ trách nhiều khu tưới. 
Bể tháo rễ dòng nối với một kênh khi điều kiện địa hình không thuận lợi, loại này chỉ dùng 
với trạm nhỏ có lưu lượng nhỏ hơn 1 m3/s. 


* Theo vị trí và cách nối tiếp với nhà máy bơm có thể chia ra hai lọai bể tháo: bể tháo xây 
tách xa nhà máy và bể tháo xây liền ( kết hợp ) với nhà máy. Loại bể tháo kết hợp được dùng 


với trạm có cột nước thấp, bơm trục đứng và giao động mực nước nguồn thấp hơn miệng ra 
ống đẩy. Hình thức này phải tính nền móng cẩn thận để bảo đảm lún đều và ổn định khi thi 
công xong và chú ý đến chống thấm chỗ tiếp giáp giữa bể tháo với tường nhà máy. 


Bể tháo sử dụng thiết bị đóng mở cơ khí 


Bể tháo trang bị thiết bị đóng mở cơ khí nhờ có hình dạng phần chảy đơn giản do vậy tổn 
thất thủy lực và giá thành rẻ và dễ xây dựng nó có thể dùng với mọi giao động mực nƯớc và 
lưu lượng. Nhược điểm của nó là rò nước qua khe hở ở các bộ phận chống rò và qua các cửa 
van chảy ngược vào ống đẩy. 


1.Các loại thiết bị cơ khí để chặn dòng chảy ngược: 


Van nắp: Van nắp là một đĩa thép có trục quay nằm ngang phía trên mép cửa ra của đoạn loe 
ống đẩy ( Hình 12 - 16 và 12 - 20 ). Chu vi cửa ra đặt vòng cao su chống rò nước. Khi khởi 
động máy bơm, nước đầy ống và đẩy van nắp để vào bể tháo. Khi ngắt bơm, dưới áp lực 
của cột nước trong bể tháo và trọng lượng bản thân sẽ đóng nắp van lại. Để hạn chế va đập 
giữa nắp với vòng chống rò cũng như để mở van được hoàn toàn 


Œ... 8)0 5ux//2g) 


Hình 12 - 20. Sơ đồ van nắp có đối trọng. 
1- đoạn loe cửa ra; 2- đĩa; 3- bản lề; 4- đối trọng; 5- ống thông khí. 


và giảm lực nâng van, khi lỗ cửa ra có đường kính Dr = 0,6 ... 1,2 m ta lắp thêm đối trọng, để 
tốt hơn nữa làm cửa van nắp hình van bướm có bản lề lệch tâm ở miệng ra. Khi dùng van 
nắp để tránh chân không trong ống khi dừng máy cần đặt ống thông khí từ ống đẩy chỗ 
trước van, kích thước ống d = ( 1/5 .... 1/6 ) đường kính ống đẩy. 


Van ngược: được sử dụng khi đường kính lỗ cửa ra của ống đẩy Dr 1,2m.Van ngược có 
một cánh quay xung quanh một trục cố định với nắp van, khi máy bơm ngừng làm việc cánh 
van sẽ đóng kín ngăn không cho dòng nước chảy ngược lại ( Hình 10 - 7,b và 12 - 17 ). 


Van phẳng hạ nhanh: Khi ống đẩy có đường kính cửa ra lớn hơn 2 m thì nên dùng loại van 
phẳng tự động nâng, hạ nhanh bằng tời điện ( Hình 12 - 18 ). Loại bể tháo có van phẳng yêu 
cầu phải có ngăn. trống phía trước van do đó làm tăng thêm kích thước chiều dài bể tháo. MỞ 
máy bơm phải đồng bộ với nâng cửa van, việc nâng van bắt đầu khi mực nước ở phần trước 
van ổn định. Tuy nhiên thường tốc độ kéo van chậm hơn tốc 


đỘ dâng mực nước trước van, bởi vậy đỉnh tường ngực 2 phải vượt cao hơn mực nƯỚc cao 
nhất khoảng chừng 0,4 m và là ngưỡng để nước tràn qua khi sự cố cửa van hỏng. Tiết diện 
lỗ tràn phía trên tường ngực nên lấy bằng 0,7 lần tiết diện ống đẩy. 


Ngoài ra bể tháo còn có thể dùng van cung, dùng lọai van này sẽ làm cho khối lượng bể tháo 
lớn và tăng kích thước bể, do vậy loại này chỉ dùng cho trạm bơm lớn. 


2. Tính toán thủy lực bể tháo thẳng dòng 

Nhiệm vụ tính toán thủy lực bể tháo là: 

- Xác định độ sâu ngập của miệng ra ống đẩy dưới mực nước thấp nhất trong bể; 
- Bảo đảm dòng chảy ra khỏi ống đẩy ở trạng thái ngập lặng; 

- Xác định chiều dài giếng tiêu năng của bể tháo; 

- Xác định hình dạng kích thước thềm ra tỪ giếng tiêu năng: 

- Xác định chiều dài đoạn bảo vệ mái và đáy kênh tháo; 


- Xác định các kích thước bể tháo hợp lý. 


Hình 12 - 21. Sơ đồ tính toán thủy lực bể tháo thẳng dòng. 


Qua thực tế tổng kết cho thấy việc thiết kế bể tháo có một số lời khuyên sau đây: 

a - Để tránh sinh các vùng xoáy gây xói lở mái kênh tháo sau bể tháo nên thiết kế phần ra ống 

đẩy làm việc đối xứng; 

b - Khi bể tháo không có trụ phân chia thì kích thước các xoáy sẽ tăng lên; trụ phân dòng còn 

giúp cho việc quản lý trạm bơm thuận lợi khi cần ngăn dòng sữa chữa; 

c - Mép trên cửa ra ống đẩy đặt dưới mực nước thấp nhất trong bể ít nhất một độ sâu bằng ( 
2 


Ä.¿#) 3 thì điều kiện thủy lực trong bể tốt hơn, nhưng đừng sâu quá; 


d - Đoạn Ống ra có miệng ra hình chữ nhật ( khi tiết diện ra lớn hơn 2 m2 ) hoặc tròn 


( khi tiết diện ra nhỏ hơn 2 m2 ); miệng ra hình chữ nhật sẽ làm giảm chiều dài giếng tiêu 
năng 20 % so với miỆng ra tròn. 


e - Thềm ra tỪ giếng tiêu năng có dạng thẳng đứng sẽ giảm được chiều dài của giẾng tiêu 
năng, nhưng tổn thất thủy lực qua bể tháo tăng hơn khi có dạng nghiêng, nên làm mái nghiêng 
m=0,5; 


ø - Đoạn kênh tháo nối tiếp với bể tháo sẽ có vận tốc ở đáy và bờ tăng cao hơn hai lần vận 
tốc cho phép, do vậy cần phải bảo vệ mái và đáy kênh tháo chống xói lỡ. Thường lấy độ dài 
đoạn kênh cần bảo vệ ở ngoài bể tháo một đoạn dài bằng 5 lần độ sâu lớn nhất trong kênh 
để vận tốc dòng chảy ở trong kênh đều đặn hơn và xấp xỈ vận tốc cho phép. 


* Độ ngập sâu nhỏ nhất của mép trên miệng ra ống đẩy để bảo đảm dòng chảy ra ngập lặng 
được xác định theo công thỨc sau: 


2 
Re Tii = (3L4) _ › ( In ) và phải 0,1 m. 


Trong công thức: W;a = . ( m⁄s ), thường trong khoảng từ 1,5 ... 2 m/s 
-D§ 


D0 = ( 1,1... 1,2 ) D - đường kính cửa ra ống, D- đường kính Ống, ( m ). 

* ĐỘ sâu nhỏ nhất trong giếng tiêu năng của bể tháo tính theo công thức sau: 

Hạ mìn = đọ + hạ mịn + 0, (m) 

Trong đó p là khoảng cách từ mép dưới miệng ra ống đẩy đến đáy bể. Tùy theo cấu 
tạo nắp ống đẩy của bể tháo, khi có vật chống rò thì lấy p = 0,2... 0,3 m. 

* Chiều cao thềm ra của giếng tiêu năng đƯợc tính theo công thức: 


hị = at mm — hkmin, ( m ) 


Trong đó hzmịn là đỘ sâu nhỏ nhất trong kênh, ( m ). 

* ĐỘ sâu lớn nhất của giếng tiêu năng: 

Hi max — hị -E hị max, ( m ) 

Trong đó: hz.„a„là đỘ sâu lớn nhất trong kênh, ( m ). 

* ĐỘ ngập sâu lớn nhất của mép trên miệng ra Ống xả: 
ng max —= Hợi max — Dọ — p, (m) 

* Chiều cao phía trong tường bể tháo là: 

TH = HH max£a: (m) 


Trong đó : a là đỘ cao an toàn, lấy theo bảng sau: 


Lưu lượng trạm (m3/s) 1 1... 10 1Ù; 30 >30 

a(m) 0,3 0,4 0,5 0,6 hoặc hơn 
* Chiều dài giếng tiêu năng tính theo công thỨc sau: 
Tụ —= Ñ: RinETaase ( m) 


Trong đó : k là hệ số phụ thuộc vào dạng của thềm ra khỏi giếng tiêu năng, hình dạng tiết 
diện miệng ra ống đẩy, hình dạng và chiều cao của thềm, lấy theo bảng sau: 


nụ k 
Thềm nghiêng Thềm đứng 
0,5 6,5 4 


} 5,8 1,6 


Hoặc có thể tra đồ thị bên cạnh để xác định k. 


Các kết quả tra hệ số k ở trên và tính toán xác định chiều dài giẾng tiêu năng trên là Ứng với 
miệng ra hình tròn, khi miệng ra hình chữ nhật thì rút bớt 20%. 


* Chiều dài đoạn kênh tháo ( sau bể tháo đối xứng ) cần bảo vệ mái và đáy : 
„ = (4...5)hExazx,(m). 

* Khoảng cách giữa các tâm miệng ra ống đẩy: 

B=Do+2b+d,(m) 

Trong đó : b - khoảng cachs từ mép ống đẩy đến trụ pin, lấy như sau: 

loại van tự đóng nhanh b = 0; 

loại van nắp cánh bướm b = 0,5 m; 

loại nắp ống đẩy có chốt bản lề phía trên b = 0,3... 0,4 m. 

d - chiều dày trụ pin ở bể tháo lấy từ 0,6 .... 0,8 m; 


n - số lượng đường ống đẩy nối với bể tháo. 


Bể tháo kiểu xi phông 

Tính đặc biệt của kết cấu xi phông là phần cuối đường ống đẩy ( trong mặt phẳng đứng ) có 
dạng khuỶu cong, khi bơm nước, khuỶu làm việc theo nguyên lý chân không vì vậy mới có 
tên gọi là xi phông ( xem Hình 12 - 22 ). 

Bể tháo xi phông gần đây đã được sử dụng nhiều vì có những ưu điểm sau: 


- Không có cửa van và trụ pin ngăn giỮa các buồng nhƯ những loại khác, do đó giảm được 
chiều dài bể, nhất là đối với các trạm bơm lớn điều nầy càng có ý nghĩa; 


- Làm việc tự động và bảo đảm an toàn; 


- Tổn thất thủy lực tương đối nhỏ. 


Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của loại này là thiết kế, thi công có nhiều phức tạp, đòi hỏi 
chất lượng thi công cao hơn. Đối với bể tháo có giao động mực nước lớn thì xi phông làm 
việc khó bảo đảm . Điều kiện làm việc của xi phông phụ thuộc vào độ chân không tĩnh lớn 
nhất trên mực nước bể nhỏ nhất không được quá 6 m và khi máy bơm làm việc không được 
rơi vào vùng làm việc không ổn định của máy bơm. 


Bể tháo xi phông có thể dùng cho các trạm bơm : khi đường kính ống đẩy nhỏ hơn 1 mét nên 
làm xi phông bằng thép mặt cắt tròn ( hình a ), khi ống đẩy có đường kính lớn hơn 1 m nên 
dùng xi phông bằng bê tông cốt thép mặt cắt tròn hoặc đa giác (hình ). 


@2472 CA \_ <SV= _N¿*fmn 
DSG mai 


bị 


Hình 12 - 22. Các sơ đồ bể tháo xi phông. 

a, - xi phông tiết diện tròn và xi phông tiết diện chữ nhật: 1- ống đẩy; 2,5 - nhánh lên 

và nhánh xuống: 3- nắp để đặt van phá chân không; 4- họng xi phông; 6- đoạn ra. 

1. Tính toán thủy lực xác định kích thước bể tháo xi phông 

Những chỉ dẫn về bố trí và kích thước bể tháo xi phông như sau: 

- Mép trên miệng ra của Ống xi phông phải đặt ngập dưới mực nước thấp nhất trong bể một 


đoạn tối thiểu a = (2... 3 ) _ và không nhỏ hơn 0,2 m, trong đó W„a„ là vận tốc lớn nhất 


chảy ra miệng xi phông ( xem Hình c Ở trên ); 


- Đỉnh dưới họng xi phông phải cao hơn mực nước lớn nhất một khoảng = 0,2... 0,3 m. Khi 
trong bể có hiện tượng sóng lớn do gió thì có thể lấy lớn hơn; 


- Tốc độ trung bình của dòng chảy qua họng xi phông làm bằng thép nhẫn hoặc bằng bê tông 
cốt thép nhẵn mặt phải lớn hơn trị số [ V ] =3,4 x⁄7#;¿, ( m/s ). Trong đó „là bán kính thủy 


lực ở họng xi phông, ( m ).Nếu lấy V < [ V ] mực nước và đỘ chân không ở họng xi phông sẽ 
giảm và tổn thất thủy lực sẽ tăng. Đây là một điều kiện để tính toán xác định kích thước 
họng xi phông; 


- Tốc độ lớn nhất của dòng chảy trong xi phông trong điều kiện bình thường nên lấy giới 
hạn 2,5 m⁄s, có chú ý đến tốc đỘ tính toán van phá chân không. 


Khi làm đường ống cong ở đỉnh xi phông ( Hình a trên ) có ma sát nhỏ nhất khi lấy: 


T? = TL + 0,6. Với ống ghép gãy khúc ( Hình b trên ) gồm hai đoạn có góc 450 thì ma sát nhỏ 
nhất khi + = 1,5 ( r là bán kính cong của đường tim đoạn Ống cong, thường lấy bằng r = ( 1,5 
sa 122} Ống xi phông bằng bê tông cốt thép khi chuyển từ ống đẩy tròn sang Ống xi phông 
hình chữ nhật, tiết diện chữ nhật có tỷ số giữa chiều cao h và bề rộng b nhỏ hơn 1 ( b/h < 1 
). Để dễ thi công đoạn chuyển tiếp này nên lấy b = D, h = 0,785D và đoạn dài chuyển tiếp từ 
hình tròn đường kính D sang chữ nhật nên lấy lớn hơn 1,5D. 


Một vấn đề cần chú ý khi thi công lắp ráp xi phông là phải bảo đảm đường ống xi phông 
thật kín, vì nếu không khí lọt vào sẽ làm cho dòng chảy bị rối và tăng tổn thất thủy lực bể 
tháo. Lượng không khí trong nước càng tăng thì mực nước và đỘ chân không càng giảm làm 
cho xi phông làm việc như đập tràn, cột nước bơm tăng lên; 


- Tốc đỘ miệng ra xi phông nên lấy 1... 1,5 m/s, miệng ra nên làm hình chữ nhật, từ họng xi 
phông đến miệng ra nên làm loe trên bình đồ với góc loe 100; 


- Ống nối với xi phông không nên đặt quá dốc, thường lấy 15 ... 180để khỏi trượt 

- Độ dốc nhánh lên và nhánh xuống của xi phông nếu lấy càng dốc thì tuy giảm khối lượng 
nhưng lại tăng tổn thất thủy lực, thường nhánh lên thoải hơn nhánh xuống. Độ dốc nhánh 
xuống thường lấy 1:1 hoặc nhỏ hơn; 

- Khoảng cách từ miệng ra xi phông đến đáy bể tháo theo đường tim nên lấy bằng ( 0,5... 
1,25 )h (hoặc D0 ). Để tránh va đập dòng nước rơi xuống đáy nên nối tiếp với đáy một đoạn 
cong thuận; 

- Chiều dài và bề rộng bể tiêu năng của bể tháo xi phông tính toán như bể tháo thông thường 
đã trình bày ở trên. Chiều dài đoạn kênh tháo cần bảo vệ nên lấy lớn gấp 1,5 ... 2 lần bể tháo 
thông thường vì sự phân bố vận tốc dòng chảy ở đây phức tạp hơn. 

2. Các loại van phá chân không và nguyên lý làm việc 

Van phá chân không là bộ phận bảo đảm cho xi phông cấp nước ( tích chân không ) khi bơm 
nước và ngắt dòng chảy ngược ( phá chân không ) từ bể tháo về ống đẩy khi ngừng máy, nếu 
không có van phá chân không sẽ không ngắt được dòng chảy ngược. 

Yêu cầu đặt ra đối với van phá chân không: 


- Làm việc bảo đảm, bền và thuận lợi; 


- Có cấu tạo đơn giản, giá thành hạ; 

- Bảo đảm mồi nước nhanh và phá chân không nhanh; 

- Tổn thất thủy lực nhỏ nhất; 

- Làm việc tự động; 

- Đóng kín không cho không khí lọt vào họng xi phông khi đưa nước lên bể tháo 

Van phá chân không về nguyên tắc tác động có thể chia ra: loại thủy lực và cơ khí. Mỗi van 
đều có lỗ để nạp khí vào xi phông ( khi phá chân không ) và tháo khí ra khỏi ống đẩy ( khi 
nạp chân không ). Sau đây trình bày hai loại van nói trên. 


a - Van thủy lực phá chân không. 


Hình 12 - 23. Các sơ đồ van thủy lực phá chân không. 
1- ống đo áp, 2 - ống dẫn khí ;3- ống nối. 


Đây là loại van có kết cấu đơn giản, gồm có: một ống trụ 1 và ống dẫn khí 2. Ống dẫn khí 2 
một đầu đặt vào giữa mặt cắt họng xi phông và đầu khác nhúng vào trong Ống trụ 2. Nguyên 
tắc hoạt động của van thủy lực phá chân không như ( Hình a ).Van thủy lực phá chân không 
làm việc theo nguyên tắc sau đây: 


- Khi máy bơm làm việc, nước chảy qua ngưỡng xi phông vào bể tháo. Lúc đầu nước dâng 
qua ngưỡng của họng xi phông đẩy không khí trong xi phông theo ống dẫn không khí 2 vào 
ống trụ 1 và thoát ra ngoài Ống trụ, tiếp theo nước cũng theo Ống 2 vào Ống trụ làm cho mực 
nƯỚc trong ống trụ dâng lên bịt kín cỬa ra của ống 2 ngăn cách họng xi phông với khí trời, bắt 
đầu quá trình nạp chân không để tăng khả năng tháo nước vào bể tháo. 


- Khi ngừng máy bơm, dòng nước chảy ngược từ bể tháo về ống đẩy, mực nước trong Ống 
trụ 1 hạ xuống, đến khi thấp hơn miệng ra Ống 2 thì không khí bên ngoài Ống trụ 1 theo Ống 
2 tràn vào họng xi phông, làm cho chân không trong họng xi phông bị phá. Vì mực nước lớn 
nhất trong bể tháo thấp hơn ngưỡng họng xi phông nên nước không thể chảy ngược về ống 
đẩy được, dòng chảy ngược bị chặn đứng. 


* Các kích thước chủ yếu của van thủy lực này như sau ( xem Hình 12 - 24): 


+ Tiết diện ống dẫn khí 2 chọn bằng 1,5 % tiết diện họng xi phông và lấy tròn với đường 
kính d; 


+ Tiết diện ống trụ chọn gấp (2... 3 ) d. Ống trụ đặt trên bệ gắn vào xi phông. Đỉnh ống trụ 
vƯợt cao hơn mực nước lớn nhất trong bể tháo từ 0,2... 0,3 m. Đáy ống trụ đặt thấp dưới 
miệng ra ống dẫn khí một đoạn ( 1 ... 2 ) d. Tâm ống dẫn khí ở họng xi phông thấp hơn mép 
trong đỉnh một đoạn 1,5 d và phải nhô ra đúng mặt cắt II - II. 


+ Miệng dưới ống dẫn khí đặt ngang cao trình mực nước thấp nhất của bể tháo khi tốc độ ở 
họng xi phông V_ 1,5 m⁄s. Khi V > 1,5 m/s đặt miệng dưới ống dẫn khí cao hơn mực nước 


thấp nhất trong bể tháo một đoạn bằng 0,5 — 


2 
Ta. 
2g ` 


Hình 12 - 24. Sơ đồ tính toán van thủy lực phá chân không. 
* Xác định mực nước trong Ống trụ ( Hình 12 - 24 ): 


Viết phương trình Becnully cho hai mặt cắt II - II ( tại họng xi phông ) và II - III (tại cửa ra 
ống đẩy) cho hai trường hợp chảy thuận và chảy ngược: 


- Trường hợp chảy thuận để xác định độ dâng nước thuận Zp: 


Về Về 
⁄2 Tại | TS = 5 ị Buyyn(®J 


Mực nước trong Ống trụ sẽ dâng lên một đỘ cao Z¿ntrên mực nước lớn nhất của bể : 


2 
Zuu = Z: — Hạ + hạ c2 ( ** ) 


Thay ( * ) vào ( ** ) ta được đỘ cao dâng trong Ống trụ khi chảy thuận: 


v¿ Vị, 
Zh= 2y 1 hụan — (1 — km). ca 


- Trường hợp chảy ngược để xác định độ hạ mực nước Z„„: 


2 
Vhng 


42 T— Hạ + 


In 
| hư¡ng = set B ) 
Mực nước trong Ống trụ hạ thấp một độ cao Z„„ dưới mực nước lớn nhất trong bể: 
Văn >zk>k! 
Øng = Za — Hạ — bọy g2 C#h 


Thay ( **') vào ( *') ta được đỘ hạ thấp trong Ống trụ khi chảy ngược: 


2 
Viing 


2g 


vệ 
ng — 2g + hưng — ẹ! = Kng). 


Trong các công thức trên ký hiệu lấy như sau ; 

Win, Vn.nglà tốc độ dòng chảy ở họng xi phông khi chảy thuận và ngược; 
Ws- tốc độ dòng chảy ở miệng ra ống đẩy; ( m⁄s ); 

kạ„- là hệ số lợi dụng cột nước lưu tốc khi chảy thuận, lấy k¿„= 0,7 ... 0,9 


kng - là hệ sỐ lợi dụng cột nước lưu tốc khi chảy ngược, lấy kạ; = 0,4... 0,6. 


Khi biên đỘ giao động mực nước trong bể tháo _h < Z„zthì không cần làm Ống nối 3, nếu khi 
h< Z›„ thì muốn van thủy lực phá được chân không thì phải lắp thêm ống nối 3 ( xem Hình 
12 - 24, _). Loại van thủy lực chỉ áp dụng với biên độ giao động mực nước trong bể tháo 
trong phạm vi 1 m. Muốn dùng loại van này cho mực nước giao động lớn hơn ta có thể đặt 
ống trụ trên phao để cùng dịch chuyển theo mực nước. Một số viện nghiên cứu đã đưa ra 
những biện pháp nâng cao phạm vi sử dụng của van thủy lực phá chân không, tuy vậy mực 


nước cũng bị hạn chế bởi đỘ chân không dưới 6 m. 


b - Van cơ khí phá chân không. 


Hình 12 - 25. Sơ đồ van cơ khí phá chân không. 


1- cánh, 2- tay quay; 3- đĩa chặn; 4- khuỷu họng xi phông. 

Loại này được dùng với mọi giao đông mực nước trong bể tháo, nhưng phải tuân theo điều 
kiện đỘ chân không tĩnh lớn nhất trong xi phông là 6 m. Loại đơn giản nhất như đã trình bày 
trên hình. Cánh 1 dưới tác động của dòng chảy: khi chảy thuận ( từ trái sang phải ), cánh 1 bị 
đẩy sang phải và đóng đĩa chặn 3 ngăn cách giữa xi phông với khí trời; khi có dòng chảy 
ngược ( từ phải về trái ) , cánh 1 bị đẩy về trái mở đĩa chặn 3 cho không khí vào xi phông và 
chân không bị phá, làm dừng dòng chảy ngược lại. Loại này chỉ được dùng với xi phông có 
đường kính nhỏ hơn 1,2 m. 


Bể tháo có tường tràn 

Bể tháo có tường tràn kết cấu đơn giản và an toàn trong vận hành ( Hình 12 - 26 ). Nước từ 
cửa ra Ống đẩy chảy vào bể chứa rồi tràn qua đỉnh ở ba mặt vào bể tập trung rồi chảy ra 
kênh tháo. Mỗi Ông đẩy có riêng mỘt bể chứa do vậy tiện khi sữa chữa. 

Sau đây là nội dung tính toán thủy lực xác định kích thước bể tháo có tường tràn . 

* Chiều cao lớn nhất của tường tràn bể chứa: 

Hy = Dạ + aø,(m); 

Trong đó: D„là đường kính miệng ra ống đẩy ; 

a„ - chiều cao dự trỮ so với mực nước lớn nhất trong kênh, lấy 0,1 m. 


* Chiều cao thềm ra bể chứa, tùy thuộc loại đường tràn có chiều cao cố định hay chiều cao 
thay đổi. Tính với tường tràn cố định: 


h¿ —= đ) ¬ Eymue Í m) 

Đối với tường tràn có chiều cao thay đổi: 

hụ = 1c sa hịhãg 

Trong đồ ? Bà mày; 2/minl chiều sâu nhất và nhỏ nhất trong kênh, (m); 


* Chiều rộng bể chứa lấy bằng D„để tránh hình thành xoáy nước bên sườn ; 


Kế = 
mem n —= 
M HT c= 
=5 = 


Nà D2221 2727772 


Hình 12 - 26. Sơ đồ tính toán thủy lực bể tháo có tường tràn. 


* Chiều dài bể chứa theo chỉ dẫn của Viện nghiên cứu Thủy văn - Thủy lợi thuộc Viện hàn 
lâm Ucơren lấy: tu = 112a, TH}, 


Hoặc lấy theo quan điểm kinh tế theo công thức: 


3/5 
L _— 1 +:g-Qu:7-a : Ôn 2/3 K b 
bc— 2 100hy„ÐX ` z„m./2g 


Trong đó : Q¿ụ = 1 ` lưu lượng trung bình của trạm, ( m3/s ). 
T - số giờ làm việc trong 1 năm ; 

a - giá thành 1 kWh, ( đ/kWh ) ; 

h¿;- hiệu suất cỦa trạm bơm ; 

X - giá thành 1 m dài bể tháo ; 

p - phần trăm khấu hao vốn xây dựng và sỮa chữa ; 

m - hệ số lưu lượng tường tràn; 

n - số lượng bể chứa ; 


b= D,- bề rộng bể chứa, (m). 


* Xác định cỘt nước tràn trên đỉnh tường tràn theo công thức: 


H — Quax 2/3 
tr T2 ,(m) 


Trong công thức : Q„„a„- lưu lượng lớn nhất của trạm, ( m3/s ) ; 


n. - tổng chiều dài của các bể chứa, (mì) ; 


n¡- hệ số lưu lượng, lấy từ biểu đồ ( Hình 12 - 27 ). 
Hình 12 - 27. Biểu đồ quan hệ của các đại lượng m, m1 và. 


V2 
2g 


2 
Riêng hệ số lưu lượng m để tính với cột nước tới gần H, = Hy + — = Hụ„+ 


Khi tra đồ thị lấy trị số lưu lượng đơn vị trên 1m dài q = ` 

* Xác định kích thước các tường răng: Các tường răng có tác dụng tiêu năng và phân bố dòng 
chảy từ các tường tràn vào máng tập trung nước sao cho tốc đỘ dẫn ra kênh tháo đều. Chiều 
cao của tường răng xác định theo đỘ sâu phân giới máng tràn: 


2 ` ^ 
cả = Ú? mm , (m) với b„„là chiều rỘng máng tràn. 
Chiều cao tường răng thứ nhất nên lấy Œ¡ = 0,35h, chiều cao tường răng thứ hai lấy Œ2= ( 
0,6 ... 0,8 ) Ở¡. Các tường răng đặt cách nhau 5 „„„; tường răng thứ nhất không nên làm liền 
mà cách nhau một đoạn 0,6 2, và cách bể chứa một đoạn 0,5 J2„; góc ở chóp = 60... 700. 
Các kích thước khác của bể tháo tường tràn lấy theo chỉ dẫn của hình vẽ 12 - 26 ở trên. 


Các chỉ tiêu kinh tế và vấn đề khai thác trạm bơm 
Phân này trình bày về các quy tặc chung 


NỘI DUNG TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT, NHỮNG 
CHỈ TIÊU KINH TẾ. NHỮNG VẤN ĐỀ KHAI THÁC TRẠM 
BƠM. 


CÁC QUY TẮC CHUNG 


Việc xây dựng mới và cải tạo các công trình của trạm bơm hiện có chỉ 
được tiến hành sau khi có lập luận về tính hợp lý và có lợi thông qua tính 
toán kinh tế - kỹ thuật chúng. Việc tính toán này giúp ta tìm thấy giải 
pháp kỹ thuật tối ưu và xác định thời hạn xây xựng hoặc cải tạo công 
trình. Trong thực tế xây dựng thủy lợi để xác định ra một phương án giải 
pháp có hiệu quả hơn phương án khác người ta dùng phương pháp so 
sánh hiệu quả kinh tế. Nhờ phương pháp này, vào giai đoạn trước khi 
thiết kế ta có thể chọn ra: biện pháp bơm nước, nguồn nước tưới cấp 
nước hay chống lụt, vị trí đặt cửa lấy nước, tuyến dẫn và bơm nước, số 
lượng vùng bơm nước mà trạm bơm phụ trách..v.v... Kết quả lựa chọn 
này xác định được đặc trưng của giải pháp là: đối tượng hưởng lợi, vốn 
đầu tư, khối lượng xây dựng và tiện lợi của khai thác trạm bơm. Vào 
những giai đoạn thiết kế tiếp theo cũng dựa vào phương pháp so sánh 
hiệu quả kinh tê để: 


- Luận chứng về vị trí đặt nhà máy trên tuyến cấp nước, xác định được 
chiêu dài 


kênh dẫn và đường Ống áp lực ; 


- Chứng tỏ được phương án chọn là Ưu việt trong nhiều phương án đưa 
ra; 


- Luận chứng được số lượng và kiểu máy bơm, bao gồm cả máy bơm dự 
trỮ ; 


- Chọn được số đường Ống, khối lượng vật liệu, chiều dày và đường 
kính Ống: 


- Xác định kết cấu tối ưu và kích thước bao của các công trình chính và 
phụ; 


- Luận chứng sự cần thiết của việc xây dựng công trình và trình tự tiến 
hành thi 


công và đưa trạm vào khai thác, các thông số và thời hạn xây dựng. 


Nếu công trình của hệ thống thủy lợi có thể khai thác từ 10 năm hoặc 
hơn thì việc tính toán kinh tế hợp lý hơn sẽ tiến hành theo từng đợt xây 
dựng. Đầu tư khi đó cũng sẽ được phân bố theo thời hạn xây dựng. Các 
thông số của mỗi đợt cũng được xác định trên cơ sở so sánh kết quả tính 
toán kinh tế - kỹ thuật các phương án từng đợt với thời hạn sử dụng đất 
đai tương ứng. Các đầu tư phụ cho việc xây dựng theo đợt so sánh với 
giá thành sản phẩm nhận được đến khi kết thúc xây dựng các công trình 
chính. 


CHI PHÍ QUY DẪN, ĐẦU TƯ VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH 
NĂM 


Chỉ phí quy dẫn 


Tính toán kinh tế - kỹ thuật trạm bơm được tiến hành theo theo phương 
pháp phương án, nghĩa là đưa ra một số phương án công trình khả thi và 
hợp lý kỹ thuật, với từng phương án tiến hành xác định các chỉ tiêu kinh 
tế - kỹ thuật. Đối với mỗi phương án, xác định giá dự toán công trình bao 
gồm cả giá thành thiết bị ( tổng đầu tư ) và chi phí vận hành năm. Chọn 
ra phương án có các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tốt nhất. Chỉ tiêu cơ bản 
để chọn phương án công trình có lợi nhất là chi phí quy dẫn nhỏ nhất. 


- Khi thời hạn xây dựng công trình của các phương án so sánh như nhau 
thì chi phí quy dẫn được tính theo công thức: 


Z=C+K.EH( 13 - 1) 
Trong đó : C là chi phí vận hành hàng năm, ( đ ) ; 
K là vốn đầu tư, (đ); 


EH = 1/TH - là hệ số hiệu quả kinh tế , TH là thời gian hoàn vốn tiêu 
chuẩn 


( tính bằng năm ). 


Thời gian hoàn vốn tiêu chuẩn TH là thời gian mà chỉ phí do tăng đầu tư 
cho một phương án công trình so với phương án khác ( có cùng giá trị ) 
được bù lại nhờ giảm chi phí vận hành hằng năm. Đối với các trạm bơm 
có giá trị kinh tế lớn và tỏ ra có ảnh hưởng đến sự phát triễn lực lượng 
sản xuất của khu vực hoặc có vai trò quyết định đến sự lợi dụng tổng 
hợp thì cho phép lấy EH nhỏ hơn. Khi xác định hiệu ích do áp dụng tiến 
bộ kỹ thuật mới thì giá trị EH có thể tăng. 


- Khi các phương án so sánh có thời hạn xây dựng khác nhau hoặc khi có 
thời hạn khai thác khác nhau thì chi phí quy đổi cũng sẽ có khác. Những 
trường hợp này việc tính chi phí quy đổi sẽ phức tạp hơn, người ta vẫn 
sử dụng công thức ( 13 - 1 ) để tính, nhưng cần có hiệu chỉnh để kể đến 
yếu tố do khác nhau về thời hạn xây dựng hoặc thời hạn khai thác đưa 
lại. NhỮng tính toán cụ thể xin xem ở trong các giáo trình và tài liệu kinh 
tế có liên quan ; 


- Khi các công trình của các phương án so sánh khác nhau không nhiều về 
thời hạn khai thác ( dưới 30% ), thì cho phép tính toán hiệu ích kinh tế bỏ 
qua tính toán yếu tố khai thác dài hạn của công trình, lúc này vốn đầu tư 

K và chi phí vận hành năm C Ở dạng chi phí đơn vị trên 1 héc ta diện tích 

tưƠi; 


- Khi so sánh các phương án công trình khác nhau, chỉ cần tính toán các 
chỉ tiêu về đầu tư và chi phí vận hành năm đối với các hạng mục Ở đó có 
sự khác nhau ; 


- Việc so sánh kinh tế - kỹ thuật cần phải kể đến giá thành của đất đai 
mà công trình chiêm chÕ. 


Vốn đầu tư và chi phí vận hành hằng năm 
1. Vốn đầu tư: 


Vốn đầu tư cho công việc xây dựng - lắp đặt gồm: giá thành xây dựng và 
chỉ phí mua sắm, vận chuyển, bảo dưỡng, lắp đặt và chạy thử các trang 
thiết bị cơ điện và kết cấu thép. Việc tính toán đầu tư có thể tính trực 
tiếp từ khối lượng theo bản vẽ thiết kế hoặc cũng có thể tính theo khối 
lượng của công trình tương tự với công trình đang thiết kế hoặc theo bản 
thiết kế mẫu. Tổng đầu tư xây dựng công trình cảu trạm bơm: 


W=fịyd:ystWN¡‹jft8<213 

Trong đó : ¡là giá thành công việc xây dựng ; 

K›a,Ks,K¿ lần lượt là: chỉ phí mua sắm; chi phí bảo dưỡng: chỉ phí lắp 
đặt và gia công trang thiết bị cơ điện và kết cấu thép. 

2. Chi phí vận hành năm 


Chi phí vận hành năm hay chỉ phí sản xuất, bao gồm: khấu hao, chi phí 
sữa chữa thường xuyên, lương nhân viên, bảo hiểm lao động , tiền dầu 
mỡ bôi trơn, tiền điện dùng cho bơm nƯỚc và cho tự dùng.Tiền khấu 
haovà chi phí sưã chữa thường xuyên xác 


định tương ứng theo định mức khấu hao, lấy theo phần trăm vốn đầu tư. 
Giá thành điện để bơm nước xác định theo lưu lượng nước thật được 
bơm và cột nước theo tính toán thủy năng ( xem phần E của chương này 
). Giá thành điện tự dùng của trạm bơm có thể lấy 0,02 giá thành điện 
lượng dùng bơm nước. Số lượng nhân viên vận hành, tùy theo công suất 
của trạm, xác định theo tài liệu quy định của nhà nước. Chi phí bảo hộ 


lao động và dầu mỡ lấy theo phần trăm của chỉ phí cho nhân viên vận 
hành, điện tự dùng và sữa chữa thƯờng xuyên. 


XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KÍNH KINH TẾ ĐƯỜNG ỐNG. 


Cần tính toán đường kính kinh tế của ống áp lực ( ống đẩy ) trước khi 
chọn số ống, vật liệu làm ống và sơ đồ nối máy bơm với đường ống 
đẩy. Đường kính kinh tế ống được xác định theo chỉ phí quy dẫn nhỏ 
nhất ( công thức 13 - 1 ). Trong trường hợp này, vốn đầu tư bao gồm: giá 
thành đường Ống và lắp đặt ống; còn chỉ phí vận hành năm gồm: khấu 
hao, sữa chữa và tiền điện bị tổn hao để khắc phục tổn thất cột nước 
trong ống. Như vậy, việc chọn lựa đường kính Ống kinh tế được tiến 
hành với việc nghiên cứu đưa ra một số phƯơng án ( không ít hơn ba ) 
đường ống có đường kính khác nhau và tính toán chỉ tiêu chi phí quy đổi 
cho từng phương án đó, chọn đường kính có chi phí quy dẫn nhỏ nhất 
làm đường kính kinh tế. Thông thường đường kính của các đường Ống 
đặt song song thì bằng nhau và không thay đổi theo chiều dài ống, bởi 
vậy đường kính kinh tế có thể xác định trên 1 mét chiều dài ống. 


Chi phí quy dẫn nhỏ nhất theo công thức sau cho 1 m dài ống: 
Z=C+K.EH=a. +(b/100).K +K. EH(13- 3) 
Trong đó a - giá tiền 1 kWh; 

- lượng điện tiêu hao trên 1 m dài đường Ống, kWh; 
b - số % khấu hao để phục hồi, sữa chữa lớn và sữa chữa thường xuyên; 
K - giá thành 1 m ống và lắp đặt ống, đ; 
EH - hệ số hiệu ích kinh tế tiêu chuẩn. 


Dạng chung của biểu thức nhƯ sau: 


T 
9,81.Qhu _— 
KÌuN dt = J 143: 4) 


Trong đó: T - thời gian làm việc của máy bơm, giỜ; 

h„„- tổn thất cột nước trên 1 m dài đường Ống, h„ = A.Q”,m 

A - sức cản thủy lực đơn vị; 

hẹp = Bạp - hạc - hự„ là hiệu suất trạm bơm, gồm : hiệu suất máy bơm, 
hiệu suất động cơ, hiệu suất tính đến tổn hao trên tuyến dẫn đến động 


cơ. 


T 
Đất. J 401 sẽ độn) khi đó công thức ( 13 - 4) có dạng: 
£=0 


=(9,B1.A/ tb)g,.T( 13 - 5) 


Đối với biểu đồ lưu lượng yêu cầu có dạng bậc thì lưu lượng trung bình 
khối trong 


ống được tính theo công thức sau: 


dÑp.+ — V sa Q;ty/ ` t¿( 13 - 6) 


Trong đó: ¡ - thứ tự thời đoạn trên biểu đồ lưu lượng: 

k - số thời đoạn trên biểu đồ lưu lượng: 

Qï - lưu lượng trong Ống ứng với thời đoạn thứ ¡, m3/h. 

Sau đây là một sỐ công thức tính q;;đỐi với các biểu đồ lưu lượng ( Hình 


13 - 1) và các sơ đồ nối ống ( Hình 13 - 2 ) lập cho trạm có các máy bơm 
cùng đường đặc tính 


Hình 13 - 2. Các sơ đồ nối ống đẩy của trạm bơm. 


- Biểu đồ a và sơ đồ a: 
đo: = QŸ(h + 2a +ts)/(8T)( 13 - 7) 
- Biểu đồ a và sơ đồ 


dp¿ = Q4/( + 8ta + tạ) /T(13 - 8) 


- Biểu đồ và sơ đồ b: 

qp¿ = QẮ(h + 20a + 3fa + 204 + ;)/(4T)(13 - 9) 
- Biểu đồ và sơ đồ : 

qp+ = QŸ/(h +26: + 9g + 2 + fs)/(T)( 13 - 10) 


- Biểu đồ và sơ đồ 
2 
"1 Km An — ... ( 13-11 ) 


- Biểu đồ b và sơ đồ e : 


_—_ Q  3/ tị†+8f¿+27ta+64ta+27ts--8ts-Et; 
+= SỦ Htö121((16014126LÊlg†f (13 - 12 ) 


đp 
Việc tính toán đường kính kinh tế Ống tiến hành theo các bước sau: 
+ Định ra một số phương án đường kính ống đẩy có thể; 


+ Tính toán lưu lượng g„;trong Ống, và theo đó đối với mỗi phương án 
tiến hành xác định điện năng tổn thất trong ống theo công thức ( 13 - 5 ); 


+ Tính chi phí quy dẫn đối với từng phƯơng án theo công thức ( 13 - 3 ); 


Chọn ra đường kính ống kinh tế là đường kính có chi phí quy dẫn nhỏ 
nhất. 


CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT NHÀ MÁY BƠM. 

Đặc trưng dẫn nước : kênh dẫn ( khi lấy nước từ kênh chính và từ hồ ) 
hoặc không có kênh dẫn ( khi lấy nước từ sông ) có ảnh hưởng đến việc 
chọn vị trí đặt nhà máy của trạm bơm. 


Khi lấy nước từ sông, nhà máy có thể được bố trí ở lòng sông, trên bờ 
hoặc cắt vào bờ ( khi điều kiện địa chất thuận lợi và lượng bùn cát trên 


sông ít ). Khi cắt nhà máy vào bờ sẽ giảm được chiều dài của đường ống 
áp lực, nhưng lại làm tăng kích thước của kênh dân. 


Khi trạm có kênh dẫn thì vị trí đặt nhà máy được chọn phụ thuộc vào 
điều kiện địa chất nơi đặt nhà máy, phụ thuộc kết cấu kênh , vào vật 
liệu xây tường , vào điều kiện lắp đặt và làm việc của đường Ống áp 
lực. Trên tuyến cấp nước cần đưa ra vài phương án bố trí nhà máy để 
tính toán so sánh. 


Vị trí sơ bộ của trạm có thể nhận theo độ sâu khối đào của kênh dẫn, độ 
sâu nhà máy phụ thuộc vào tổng lưu lượng cần bơm. Ví dụ khi lưu lượng 
của trạm là 10 m3/s thì chiều sâu khối đào nhà máy có thể lấy chừng 10 
m. 


Đối với mỗi phương án, tính ra đầu tư xây dựng kênh dẫn và đường ống 
áp lực, giá thành điện năng để bơm nước tương ứng với biểu đồ yêu cầu 
dùng nước và tính chi phí quy dẫn. Cuối cùng phương án nào có chi phí 
quy dẫn nhỏ nhất sẽ là phương án được chọn và vị trí đặt nhà máy của 
phương án đó là có lỢi. 


TÍNH TOÁN THỦY NĂNG CỦA CÔNG TRÌNH. 


Tính toán thủy năng của trạm bơm nhằm xác định ra lượng nước ( tính 
m3 hoặc T-m) 


bơm được trong một năm và năng lượng cần dùng để bơm lượng nước 
đó cũng như xác định điều kiện làm việc kinh tế nhất của trạm bơm. 


Tổng lượng nước cần bơm trong một năm và năng lượng dùng để bơm 
nước có thể xác định là tổng lượng nước và năng lượng của các thời 
đoạn làm việc ở các chế độ khác 


nhau của máy bơm. Tài liệu để tính toán thỦy năng là: 


- Biểu đồ lưu lượng yêu cầu của trạm và biểu đồ cột nước địa hình theo 
các thời đoạn bơm, cùng vẽ chung trên một biểu đồ ( Hình 13 - 3,a ). 


- Các đường đặc tính của máy bơm và của đường Ống, dựa vào các 
đường đặc tính này để xác định điểm công tác của của máy bơm từng 
thời đoạn bơm ( Hình13- 3,b) 


10008-1/5ä 
f\* BP gỗJMuH (2n) 
J; = Hš5DMM 


1ũ00 


; 200 
KP 2 ‡ h § 
_0 802 ` lên b Mu : — 200 W0 n,J£ 


Hình 13 - 3. Các biểu đồ số liệu để tính toán thủy năng. 

a - Biểu đồ lưu lượng và cột nước địa hình của các thời đoạn bơm ; 

b - Các đường đặc tính của máy bơm: H-Q;NÑ-Q;  -Q và các đường 
phụ thuộc:H -Q;H -1,5Q;H -2Q. 

Biểu đồ Hình (13 - 3,b) là một ví dụ xây dựng với sơ đồ đường Ống nối 
như Hình (13 - 2,e ): trường hợp một đường Ống áp lực nối với 2,5 máy 
bơm ; khả năng vận hành của một ống là chạy 1 máy, chạy 1,5 máy và 
chạy 2 máy, do vậy trên Hình (13 - 3,b) ta xây dựng ba đường phụ thuộc 


H -Q;H -1,5Q;H -2Q ( xem cách vẽ các đường Ở chương VI ) cho 
ba trường hợp làm việc tương ứng. 


Việc tính toán thủy năng thường làm ở dạng lập bảng. Theo chiều cao 
cột nước địa hình ứng với mỗi thời đoạn làm việc của trạm bơm ta xác 
định được điểm công tác của máy bơm, nghĩa là xác định được lưu lượng 
bơm thực tế Q_, cột nước H và hiệu suất cỦa trạm _. Tính ra công 
suất thực tế sử dụng của trạm N =9,81Q H /__, sau đó nhân công suất 
với thỜi gian tương Ứng T tìm ra điện lượng sử dụng của thời đoạn , 
lượng nước W (m3 ) và HW(T -m).... 


CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT 
Tính kinh tế của trạm bơm tưới và tiêu được đặc trưng bởi các chỉ tiêu 
tuyệt đối và chỉ tiêu đơn vị. Chỉ tiêu tuyệt đối là đầu tư K và chi phí vận 


hành năm C ( xem mục B ), còn các chỉ tiêu đơn vị là: 


- Đầu tư đơn vị KN và chi phí vận hành năm cho 1 kW công suất lắp máy 
CN; 


KN=K/NvàCN=(C/N 


Trong đó N là tổng công suất lắp máy của các động cơ điện trong trạm 
bơm, kW. 


- Đầu tư đơn vị KE và chi phí vận hành CF cho một héc ta diện tích tưới 
hoặc tiêu: 


KE = K/F và CF = C/F 


Trong đó F là diện tích tưới hoặc tiêu thật mà trạm bơm đảm nhận, héc 
a. 


- Giá thành bơm 1 m3 nước C' và 1 T- m nước C": 
C'=C/ W và C" = C/( HW) 
Trong đó: W và HW xác định theo kết quả tính toán thỦy năng ở trên. 


- Hệ số sử dụng công suất lắp máy: 


=NIB/ NLM 


Trong đó NTB là công suất trung bình của trạm bơm trong năm, kW; NTB 
= /T 


với và T được xác định qua tính toán thỦy năng Ở trên. 

- HỆ số diện tích xây dựng : n' = FHI/ FTB 

Trong đó FHI là diện tích hữu ích mà công trình chiếm chỗ, hécta; 
FT là tổng diện tích của trạm bơm, héc ta. 

- Hệ số sử dụng lãnh thổ: n" = FXD/FTB 


Trong đó FXD là diện tích xây dựng bao gồm diện tích FHI và diện tích 
kho bãi, đường ô tô, diện tích lắp ráp, héc ta. 


Các công trình cỦa trạm bơm được coi là kinh tế nếu các chỉ tiêu tuyệt 
đối và chỉ tiêu đơn vị của chúng nhỏ hơn hoặc bằng các chỉ tiêu định mức 
tương Ứng. 


NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC VẬN HÀNH TRẠM BƠM 
Trạm bơm chỉ có thể làm việc có hiệu quả cao và an toàn khi: 


- Chất lượng thiết kế và xây lắp cao. Sự khiếm khuyết trong xây dựng và 
thiết kế càng lớn thì dẫn đến kết quả xấu và tăng giá thành vận hành và 
cần phải thay đổi lại công trình và trang thiết bị, một số trường hợp 
thậm chí còn làm hỏng công trình. 


- Thỏa mãn đầy đủ nhất các yêu cầu của hệ thống công trình về số và 
chất lượng nước cũng như khả năng làm việc ở mọi chế độ mà không 
tiêu thụ điện quá mức mà vẫn đảm bảo năng suất cao. Yêu cầu này còn 
rất khắc khe đối với trạm bơm cấp nước cho hệ thống ống kín và hệ 
thống trạm bơm nhiều bậc thang. 


- Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của trạm bơm tưới cần phải hợp 
lý. 


Cơ cấu tổ chức phục vụ khai thác 


Các nhân viên vận hành và sản xuấ t - sữa chữa, nhân viên hành chính - 
điều hành là nhỮng người có tác dụng đảm bảo khai thác trạm bơm an 
toàn và hiệu quả 


Nhân viên hành chính - điều hành được liệt vào biên chế của công tác 
quần lý hệ 


thống tưới. Họ có chức năng vạch ra kế hoạch và áp dụng kế hoạch 
chiến lượt vào khai thác, lập biểu đồ sữa chữa thường xuyên và sữa chữa 
lớn, lập kế hoạch trang bị lại kỹ thuật cho trạm bơm, cung cấp vật tƯ, 
lựa chọn và đào tạo kỹ thuật cán bộ, kiểm tra chất lượng vận hành. 


Nhân viên vận hành hoặc trực ban cần đảm bảo vận hành trạm an toàn 
theo biểu đồ kế hoạch cấp nước và theo lệnh của phòng điều độ hệ 
thống tưới và thường xuyên có mặt ở trạm bơm. Ngoài ra, nhân viên vận 
hành cần kiểm tra khả năng hoạt động của thiết bị và công trình, trong 
trường hợp cần thiết tự mình có thể xử lý loại bỏ những hỏng hóc của 
thiết bị hoặc có sự trợ giúp của đội sữa chữa chuyên nghiệp. Trường hợp 
nếu tiếp tục hoạt động thiết bị có thể bị sự cố thì cần ngắt các tổ máy 
hoặc ngắt toàn bộ trạm và thông báo cho nhân viên hành chính - điều 
hành và những bộ phận có liên quan. 


Nhân viên sản xuất - sỮa chữa của các trạm bơm gần nhau thường đóng 
Ở trung tâm sỮa chữa chung của các trạm. Trung tâm này có xưởng cơ 
khí, kho, phòng thí nghiệm, có phương tiện vận tải và có một vài đội 
chuyên nghiệp. Năng lực của trung tâm sữa chữa phụ thuộc vào số lượng 
và quy mô của trạm bơm, phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật và thành phần 
của thiết bị. 


Công tác sỮa chữa. 
Công tác sỮa chữa trạm bơm có những loại sỮa chữa sau: 
1. Sữa chữa dự phòng định kỳ 


Công việc sữa chỮa này bao gồm những nội dung sau : kiểm tra và siết 
các bu lông liên kết ; kiểm tra tình trạng làm việc của trục ở những chỗ 
dễ quan sát mà không phải tháo dỡ máy bơm; đo độ rung ở những chỗ mà 
tài liệu vận hành sữa chữa đã hướng dẫn; đo lưu lượng nước rỉ qua các 
vòng chống rò của Ổ trục định hướng ( loại bôi trơn bằng nước ) và đo 
nhiệt độ dầu ( đối với máy bơm có ổ định hướng bôi trơn bằng dầu ); 
thay thế vòng bít và loại bỏ những vòng lót bảo vệ bị mòn; với máy bơm 
hướng trục trục đứng còn tiến hành kiểm tra trạng thái cỦa cơ cấu quay 
cánh bơm. Nết thời gian tiến hành công tác sữa chữỮa này trùng hợp với 
khi trạm nghĩ làm việc thì nên làm tháo khô máy bơm, xác định khe hở 
trong ổ định hướng, trong các vòng chống rò và theo dõi các cơ cấu công 
tác của máy bơm; 


2. Sữa chữa thƯờng xuyên: 


Sữa chữa thường xuyên thường tiến hành khi máy dừng và đã được tháo 
hết nước. Nội dung sữa chữa này là thay thế bạc của ổ định hướng, các 
phần tử bị hỏng của vòng chống rò của ổ hướng và của trục, xác định sự 
mòn trục ở khu vực ổ hƯỚng và vòng chống rò, các khe hở giỮa BXCT và 
buồng ( bơm hướng trục trục đứng ) và khe hở của vòng chống rò ( bơm 
li tâm trục đứng ); kiểm tra độ thẳng của trục tổ máy. Sữa chữa này thực 
hiện không cần phải tháo toàn bộ tổ máy ; 


3. Sữa chữa lớn: 


Sữa chữa lớn để dự kiến khôi phục thiết bị gần trạng thái ban đầu. SữỮa 
chữa này tiến hành khi tổ máy được tháo rời hoàn toàn. Khối lượng công 
việc này bằng khối lượng công việc sữa chữa thường xuyên cộng với 
sữa chữa cánh và bầu BXCT bằng cách hàn 


đắp thép không rĩ bằng que hàn điện, hàn các chỗ rỗ bằng cách trát 
epôxít, thay thế các vòng bảo vệ và vòng chống rò trong BXCT. Sữa chữa 
lớn khác với sữa chữa khác bởi đặc trưng thay thế những chỉ tiết máy 
chính như BXCT, trục, ổ định hướng: loại bỏ những hƯ hỏng của cơ cấu 
hướng và thân máy bơm. 


Tính định kỳ của sữa chữa thường xuyên và sỮa chữa lớn của tất cả các 
dạng thiết bị và công trình cũng như việc trang bị lại trạm bơm cần phải 
tuân theo tương ứng với kết cấu của nhà máy chế tạo và của nhỮng sỐ 
liệu đo đạt kiểm tra ( việc giảm lưu lượng và hiệu suất vượt quá gía trị 
cho phép không được làm tăng đỘ rung động máy ..v.v.. ) và vận hành 
thực tẾ trong các điều kiện tương tự. Thường sữa chữa thường xuyên và 
sữa chữa bảo dưỡng tiến hành cả năm, còn sỮa chữa lớn được tiến hành 
vào giữa các giai đoạn tưới, việc trang bị lại kỹ thuật hoặc thay đổi kết 
cấu chỉ tiến hành khi việc sỮa chữa lớn không thể cải thiện hơn được 
các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đối tượng và không bảo đảm vận hành 
an toàn tiếp theo. Tính chu kỳ của sữa chữa lớn có thể thay đổi trong giới 
hạn rất lớn và phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản: số lượng các hạt mài 
mòn chứa trong nước được bơm và chất lượng trang thiết bị. 


Công tác vận hành trạm bơm 
Trong quá trình khai thác trạm bơm có thể có bốn giai đoạn cơ bản sau: 


Sau khi kết thúc công việc lắp ráp thiết bị cần tiến hành công tác mở máy 
hiệu chỉnh. Tiến hành kiểm tra độ chính xác của thiết bị và hệ thống 
thiết bị phụ, kiểm tra tính an toàn chịu kéo của bu lông nối ghép mặt bích 
và tấm móng, kiểm tra khe hở giữa BXCT và các phần tĩnh của thân máy, 
cân bằng các góc quay cánh BXCT của bơm trục, chất lượng lắp ổ trục, 
độ đồng trục giỮa máy bơm và động cơ, kiểm tra dầu trong Ổ trục và 
trong hệ thống điều chỉnh. 


Sau khi kết thúc công tác chuẩn bị, cần mở máy thử nghiệm. Để làm 
điều này cần đưa vào hoạt động các hệ thống phụ trợ: hệ thống chân 
không, hệ thống cấp nước kỹ thuật khi cần thiết bôi trơn vòng bít và làm 


mát ổ trục, hệ thống điều chỉnh, sau đó là các tổ máy. Thời gian mở máy 
thử nghiệm lần đầu thường xảy ra vài giây. Sau khi dừng máy, cần kiểm 
tra cẩn thận và loại bỏ các khuyết tật được phát hiện. Sau đó ta mở máy 
lại ( chạy rà ). Trong giai đoạn chạy rà tiến hành xác định mực dầu và 
nhiệt độ dầu trong hộp dầu ổ định hướng, kiểm tra sự làm việc cỦa vòng 
bít, kiểm tra sự đốt nóng các cuộn dây động cơ điện, mức độ rung của tổ 
máy, đôi khi còn kiểm tra kết cấu phần công trình xây dựng. Thời gian 
kiểm tra chạy thử có thể mất 2 đến 3 giỜ. 


Sau khi ngắt, kiểm tra lặp lại và loại bỏ những khuyết tật của tổ máy thì 
tiến hành đóng máy vào chạy phụ tải công tác, trong thỜi gian này còn 
tiến hành kiểm tra nhiệt độ ổ trục và cuộn dây của động cơ điện một lần 
nữa, kiểm tra lưu lượng nước làm mát, xác định các thông số máy ( như 
lưu lượng nước khi bơm với các cột nước khác nhau, công suất, hiệu 
suất, mức rung động, hiện tượng khí thực ). Thời gian chạy với phụ tải 
công tác tiến hành 8 đến 10 giờ. Sau khi dừng và kiểm tra lặp lại thì ban 
nghiệm thu và đơn vị khai thác sẽ kiểm tra lần cuối. Trong quá trình tiến 
hành thử nghiệm kiểm tra tổ hợp thiết bị cần theo chỉ tiêu của nhà máy 
chế tạo và thông số thiết kế. Thời gian thử nghiệm thường quá 20 giỜ 
đối với máy bơm nhỏ và trung bình, 12 giờ đối với máy bơm lớn. 


Những công việc chính về vận hành trạm bơm do nhân viên vận hành 
thực hiện tuân theo quy định của nhà máy chế tạo và theo đúng quy tắc 
an toàn kỹ thuật. Yêu cầu về mà nhân viên vận hành phải theo phụ thuộc 
nhiều vào chức năng và mức đỘ tự động của trạm. Đối với trạm bơm tự 
động thường nhân viên vận hành không phải thường xuyên có mặt ở 
trạm, chỉ cần định kỳ kiểm tra công trình và thiết bị. Trên các trạm bơm 
tưới bơm nước từ kênh sang kênh khác nhân viên vận hành cần có mặt 
thường xuyên để đóng ngắt máy theo chỉ huy của bộ phận điều độ và 
theo dõi sự làm việc của thiết bị và công trình, loại bỏ kịp thời những 
hỏng hóc. 


Kiểm tra trạng thái công trình gồm: trạng thái các tấm lát, xác định thấm 
qua công trình đất, các khớp biến dạng, khớp lún và độ dịch chuyển công 
trình, kiểm tra đỘ rung động của kết cấu xây dựng, độ hạ thấp mực 
nước trên lưới chắn rác, sự biến dạng bờ ở vùng công trình lấy nước. 


Trong quá trình trạm làm việc bình thường nhỜ có dụng cụ đo tiến hành 
theo dõi phụ tải của tổ máy, nhiệt độ ổ trục và các cuộn dây của động cơ 
điện, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị phụ và mức rung của máy. Kiểm tra 
trạng thái của trục, ổ trục, vòng tiếp xúc, vòng góp, các khung và các các 
áp tô mát, các thiết bị cao áp, khớp bù, van phá chân không, hệ thống điều 
chỉnh và các van. 


Công tác sữa chữa chính trên trạm bơm tiến hành vào giai đoạn kết thúc 
tưới. Thời gian này tiến hành sữa chữa thay thế các hư hỏng công trình 
và thiết bị cần sữa, Xác định giá thành và thời gian sữa chữa. Sau khi sữa 
chữa lớn trang thiết bị cần tiến hành công tác mở máy hiệu chỉnh như đã 
đề cập Ở trên. 


Sau khi kết thúc tưới và sữa chữa, tiến hành công tác bảo dưỡng. Cần 
tháo nƯỚc trong các vỏ bơm, trong đường Ống và những bể chứa. Tiến 
hành phủ lớp dầu để bảo vệ thiết bị cơ khí theo quy định của nhà máy 
chế tạo, chống ẩm các thiết bị điện ..v..v.. 


